BÒ-TÁT LONG THỌ 
ĐÖ ĐÌNH ĐÔNG dịch 


TRUNG LUẬN 
(MŨLAMADHYAMAKAKARIKÄ) 


VÀ 


HÔI TRANH LUẬN 
(VIGRAHAVYAVARTAN]) 


2012 Phật Lịch 2556 


TRUNG LUẬN 


BỒ TÁT LONG THỌ tạo luận 
Luật sư THANH MỤC bình 
Hún dịch: Pháp sư CƯU MA LA THẬP 
Anh dịch: BRLAN BOCKING 
Việt dịch: ĐÔ ĐÌNH ĐÔNG 


TRUNG LUẬN 





Nãgãrjuna (Rydju Bosatsu) 


NAM-MÔ LONG THỌ TÔ SƯ BỎ-TÁT 


¬ 


10. 
1]. 


l2; 
l5. 
14. 
15. 


TRUNG LUẬN 


Một Số Tác Phẩm Tiêu Biểu 
của Bô-tát Long Thọ 
(hay được cho là của Bô-tát Long Thọ) 


Trung Luận hay Trung Quản Luận 
(Milamadhyamaka-karik3). 
Hồi Tranh Luận (Vigrahavyävartan]). 
Đại Trí Độ Luận còn gọi là Ma-ha Bảt-nhã Ba-la- 
mật-đa Kinh Thích Luận (MahãpraJñãpaäramItä- 
upadeáa-š§astra). 
Đại Thừa Phá Hữu Luận (Bhavasamkrãntl). 
Thập Nhị Môn Luận (Dvãdašanikäya Sastra). 
Bảo Hạnh Vương Chánh Luận 
(Rãjaparikatharatnamälä). 
Bất Khả Tư Nghì Tụng (Acyntyastava). 
Bồ-đề Tư Lương Luận (Bodhisarhbhrnäraka). 
Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận 
(Mahäyãnanavimsaka). 
Lục Thập Tụng Luận (Yukisastika-kãrik8). 
Nhán Duyên Tâm Luận Tụng 
(Pratityamutpadahrdaya-krarikã) 
Tánh Không Thát Thập Tụng (Sũnyatãsaptati). 
Quảng Phá Luận (Vaidalyaprakarana) 
Xuất Thế Gian Tụng (Lokãtitastava) 
Pháp Giới Tụng (Dharmadhãtustava)... 


TRUNG LUẬN 


Mục Lục 


Một Số Tác Phẩm của Long Thọ, 4 
Lời người dịch, 7 


TRUNG LUẬN 
Lời Tựa của Tăng Duệ, II 


Chương 1. 


Chương 
Chương 
Chương 
Chương 
Chương 
Chương 
Chương 


Chương 9. 
Chương 10. 
Chương I1. 
Chương 12. 
Chương 13. 
Chương 14. 
Chương 15. 
Chương l6. 
Chương l7. 
Chương 18. 
Chương 19. 
Chương 20. 
Chương 2]. 
Chương 22. 
Chương 23. 
Chương 24. 
Chương 25. 
Chương 26. 
Chương 27. 


TU V1 20 v0 1) 


Quán Nhân Duyên, 14 

Quán Đi và Đến, 29 

Quán Sáu Tình, 42 

Quán Năm Uẩấn, 47 

Quán Sáu Đại, 54 

Quán Nhiễm và Người Nhiễm, 60 
Quán Ba Tướng, 66 

Quán Tác và Tác Giả, 90 

Quán Bản Trụ, 97 

Quán Lửa và Nhiên Liệu, 105 
Quán Bản Tế, 116 

Quán Khổ, 120 

Quán Hành, 126 

Quán Hợp, 138 

Quán Có và Không, 145 

Quán Ràng Buộc và Giải Thoát, 152 
Quán Nghiệp, 159 

Quán Pháp, 176 

Quán Thời, 190 

Quán Nhân và Quả, 195 

Quán Thành và Hoại, 206 

Quán Như Lai, 220 

Quán Thấy Điên Đảo, 231 

Quán Bốn Thánh Đề, 242 

Quán Niết-bàn, 260 

Quán Mười Hai Nhân Duyên, 273 
Quán Tà Kiến, 277 


TRUNG LUẬN 


HỎI TRANH LUẬN 
Tụng 1-20, trợ. 297-308 
Tụng 2I-70, trợ. 309-337 


Thư Mục 338 


TRUNG LUẬN 7 


Lời Người Dịch 


Milamadhyamaka-karika (Trung Luận hay Trung Quán 
Luận) của Nãgãrjuna (Long Thọ, khoản 150-250 T.L.) là 
một trong số những tác phẩm nổi tiếng là khó đọc, khó thấu 
triệt, khó giải thích, khó dịch trong thê giới triết học, đạo lý 
của con người trên thế giới vì tánh cách uyên thâm siêu việt 
của tư tưởng và ngôn ngữ diễn đạt quá hàm súc, trừ những 
ai đã liễu ngộ tánh không của vạn vật trong vũ trụ và trong 
đời sống con người trên thể gian. Vì thế, rất nhiều nhà 
nghiên cứu tìm hiểu, dịch thuật, giải thích hay bình luận, 
xưa cũng như nay, cả Đông lẫn Tây, đã nỗ lực rất nhiều, 
trước tiên là để tự giúp mình và sau là giúp người đọc hiểu 
nó đến mức độ nào đó, do đó rất nhiều tác phẩm đã ra đời 
trong ngót hai nghìn năm qua. Bản dịch tiếng Việt này cũng 
không ngoại lệ. 

Trên bước đường tìm học, người dịch đã có cơ hội được 
đọc Trung Luận tức Milamadhyamaka-karika, luận thư 
quan trọng nhất của Bồ-tát Long Thọ (Nãgãrjuna), qua một 
số bản dịch tiếng Anh trước khi có cơ duyên đọc bản dịch 
tiếng Việt và bản Hán dịch các Tụng ngôn của Tam tạng 
Pháp sư Cưu-ma-la-thập (KumãrajTva, 344-413 TL), và lời 
bình giải được qui cho là của Luật sư Thanh Mục (Vinaya 
Master Vimaläksa), là vị thầy Bà-la-môn (Brahman) trước 
kia của Pháp sư Cưu-ma-la-thập. Trong khi đọc và tham 
cứu, người dịch thấy rằng mình đã được soi sáng nhiều 
điểm trước đó chưa được rõ ràng. Thật là một niềm hân 
hoan và lợi ích lớn. Vì thế, người dịch mạo muội làm việc 
chuyền dịch sang tiếng Việt cả Tụng ngôn và Lời Bình để 
giới thiệu với độc giả trọn vẹn những gì vốn đã được chính 
Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập làm cho Trung Luận và 
được Tăng Duệ, một trong những đệ tử chính của Pháp sư, 
chịu trách nhiệm làm ấn bản đầu tiên như trong Lời Tựa 
của sư cho biết. Đối với người chưa từng đọc hay học giáo 
lý Trung Luận của Bồ-tát Long Thọ mà muốn đọc, hoặc 
những người đang đọc hay đã đọc nhưng thấy có những 


TRUNG LUẬN ỡ 


chỗ khó hiểu và chưa hiểu rõ ràng, thì lời bình giải đi kèm 
từng Tụng ngôn của Luật sư Thanh Mục là một trợ giúp lớn 
vì tính cách ngắn gọn, cụ thể, bình dị, và bắn đúng trọng 
điểm của các Tụng ngôn. 

Tác giả của Mulamadhyamaka-karika (Trung Luận), 
Nãgãrjuna (Long Thọ), là một Đại Bồ-tát ở Ấn độ, sông 
vào khoảng sau của thế kỷ thứ 2 và phần đầu của thế kỷ 
thứ 3 Dương lịch. Đời của ngài như đã được ghi chép và 
truyền tụng vừa có tính cách lịch sử vừa mang tính cách 
huyền thoại phi phàm, khó mà nhận diện cho thật chính 
xác. ĐỊa vị của ngài trong Phật giáo nói chung, trong Phật 
giáo Đại thừa nói riêng, thật rất quan trọng. Như các học 
giả Phật học đi trước nhận định rằng ngài chỉ đứng sau đức 
Phật Thích-ca Mâu-mi, và ngài là Tổ sư của tám đại tông 
phái Phật giáo, trong đó có Tam Luận tông, Tịnh Độ tông, 
Thiền tông, Chơn Ngôn tông, Mật tông Tây tạng, 
v.v...Thiền tông công nhận ngài là Tổ thứ 14. Trong thực 
tế, các chùa và tự viện ở các nước châu Á như Trung hoa 
và Việt nam, cửa chùa được gọi là “cửa Không,” phải 
chăng đây là do ảnh hưởng của giáo lý Tánh Không của 
ngài trong đời sống tu hành? 

Đối với nhiều học giả Phật học của các nước phương 
Tây thì Nagarjuna cũng được xem là thứ nhì sau đức Phật, 
và là một triết gia Phật giáo vĩ đại nhất mà họ từng biết, tìm 
hiểu, và nghiên cứu tư tưởng trác việt của ngài. Họ thừa 
nhận giáo lý Tánh Không hay Triết lý Trung Quán của ngài 
nói chung và của Trung Luận nói riêng, trong ngót hai ngàn 
năm qua đã đứng vững chải như là một đỉnh cao thách thức 
cho toàn thê thê giới triết học cả Đông lẫn Tây và vẫn sẽ 
như vậy cho các thế hệ mai sau, và Trung Luận 
(Mũlamadhyamaka-karikã) là một kiệt tác của Phật giáo 
Đại thừa. 

Về bản dịch chữ Hán của Pháp sư Cưu-ma-la-thập. Các 
học giả Phật học phương Tây khi nghiên cứu triết học Phật 
giáo họ thường dịch trực tiếp từ nguyên tác Phạn ngữ 
(SanskrIt) hoặc từ bản dịch tiếng Tây tạng mà họ cho là 


TRUNG LUẬN bu 


trung thành với nguyên tác Phạn ngữ hơn là bản văn Hán 
dịch của Pháp sư Cưu-ma-la-thập, sang ngôn ngữ của họ. 
Nhưng theo Giáo sư triết học David J. Kalupahana thuộc 
viện Đại học Hawaii (The University of Hawaii) thì không 
hắn như vậy. Trong Lời Tựa của ông cho cuốn 
Mulamadhyamaka-karika oƒ Nagaãrjuna, The Philosophy oƒ 
the Middle Way, ông cho biết: Ông đã dịch Chưng-lun 
(Trung luận) của Pháp sư Cưu-ma-la-thập sang tiếng Anh 
để đối chiếu với nguyên tác Phạn ngữ. Sau khi so sánh và 
nghiên cứu kỹ lưỡng bản dịch Hán văn của Cưu-ma-la-thập 
với nguyên tác Phạn ngữ, ông thấy ý nghĩa trong hai bản 
văn không có gì khác biệt. Ông cũng khám phá ra rằng 
Kumärajïva là đệ tử còn trung thành và gần gũi hơn của 
NaãgãrJuna. 


Về dịch thuật. Phần các Tụng ngôn của Bồ-tát Long Thọ 
được dịch từ bản dịch Hán văn của Pháp sư Cưu-ma-la- 
thập do Thượng tọa Thích Viên Lý cho in lại trong bản 
dịch Việt ngữ Trung Luận của Thượng tọa, do Viện Triết 
Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới xuất bản năm 1998 ở 
California, Hoa kỳ. Phần bình giải của Luật sư Thanh Mục 
được dịch theo bản dịch tiếng Anh của Tiến sĩ Brian 
Bocking trong quyền Nãgãrjuna in Chỉna, A Translation oƒ 
the Middle Treatise do nhà The Edwin Mellon Press, Ltd. ở 
Anh quốc cho ấn hành ở Hoa kỳ vào năm 1995. Tiền sĩ 
Brian Bocking đã dịch theo bản Hán văn của Pháp sư Cưu- 
ma-la-thập rút từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của 
Nhật Bản. 

Khi dịch, chúng tôi có tham khảo bản dịch tiếng Việt 
của Thượng tọa Thích Viên Lý từ bản Hán dịch của Pháp 
sư Cưu-ma-la-thập, và các bản dịch tiếng Anh như của 
Brian Bocking từ bản dịch Hán văn, của Kenneth K. Inada, 
của David J. Kalupahana, và của Richard H. Jones từ 
nguyên tác Phạn ngữ, và của Jay L. Garfield từ bản dịch 
tiếng Tây tạng. 


TRUNG LUẬN 10 


Hồi Tranh Luận (Vigrahavyävartanï) là một tác phẩm 
ngăn gọn, chỉ gồm bảy mươi tụng ngôn. Trong số đó, hai 
mươi tụng ngôn đầu Bồ-tát Long Thọ tóm lược tất cả 
những phản luận của các đối thủ đã tranh luận với ngài về 
giáo lý Tánh Không và năm mươi tụng ngôn sau là những 
giải đáp của ngài. Lời giải thích cho các tụng ngôn cũng 
chính do ngài viết. Trong /ổi Tranh Luận, Bồ-tát Long 
Thọ đã trình bày vắn tắt, rõ ràng lập trường của ngài: không 
lập trường và cùng lúc bác bỏ luôn cả tri thức luận và luận 
lý học là không có căn bản tự hữu. Vì vậy, Hồi Tranh Luận 
được xem như là một bổ sung cho 7rng Luận, nên chúng 
tôi dịch và cho vào tập sách để độc giả tiện bề tham khảo. 
Phần các tụng ngôn trong Hồi Tranh Luận được dịch theo 
nguyên văn tiếng Anh do Giáo sư Thomas E. Woods dịch 
từ nguyên tác Phạn ngữ trong quyền Naga1Junian 
Dispufations do University oŸ Hawani ân hành năm 1994 ở 
Honolulu, Hoa Kỳ. Phần Lời Bình các tụng ngôn được dịch 
theo bản dịch tiếng Anh do Tiến sĩ Kamaleswar Bhattach- 
arya dịch, cũng từ nguyên tác Phạn ngữ, trong quyền 7h 
Dịialectical Methodld of Nagãnyuna và nhà Motiaal 
Banarsidass Publishers xuất bản năm 1998 ở Delhi, Ấn độ. 


Chân thành cảm tạ tất cả các dịch giả của các ngôn ngữ 
khác nhau của các bản dịch mà người dịch đã sử dụng khi 
thực hiện bản dịch tiêng Việt này. 


Dù đã có gắng nhiều nhưng do sự hiểu biết có hạn, nên 
chắc có những sai sót trong bản dịch, xin các bậc cao minh 
rộng lượng chỉ bảo cho để có thê sửa đổi cho bản dịch tốt 
hơn khi có dịp. Xin đa tạ. 


Erederick, Giữa Đông 2012 
Đỗ Đình Đồng 


TRUNG LUẬN diệt 


` ® “.: » ^* 
Lời Tựa của Tăng Duệ 


Trong Trung Luận có năm trăm tụng ngôn, do Bồ-tát 
Long Thọ sáng tác. Lấy tên là “Trung” để tuyên bố cái thực 
của nó. Nó được gọi là “Luận” đề làm cho trọn vẹn lời nói. 
Nếu không có danh người ta không hiểu được cái thực; do 
đó người ta định danh nó là “Trung” để công bồ nó. Lời sẽ 
không trọn vẹn nếu không có giải thích; do đó họ chấp 
nhận chữ “Luận” để làm nó rõ ràng. Khi cái thực đã được 
tuyên bố và lời đã rõ ràng, thì theo dòng bồ-tát, trực giác 
của bồ-đề-đạo-tràng (Bodhimanda) chiếu sáng rực rỡ, và 
các “các sợi dây huyền được hợp nhất.” 

Tham và mê dấy lên từ tà niệm, và do đó mà ba cõi đắm 
chìm. Cái hiểu phiến diện phát sinh tri kiến [đặc thù] do 
ghét, và do đó có những sai lạc quyết định so với mục tiêu. 
Như vậy chúng ta biết rằng đại bồ-đề ở trong trực quan 
quảng đại, và tri kiến nhỏ bé thì bị tâm bóp méo trói buộc. 
Nếu trực quan không quảng đại, thì không đủ để phá bỏ 
hữu và vô, để hợp nhất thánh và phàm. Nếu kiến thức 
không hoàn bị thì người ta không thể băng qua Trung Đạo 
mà xóa bỏ hai giới hạn. Nếu thánh và phàm không hợp 
nhất, hai giới hạn không được xóa bỏ thì đó là điều gây 
phiền cho bồ-tát. Do đó, đại sĩ Nãgãrjuna (Long Thọ) đã 
bình đăng hóa chúng với Trung Đạo, làm cho người học có 
thể bị lạc mục tiêu (ý nghĩa) nhìn vào chỉ hướng siêu hình 
và hoàn toàn thay đổi. Đại sĩ đã tổng hợp chúng với 
[nguyên lý] đồng nhất với những biến thể, và khiến cho các 
thân chủ của tri thức siêu hình mất đi những hoạch định kỹ 
lưỡng của họ dưới ánh sáng ban mai trong suốt. 

Quảng đại thay! Người ta có thể nói một cách đúng thực 
để đưa vào trật tự và làm phẳng con đường đi đến (dọc 
theo) “những bậc thang trống” đề mở cánh cổng siêu hình 





7 Dịch theo bản dịch tiếng Anh của Richard Robinson trong quyển 
Early Madhyamika in India and China do Brian Bocking cho in lại 
trong quyên Nãgãrjuna 1n China, A Translation ofthe Middle Treatise. 


TRUNG LUẬN 12 


bên trong vũ trụ, để quạt ngọn gió bát-nhã (prajñã) giữa 
những cành cây khô, tưới nước cam lồ (amryita) lên những 
cây héo rũ. Khi một lâu đài với trăm cây đà (gỗ bách 
hương) dựng lên, làm sụp đồ túp lều tranh đường như là 
không tốt. Khi các vị thấy luận này vĩ đại làm sao, thì các 
vị biết cái hiểu phiến diện thấp kém thế nào. May sao đất 
Trung thổ này bỗng được núi Linh Thứu (Gridhrakũta) di 
chuyên đến đây làm núi chính cho nó, và những tâm trí 
thiên lệch ở những vùng xa xôi nhận được dòng ánh sáng 
của nó đồi dào từ ái. Từ nay trở đi, lần đầu tiên chư đại đức 
bàn thảo về Đạo có thể đàm luận về thực tại (cái thực). 

Người ta nói rằng tất cả các bang của Thiên trúc (India) 
không có người nào dấn thân vào nghiên cứu mà không 
tham cứu luận này và coi nó như là kinh điển của họ. Rất 
nhiều người trong số đó đã thắm ướt bút lông và viết thành 
thích luận. Thích luận mà bây giờ chúng tôi xuất bản là 
thích luận của một vị Bà-la-môn Án độ tên là Pin-cha-lo, 
tiếng Tần (Ch”in) là “Thanh Mục.”” Mặc dù sư tin và hiểu 
Pháp thâm sâu, ngôn ngữ của sư không đủ thanh nhã và 
thích hợp. Pháp sư (Cưu-ma-la-thập) đã hiệu đính và sửa 
tất cả các lỗi, những khiếm khuyết và chỗ thừa trong đó, 
chuyển dịch nó phù hợp theo các Tụng ngôn, như thể các 
nguyên tắc trở nên xác định, mặc dù ở vài chỗ ngôn ngữ 
vân còn chưa hoàn hảo. 

Bách Luận rèn luyện người ngoại đạo (Tirthikas) và 
ngăn chận những sai lầm. Bản văn này giải thoát người 
trong đạo (Phật giáo) và giải trừ các chướng ngại của họ. 
Đại Trí Độ Luận thì sâu xa và quảng đại. Thập Nhị Môn 
Luận thì gọn rõ và đúng tâm điểm. Khi quí vị khảo sát bốn 
luận này, thì thật là như mặt trời và mặt trăng đi vào lòng 
của quí vị. Không có gì không được soi chiếu rõ ràng. 





” Vấn đề nhận diện “Thanh Mục, ” tác giả của luận thích về Trung 
Luận, đã được thảo luận và đi đến kết luận rằng “Thanh Mục ” có lễ 
không phải là “Pingala” (Pim-cha-lo) mà là Vimalaksa (Pin-lo-chia), 
vị thầy Ba-la-môn trước kia ở Kasmir của Pháp sư Cư-ma-la-thập. 


TRUNG LUẬN đổ 


Tôi chịu trách nhiệm và tham cứu (sách này) và không 
thê để nó rời khỏi tay tôi. Vậy, hãy bỏ qua sự thấp kém và 
không thích hợp của tôi, tôi đã biêu lộ nội kiến và tình cảm 
của mình trong lời tựa, và đã lập một bản mục lục ở đầu 
[sách]. Nhưng tôi hy vọng gì mà giải thích được! Chỉ là để 
biểu lộ sự hân hoan vì cảm xúc đồng ý của riêng mình. 


TRUNG LUẬN 14 


Chương I 
Quán Nhân Duyên 
(16 tụng) 
I Tụng I 
Bắt sinh diệc bất diệt Chắng sinh cũng chẳng diệt 
Bái thường diệt bát đoạn  Chăng thường cũng chăng đoạn 
Bái nhất diệc bát dị Chẳng đồng cũng chẳng khác 
Bất lai diệc bắt xuát. Chăng đến cũng chăng đi. 
I1 Tụng 2 

Năng thuyết thị nhân duyên Phật năng nói nhân duyên 
Thiện diệt chự. hý luận Khéo diệt các hý luận 
Ngã khê thủ lê Phật Con cúi đâu lễ Phật 


Chư thuyết trung đệ nhất. Các thuyết, trung đệ nhất. 
1 Bình 0 
Hỏi: Tại sao fqo luận này? 


Đáp: Có người nói tất cả mọi vật do trời Đại Tự Tại 
(Maheývara) sinh ra. Có người nói do thân Vi Nữu (Viépu) 
sinh ra, có người bảo do hoà hợp sinh ra, có người bảo do 
thời gian sinh ra, có người nói do bản tánh của thể giới 
sinh ra, có người nói do “biến hóa” sinh ra, có Igười nói 
do tự nhiên sanh ra và có người nói do vì trần sanh ra. Do 
những chủ trương sai lầm đó, họ rơi vào những cái thấy sai 
như vạn vật không có nhân duyên hoặc nhân duyên sai lầm, 
là thường hay đoạn, và vân vận... Bằng những cách khác 
nhau, họ giải thích “tôi” và “cái của tôi” mà chẳng biết 
chánh pháp. Đức Phật, muốn dẹp hết những cái thấy sai 
như vậy, ban đâu dạy mười hai nhân duyên trong pháp 
Thanh văn; nhưng vì lợi ích của những người đã tự ứng 


TRUNG LUẬN T 


dụng, những người có đại tâm và những người có khả năng 
thọ nhận Pháp sâu xa, Phật xiển dương các tướng của 
nhân duyên trong Pháp Đại thừa, tức là tắt cả các pháp 
chẳng sinh cũng chẳng diệt, chẳng động cũng chẳng 
khác...; hoàn toàn là không, chẳng gì có cả. Ti rong Kinh 
Búi-hhữ Ba-la-mật-đa nói, “Phật bảo Tu-bô-đề: 'Khi Bồ- 
tát ngồi yên nơi đạo tràng thì thấy mười hai nhân duyên 
như hư không vô tán. `” 


(ĐTKIb29)' 


Sau khi Phật diệt độ, trong năm trăm năm thứ hai là thời kỳ 
tượng pháp, căn cơ con người trở nên chậm lụt, họ bị 
vướng mắc nơi tất cả các pháp, tìm kiếm các định tưởng 
nơi mười hai nhân duyên, năm uấn, mười hai xứ, mười tắm 
giới, vân vân. Họ chẳng biết ý Phật, chỉ vướng mắc vào 
chữ và lời. Nghe trong Pháp Đại thừa dạy tánh không, họ 
không biết lý do các pháp không, vì thế suy nghĩ, nghỉ ngờ 
và thấy, ví dụ như, “Nếu tất cả các pháp hoàn toàn là 
không thì làm sao phán biệt được tội và phước, nghiệp báo 
vân vân? Nếu thế thì chẳng có tục để, chẳng có đệ nhất 
nghĩa để.” Họ chấp giữ tướng “không” và sinh ra ràng 
buộc, tham lam, gây nên đủ thứ lỗi lẫm vì không. Vì chính 
những lý do đó mà Bô-tát Long Thọ viết ra Trung Luận. 


I Tụng l 

Bất sinh diệc bắt diệt Chăng sanh cũng chẳng diệt 
Bắt thường diệt bắt đoạn Chăng thường cũng chăng đoạn 
Bất nhất diệc bắt đị Chẳng đồng cũng chăng khác 
Bất lai diệc bất xuất. Chăng đến cũng chăng đi. 

I1 Tụng 2 





! ĐTK... :chỉ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh với SỐ tờ và trang. ND. 


TRUNG LUẬN 16 


Năng thuyết thị nhân duyên Phật thường nói nhân duyên 
Thiện điệt chư hý luận Khéo đẹp các hí luận 

Ngã khể thủ lễ Phật Con cúi đầu lễ Phật 

Chư thuyết trung đệ nhất. Các thuyết, Trung đệ nhất. 


Bình 2 


Bằng hai tụng ngôn này, Bô-tát Long Thọ bày tỏ lòng kinh 
trọng Phật và trình bày văn tắt nghĩa vô thượng. 


Hỏi: Pháp thì vô số. Tại sao chỉ phủ nhận có tám 
thôi? 


Đáp: Mặc dù pháp nhiều vô số, nhưng tám điểu ngắn gọn 
này tạo ảnh hưởng quyết định sự phủ nhận toàn vẹn tất cả 
các pháp khác. 


(ĐTKIcl4) 

Về “chẳng sinh,” các luận sư giải thích tướng “sinh” theo 
nhiều cách khác nhau. Một số cho rằng nhân và quả đồng 
nhất, một số cho rằng nhân và quả khác biệt, một số cho 
rằng quả có sẵn trong nhân, một số cho rằng quả không có 
sẵn trong nhân, một số cho rằng quả sinh ra từ chỉnh nó, 
một số cho rằng các pháp sinh ra từ các pháp, và một số 
cho rằng các pháp sinh ra từ cả hai, chính nó và pháp 
khác. Một số nói rằng sinh là hiện hữu, một số khác nói 
rằng sinh là không hiện hữu. Những cách giải thích tướng 
của “không” như thế là hoàn toàn sai, và các vấn đề này 
lại được làm lớn chuyện về sau. Vì định tướng của Đá? - 
bất khả đắc, nên chẳng có sinh. Còn “chăng diệt”, 
chẳng có sinh làm sao có diệt? Vì không có sinh và không 
có diệt, sáu cái còn lại cũng bị phú định như vậy. 


(ĐTKI1c21) 


TRUNG LUẬN 17 


Hỏi: Nếu “chăng sinh cũng chăng điệt” ám chỉ sự phú 
nhận toàn triệt các pháp, tại sao phải lặp lại điêu đó với 
sảu cái kia? 


Đáp: 4y /à vì muốn làm rõ nghĩa “chẳng sinh cũng chẳng 
diệt”. Có một số người không chấp nhận chẳng sinh Cũng 
chẳng diệt, nhưng lại tin vào chẳng thường cũng chẳng 
đoạn. Sự truy tÌm sâu trong chẳng thường cùng chẳng đoạn 
sẽ cho họ thấy cũng giống như chẳng sinh cũng chẳng diệt. 
Tại sao vậy? Nếu một pháp thực có thì rõ ràng nó không 
thể nào không có. Nếu trước kia nó đã có mà bây giờ nó 
không có, đây là đoạn. Nếu có bản tánh của nó đã hiện hữu 
từ trước, thì đây là thường. Đây là lý do để ngài (Long 
Thọ) dạy, “chẳng thường cũng chẳng đoạn, ” đề dẫn vào 
nghĩa của “chẳng sinh cũng chẳng diệt. ” 


(ĐTK2a3) 


Có một số người, mặc dù nghe nói đến bốn cách phủ định 
các pháp này, song lại lập các pháp qua. bốn cách khác hay 
bốn thuyết khác, mà đây cũng là sai lầm nữa. Nếu tất cả 
các pháp là một thì không thể có liên hệ nhân quả, còn nếu 
là khác thì không thể có tương tục. Các diểm này sẽ bị phủ 
quyết bằng nhiễu cách sau đây. Do đó, chúng tôi lại tuyên 
bổ, chẳng đông cũng chẳng khác. Có một số người, mặc dù 
thừa nhận sáu cách phủ nhận các pháp này song lại lập 
các pháp bằng các từ ngữ đến và đi. Về “đến”, họ bảo 
rằng các pháp đến từ trời Tự Tại (Ïávara), đừ thể . tánh, 
hay từ vi trần, vân vân. Về “ấi,” họ nói rằng các pháp trở 
về chỗ gốc của chúng. 


(ĐTK2a§) 


Hơn nữa, muôn pháp chẳng sinh, vì sao? Ấy là vì thế gian 
tháy ngay trước mắt. Như với mắt thê gian, chúng ta thây 
cây bắp ngay từ khởi thủy của một kiếp (kalpa) không sinh, 


TRUNG LUẬN 18 


vì sao? Nếu ngay từ khởi thủy của đại kiếp không có cây 
bắp thì bây giờ không thể có cây bắp được. Nếu cây bắp 
hiện có bây giờ mà ly cách với cây bắp từ khởi thủy của 
một kiếp, thì sẽ có sinh, nhưng thực tế chẳng phải vậy, do 
đó chẳng có sinh. 


Hỏi: Nếu không có sinh, chắc phải có diệt? 


Đáp: Không có sinh, và lý do chẳng sinh nằm ngay trong 
nhận thức thế gian. Như với mắt thế gian, chúng ta thấy 
bắp đã có ngay từ khởi thủy của đại kiếp đã không diệt. 
Nếu đã diệt thì bây giờ không có bắp, nhưng thực tế không 
phải vậy, do đó không có diệt. 


Hỏi: Nếu không có diệt, chắc phải có thường? 


Đáp: Không có thường, lý do chẳng thường nằm ngay 
trong nhận thức thế gian. Như với mắt thế gian, chúng ta 
thấy các pháp vô thường; chẳng hạn, khi bắp nảy mâm thì 
hạt bắp hư hoại, do đó chẳng có thường. 


Hỏi: Nếu không có thường, chắc phải có đoạn? 


Đáp: Chẳng có đoạn, lý do chẳng đoạn nằm ngay trons 
nhận thức thế gian. Như với mắt thể gian, chúng ía thấy 
các pháp chẳng bị cắt đứt chia lìa. Chẳng hạn, cái mâm 
lớn lên thành cây bắp, do đó không có đoạn. Nếu có đoạn 
thì chẳng có thường. 


(ĐTK2a20) 
Hỏi: Nếu vậy, tất cả các pháp là một? 
Đáp: Chẳng phải một, lý do chẳng phải một nằm ngay 


trong nhận thức thế gian. Như với mắt thế gian, chúng ta 
thây các pháp không phải một, chăng hạn, cây bắp không 


TRUNG LUẬN 19 


tạo thành cái mâm và cái mâm không tạo thành cây bắp. 
Nếu cây bắp tạo thành cái mẫm và cái mẫm tạo thành cây 
bắp, thì chúng là một, nhưng thực tế không phải vậy, do đó 
chúng chẳng phải mội. 


Hỏi: Nếu không là một, chắc phải là khác? 


Đáp: Chẳng khác, lý đo chẳng khác nằm ngay rong nhận 
thức thể gian. Như với mắt thể gian chúng ta thấy các pháp 
chẳng khác. Nếu các pháp khác hau, tại sao chúng ta xếp 
loại sự vật như là chỗi bắp, thân bắp và lá bắp khác hơn là 
chổi cây, thân cây và lá cây? Do đó, chẳng khác. 


(ĐTK2a26) 
Hỏi: Nếu không khác, chắc phải có đến? 


Đáp: Không có đến, lý do không có đến nằm ngay trong 
nhận thức thế gian. Như với mắt thế gian chúng ta thầy các 
pháp không đến; chẳng hạn, cái mâm trong hạt bắp không 
từ đâu đến. Nếu cái mâm có đến từ một nơi nào khác, như 
con chim đến đậu trên cây, nhưng thực tế chẳng phải vậy, 
do đó chẳng có đến. 


Hỏi: Nếu không có đến, chắc phải có ấi 2 

Đáp: Không có ấi, Jj do không ấi nằm ngay trong nhận 
thức thế gian. Như với mắt thể gian chúng ta thấy các 
pháp không đi. Nếu có đi, chúng ta ắt thấy cái mẫm từ cây 
bắp đi ra, như con rắn từ cái hang đi ra; nhưng thực tế 
chẳng phải vậy, do đó chẳng có đi. 


(ĐTK2b4) 
Hỏi: Mặc dù ông đã luận rõ nghĩa của chẳng sinh cũng 


chăng diệt, chúng tôi muốn nghe sự giải bày của người tạo 
luận này. 


TRUNG LUẬN 20 


Đáp: 

I Tụng 3 

Chư pháp bắt tự sinh Các pháp chăng tự sinh, 

Diệc bát tùng tha sinh Chăng sinh từ pháp khác, 

Bái cộng bát vô nhân Từ cả hai, không nhân. 

Thị cô trì vô sinh. Do vậy biệt không sinh. 
Bình 3 


Vê “chẳng tự sinh, ” các pháp không hiện hữu do sinh ra từ 
bản thể của chúng mà tùy thuộc một cách khác nhau vào 
một nhóm nhân. Hơn nữa, niẾu các pháp sinh ra từ bản thể 
của chúng thì mỗi một pháp sẽ có đến hai bản thể. Một là 
cải được sinh và cái kia là cái sinh. Nếu các pháp sinh ra 
từ bản thể riêng, không có nhân bên ngoài, thì chúng chẳng 
có nhân cũng chẳng có duyên. Thêm nữa, sinh sẽ đến lượt 
có sinh, và sẽ có sự suy thoải bắt tận của sinh. 


(ĐTK2b10) 


Nơi nào không có “tự” thì cũng không có “tha”, vì sao? Sự 
hiện hữu của tha tùy thuộc vào sự hiện hữu của tự. Nếu 
không có sinh ra từ chính mình thì cũng chẳng có sinh ra 
từ cái khác. Sinh ra từ cả hai mắc phải hai lỗi, tức là sinh 
ra từ chính mình và sinh ra từ cái khác. Nếu không có nhân 
mà muôn pháp hiện hữu, thì đây là thường hằng. Điều này 
không đúng. Nơi nào không có nhân thì không có quả; nếu 
không có nhân mà có quả, thì bồ thí, giữ giới, vân vân... có 
thể lôi ông xuống địa ngục, trong khi mười điều ác và năm 
tội nghịch có thể đưa ông lên các cõi trời, bởi vì không có 
nhân duyên. 

Lại nữa: 


I Tụng 4 


TRUNG LUẬN 21 


Như chư pháp tự tánh Tự tánh của các pháp 

Đất tại ư duyên trung Không tìm thây trong duyên 
Dĩ vô tự tảnh cô Vì không có tự tánh 

Tha tánh diệc phục vô. Nên chăng có tha tánh. 

1 Bình 4 


Tự tánh của các pháp chẳng tìm thấy trong nhân. Tuy 
nhiên, bởi vì sự hòa hợp của các duyên, mà chúng ta có 
thuật ngữ. Tự tánh có cùng nghĩa với tự thể. Trong các 
duyên không có tự tánh, và vì tự tánh không hiện hữu, 
chẳng có tự sinh. Vì tự tảnh không hiện hữu, nên tha tảnh 
không hiện hữu, vì sao? 


Bởi vì sự hiện hữu của tha tánh tùy thuộc vào sự hiện hữu 
của tự tánh. Vì cải tha đó, “tha tánh” thực ra là tự tánh. 
Nếu tự tánh bị bác bỏ thì tha tảnh cũng bị bác bỏ, và do đó 
không thể có sự sinh ra từ tha tánh. Nếu tự tánh và tha tánh 
đêu bị bác bỏ, thì ý niệm cả hai cũng bị bác bỏ. Nói “không 
có nhân” là sai lớn. Những cuộc tranh luận viện dẫn nhân 
đều có thể bị bác bỏ; huống chỉ ông nói không có nhân! 
Sinh không thể thiết lập được theo bất cứ cách nào trong 
bốn cách này, và do đó không có sinh. 


Hỏi: Mộ/ luận sự A-tì-đàm nói rằng các pháp sinh ra từ 
bốn loại duyên, thì tại sao ông bảo không có sinh? Bồn loại 
duyên này là gì? 


I Tụng 5 

Nhán duyên thứ đệ duyên Nhân duyên, thứ đệ duyên 

Duyên duyên tăng thượng Duyên duyên, tăng thượng 
duyên duyên 

Tứ duyên sinh chư pháp Bôn duyên sinh các pháp 


Cảnh vô đệ ngũ duyên. Không có duyên thứ năm. 


TRUNG LUẬN j7 


1 Bình 5 


Tắt cả các duyên hiện hữu có thể tóm lược thành bốn loại, 
và tất cả các pháp sinh ra từ bốn loại duyên này. “Nhân 
duyên ” chỉ tất cả các pháp hữu vi. “Thứ đệ duyên” chỉ các 
pháp của tất cả niệm tưởng và tâm sở thuộc quá khứ và 
hiện tại trừ các niệm tưởng và tâm sở cuối cùng của các vị 
A-la-hản quá khứ và hiện tại “Duyên duyên” và “tăng 
thượng duyên ” áp dụng cho tất cả các pháp. 


Đáp: 

I Tụng 6 

Quả vì tùng duyên sinh Quả sinh từ duyên chăng 
Vĩỉ tùng phi duyên sinh Hay sinh từ phi duyên? 

Thị duyên vi hữu quả Duyên này có quả chăng 
Thị duyên vi vô quả Hay duyên này không quả? 
I1 Bình 6 


Nêu như ông nói có quả, quả này sinh ra từ nhân chăng? 
Hay sinh ra từ không nhân? Nêu như ông nói có nhân, 
nhân này có quả hay không có quả? Cả hai đêu sai, vì sao? 


I Tụng 7 

Nhán thị pháp sinh quả Nhân là pháp sinh quả 
Thị pháp danh vì duyên Pháp ây gọi là duyên 
Nhược thị quả vị sinh Nêu quả ây chưa sinh 

Hà bát danh phi duyên. Sao không gọi phi duyên? 
1 Bình 7 


Tất cả các nhân đều không có tính quyết định, vì sao? Bởi 
vì nêu quả chưa sinh, thì chúng chưa gọi là nhân. Chỉ vì 


TRUNG LUẬN 23 


chúng ta thấy bằng mắt mình các quả sinh ra từ nhân nên 
chúng ta nói đó là nhân. Chúng trở thành nhán là do có 
quả. Vì quả theo sau và nhân đi trước, khi chưa có quả làm 
sao chúng ta có thể gọi cái gì đó là nhân? Như cái bình 
hình thành là do sự kết hợp của đất sét và nước. Vì thấy cái 
bình mà chúng ta biết đất sét và nước là nhân của cái bình, 
nhưng nếu cải bình chưa được tạo ra, làm sao chúng ta 
không thể nói đất và nước chẳng phải là nhân? Do đó, quả 
không sinh ra từ nhân, và nếu như không sinh ra từ nhân, 
còn nói chỉ đến chẳng phải nhân? 


I Tụng 8 

Quả tiên duyên trung Quả trước ở trong duyên 
Hữu vô câu bát khả Có, không đêu chăng được 
Tiên vô vi thùy duyên Trước không, duyên làm gì? 
Tiên hữu hà dụng duyên. Trước có, duyên làm chi? 

1 Bình 8 


Trong nhân không có sự hiện hữu trước của quả, cũng 
không có sự không hiện hữu trước của quả. Nếu quả đã có 
sẵn trong nhân, không cái gì có thể gọi là nhân của nó, vì 
quả đã có sẵn. Tương tự, nếu trong tất cả thời, quả không 
hiện hữu, chúng ta không thể nói cái gì là nhân của nó, vì 
nó sẽ không sinh ra một vật nào nữa. 


Hỏi: Ông đã bác bỏ nhân quả một cách toàn điện, nhưng 
bây giờ chúng tôi muốn nghe bác bỏ từng cải mỘI. 


I Tụng 9 

Nhược quả phi hữu sinh Nếu quả chăng có sinh 
Diệc phục phi vô sinh Lại chăng phải không sinh 
Diệc phi hữu vô sinh Chăng có sinh, không sinh 


Hà đặc ngôn hữu duyên. Làm sao nói có duyên? 


TRUNG LUẬN 24 


1 Bình 9 


Nếu nhân có thể tạo ra quả, các quả ấy thuộc ba loại: hoặc 
hiện hữu, hoặc không hiện hữu, hoặc vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu. Như đã luận trong tụng ngôn trước, nễu 
quả đã có sẵn trong nhân, thì chúng ta không thể bảo rằng 
quả đã được sinh ra, vì nó đã hiện hữu, và nếu nó không 
hiện hữu trước trong nhân, chúng ta không thể nói nó được 
sinh ra, bởi vì, một cách tương tự, nó không có nhân sinh 
ra nó. V các quả “vừa có vừa không có” cũng vậy, chẳng 
có sinh; “vừa có vừa không có” có nghĩa là nửa có nửa 
không có, nên nói cả hai cùng lúc là sai. Hơn nữa, có đối 
lập với không có, và không có đổi lập với có; làm sao một 
pháp có thể có hai tướng? Vì ba cách tìm tướng của “nhân 
sinh ra quả ” này không đưa đến đâu cả, làm sao ông có thể 
khẳng định rằng có “nhân duyên ”? 

Về “thứ đệ duyên; ” 


I Tụng 10 

Quả nhược vị sinh thời Quả chưa sinh sao diệt? 
Tắc bắt ưng hữu diệt Một pháp đã diệt rôi 
Diệt pháp hà năng duyên Làm sao làm duyên sinh? 
Có vô thứ đệ duyên. Thứ đệ duyên chăng có. 

1 Bình 10 


Tắt cả các pháp thuộc niệm tưởng và tâm sở được tạo ra 
liên tục trong ba thời. Sự diệt của các pháp thuộc niệm 
tưởng hay tâm sở thời hiện tại tạo thành thứ đệ duyên cho 
niệm tưởng thời vị lai. Nhưng nó tạo thứ đệ duyên để làm 
gì nếu pháp thời vị lai chưa sinh? Nếu pháp thời vị lai ấy 
có rồi, sinh rôi, thì thứ đệ duyên dùng để làm gì? 


Chẳng có thời nào cho các pháp niệm tưởng và tâm sở 
thuộc thời hiện tại dừng nghỉ cả. Nêu các pháp ấy không 


TRUNG LUẬN 25 


bao giờ dừng nghỉ, làm sao chúng có thể hành tác như là 
thứ đệ duyên? Nếu trụ, các pháp ấy là pháp vô vi. Tại sao 
vậy? Bởi vì các pháp hữu vì luôn luôn có tướng diệt; nếu 
đã diệt, chúng không thể hành tác như là thứ đệ duyên. Nếu 
ông nói một pháp đã diệt vẫn còn hiện hữu, thì đây ám chỉ 
sự thường hăng, mà nếu là thường hằng thì không thì có tội 
và phước, và vân vẫn. Nếu ông chủ trương rằng sát na diệt 
có thể hành tác như một thứ đệ duyên, thì sát-na diệt ấy 
phải là nửa diệt và nửa chưa diệt. Lìa các pháp này không 
có pháp thứ ba nào có thể gọi là sát-na diệt. Hơn nữa đức 
Phật có dạy rằng, “Tất cả pháp hữu vi, từng sát-na luôn 
diệt, không một sát na nào các pháp trụ lại cả, ” như vậy 
ông làm sao có thể bảo rằng. một pháp hiện thời vừa ở tại 
điềm diệt vừa không ở tại điểm diệt? Nếu ông khẳng quyết 
rằng một sát-na không bao gỗm cái vừa ở điểm diệt vừa 
không ở điển diệt là ông phủ nhận pháp của ông. Luận gia 
A-tì-đàm của ông nói đến pháp diệt, pháp không diệt, pháp 
ở điểm diệt và pháp ở điểm không diệt. Pháp ở điểm diệt 
bao gâm các pháp thờ hiện tại sắp diệt; pháp không ở điểm 
diệt bao gồm các pháp hiện thời còn lại cùng với các pháp 
vô vi thời quá khứ và thời vị lai, ngoại trừ các pháp hiện tại 
sắp diệt; các pháp này được gọi là các pháp không ở điểm 
diệt. Vì các lý do này, không có “thứ đệ duyên ”. 

Về “sở duyên duyên; ” 


I Tụng II 

Như chư Phật sở thuyết Như chư Phật đã dạy 

Chân thực vi điệu pháp Pháp chân thực vi diệu 

U thử vô duyên pháp Trong ây pháp không duyên 
Vân hà hữu duyên duyên. Làm sao có duyên duyên? 

1 Bình II 


Trong Đại thừa, Phật dạy rằng tướng của các pháp, hoặc 
có sắc hoặc không có sắc, hoặc có hình hay không có hình, 


TRUNG LUẬN 26 


hoặc có rỉ lậu hay không có rỉ lậu, hoặc hữu vì hay vô vi, 
vấn vân — tất cả các tướng này đều nhập vào Pháp tánh; 
mọi thứ hoàn toàn là không, và như vậy không có tướng, 
không có duyên. Tựa như mọi thứ chảy vào biển cả và nhập 
vào một thể tánh. Ông có thể tin vào chánh Pháp, nhưng 
những gì đã dạy là phương tiện không tạo ra chán thực tại. 
Do đó, không có duyên duyên. 

Về “tăng thượng duyên; ” 


I Tụng 12 

Chr pháp vô tự tánh Các pháp không tự tánh 

Cô vô hữu hữu tướng Nên không có tướng có. 

Thuyết hữu thị Sự cô Nói “Cái này có, nên 

Thị sự hữu bát nhiên. Cái kia có,” không đúng. 
1 Bình 12 


Liên hệ lời kinh dạy về mười hai nhân duyên, nói rằng, “vì 
cái này có nên cái kia có” là sai, vì sao? Vì các pháp đễu 
sinh ra từ duyên và không có định tánh riêng. Vì không có 
định tánh riêng, các pháp không có tướng “có. `” Đã không 
có tướng có, làm sao ông có thể nói “cái này có nên cái kia 
có?” Cho nên, không có tăng thượng duyên. Chỉ tùy theo 
sự phân biệt giữa có và không có của phàm nhân mà đức 
Phật nói như vậy. 


Lại nữa: 

I Tụng 13 

Lược quảng nhân duyên trung Nhân duyên xét rộng hẹp 
Lai quả bát khả đặc Không tìm thây được quả. 
Nhân duyên trung nhược vô Không ở trong nhân duyên 
Vân hà tùng duyên xuát. Sao nói từ duyên đên? 


1 Bình 13 


TRUNG LUẬN 27 


“Hẹp” có nghĩa là, trong các nhân, xét theo hòa hợp, 
không có quả. “Rộng” có nghĩa là, trong các nhân, xét 
từng cái một, cũng không có quả. Nếu không có quả trong 
nhân, hoặc xét đại lược hoặc xét tỉ mỉ, làm sao ông có thể 
nói quả sinh ra từ nhân? 


Lại nữa: 

I Tụng 14 

Nhược vị duyên vô quả — Nếu nói duyên không quả 
Nhi tùng duyên trung xuát Mà quả từ duyên ra. 

Thị quả hà bát tùng —_ Sao quả ây không từ 

Phi duyên trung nhỉ xuát. Trong phi duyên mà ra? 

1 Bình 14 


Nếu ông tìn quả trong duyên mà không thể tìm được, vậy 
sao quả không sinh ra từ không duyên. Thí dụ, không có cải 
bình trong đất sét, vậy sao cái bình không sinh ra từ sữa? 
Hơn nữa: 


I Tụng 15 

Nhược quả tùng duyên sinh Nêu quả từ duyên sinh 
Thị duyên vô tự tảnh Duyên ây không tự tánh 
Tùng vô tự tánh sinh Từ không tự tánh sinh 
Hà đặc tùng duyên sinh. Sao nói từ duyên sinh? 
I Tụng l6 


Quả bất tùng duyên sinh Quả chẳng từ duyên sinh 

Bất tùng phi duyên sinh — Chăng từ phi duyên sinh 

Dĩ quả vô hữu cổ Quả ấy vốn không có 

Duyên phi duyên diệc vô. — Duyên, phi duyên cũng không. 


TRUNG LUẬN 28 


1 Bình 16 

Quả sinh ra từ nhán, nhưng “nhán ` này không có tự tánh. 
Nếu không có tự tánh thì nhân ấy không phải là pháp. Nếu 
không phải là pháp, làm sao nhân có thể sinh? Do đó, quả 
không sinh từ nhân. Vì không sinh từ phi nhân; khi phủ 
định các nhân, chúng tôi tuyên bô có phi nhân, nhưng thực 
tế không có các pháp phi nhân như thế, và do đó không có 
sinh từ phi nhân. Nếu không có sinh từ cả hai cái này thì 
không có quả. Vì không có quả, nên chẳng có nhân cũng 
chẳng có phi nhân. 


TRUNG LUẬN 29 


Chương 2 


Quán Đi và Đến 
(25 tụng) 


2 Bình 0 
Hỏi: Với mắt thế gian, chúng ta thấy ba thời vận hành. Vì 


ba pháp này vận chuyển mà chúng ta biết tất cả các pháp 
hiện hữu. 


Đáp: 
2 Tụng l 
Dĩ khứ vô hữu khứ Đã đi không có đi 
Vị khứ điệc vô khứ Chưa đi không có đi 
Ly đĩ khứ vị khứ Lìa đã đi, chưa đi 
Khử thời diệc vô khử. Đang đi cũng không đi 
2 Bình I 


Đã đi không có đi, vì nó đã đi rồi. Nếu ở đó có quá trình ấi 
(khứ nghiệp) tách rời “đi”, điều này không đúng. Tương 
tự, lúc chưa đi cũng không có đi, bởi vì chưa có pháp nào 
đi cả. “Đang đi” có nghĩa là nửa đã đi và nửa chưa đi, bởi 
vì nó không tách rời lúc đã đi và lúc chưa đi. 


Hỏi: 

2 Tụng 2 

Động xứ tắc hữu pháp Chỗ động ắt có đi 
Thử trung hữu pháp thời Trong đó có đang đi 
Phi dĩ khứ vị khứ Không đã đi, chưa đi 


Thị có khứ thời khứ. Vậy nên đang đi đi. 


TRUNG LUẬN 30 


2 Bình 2 


Chừng nào còn có chỗ cho hành động diễn ra, thì ở đó ắt 
có đi. Với mắt thế gian, chúng ta thấy rằng trong lúc đi có 
chỗ của hành động (nghiệp hành). Trong lúc đã i, hoạt 
động đã diệt, trong lúc chưa đi hoạt động chưa có. Do đó, 
chúng ta biết rằng có đi trong đang đi. 


Đáp: 

2 Tụng 3 

Ván hà tr khứ thời Làm sao lúc đang đi 
Nhỉ đương hữu khứ pháp Mà lại có pháp đi 
Nhược ly ư khứ pháp Nêu xa lìa pháp đi 
Khử thời bát khả đặc. Không thê có đang đi. 
2 Bình 3 


“Trong lúc đi có pháp đi. ” Không phải vậy, vì sao? Lìa 
pháp đi không thể tìm thấy lúc đi. Nếu có thể có lúc ẩi mà 
không có pháp đi, thì sẽ có đi ở trong lúc đi, như thế, giống 
như trải cây ở trong đĩa. 


Hơn nữa: 

2 Tụng 4 

Nhược ngôn khứ thời khứ Nếu nói đang đi đi 

Thị nhán tặc hữu cữu Người ây ät có lôi 

Ly khứ hữu khứ thời Lìa đi có đang đi 

Khử thời độc khứ cô. Đang đi “đi” một mình. 
2 Bình 4 


Nếu có người nói rằng trong lúc đã đi và lúc chưa đi không 
có đi, nhưng nói trong lúc đi độc lập với pháp đi, thì cả hai 


TRUNG LUẬN và 


chẳng tùy thuộc vào nhau. Tại sao vậy? Nếu ông nói rằng 
có đi trong lúc đi, như vậy ám chỉ hai hành tác, nhưng sự 
thực không phải vậy. Do đó ông không thể nói có lúc ẩi 
tách biệt với đi. 


Hơn nữa: 

2 Tụng ŠS 

Nhược khứ thời hữu khứ Nếu đang đi có đi 
Tắc hữu nhị chủng khứ Át có hai thứ đi 
Nhứt vị vì khứ thời Một gọi là đang đi 
Nhị vị khứ thời khứ. Hai là đang đi đi. 
2 Bình 5 


Nêu ông nói răng lúc đi có đi, như vậy là sai vì nó ám chỉ 
có hai thứ đi. Một là lúc đi mà nó tùy thuộc vào đi; còn một 
nữa là đi ở trong lúc đi. 


Hỏi: Có hai thứ ấi thì có gì sai 2 


Đáp: 

2 Tụng 6 

Nhược hữu nhị khứ pháp Nếu có hai pháp đi 
Tắc hữu nhị khứ giả Ắt có hai người đi 

Dĩ ly ư khứ giả Xa lìa với người đi - 
Khứ pháp bát khả đặc. Pháp đi không tìm thây 
2 Bình 6 


Nếu có hai pháp đi, thì phải có hai người đi, vì sao? Bởi vì 
người ấi có do pháp đi. Một người, hai sự đi và hai kẻ ấi? 
Điều này chăng đúng. Do đó, lúc đi cũng không có đi. 


TRUNG LUẬN 4“ 


Hỏi: Mặc dù đúng là người đi không có (tách rời) đi 
nhưng trong ba thời nhất định có người ẩi. 


Đáp: 

2 Tụng 7 

Nhược Ìy khí giả - Nếu xa lìa người đi 
Khứ pháp bát khả đặc Pháp đi không tìm thây 
Dĩ vô khứ pháp cô Đã không có pháp đi 
Hà đặc hữu pháp giả. Làm sao có người đi? 
2 Bình 7 


Nếu ông biệt lập người đi, không thể tìm thấy pháp đi 
(riêng lẻ). Khi không có pháp đi, làm sao ông có thê nói 
răng trong ba thời nhất định có người đi. 


Hơn nữa: 

2 Tụng § 

Khứ giả tắc bắt khứ Người đi không có đi 

Bát khứ giả bát khứ Người không đi không đi 

Ly khứ bát khứ giả Lìa người đi, người không đi 
Vô đệ tam khứ giả. Không người thứ ba đi. 

2 Bình 8 


Không có người đi. Tại sao vậy? Nếu có người đi thì sẽ có 
hai phạm trù, hoặc người đi hoặc người không đi. Ngoài 
hai (phạm trù) này, không có (phạm trù) thứ ba về người 
đi. 

Hỏi: Nói rằng người đi ấi thì có gì sai? 


Đáp: 


TRUNG LUẬN 33 


2 Tụng 9 

Nhược ngôn khứ giả khứ Nếu nói người đi đi 

Vân hà hữu thứ nghĩa Nói vậy có nghĩa gì? 
Nhược ly tr khứ pháp Nêu xa lia pháp đi 

Khứ giả bất khả đắc. Không tìm thây người đi. 
2 Bình 9 


Nếu ông nói rằng nhất định có người đi, và y dùng pháp đi, 
điều này không đúng, vì sao? Vì lìa pháp đi không thể tìm 
được người đi. Nếu nói rằng lìa người đi nhứt định có pháp 
ấi, thì người đi có thể dùng pháp đi, nhưng điều này không 


xảy ra. 
Hơn nữa: 

2 Tụng 10 

Nhược khứ giả hữu khứ Nếu người đi có đi 
Tắc hữu nhị chúng khứ Át có hai thứ đi 
Nhất vị khứ giả khứ Một là người đi đi 
Nhị vị khứ pháp khư. Hai là pháp đi đi. 

2 Bình 10 


Nếu nói rằng người đi dùng pháp đi, nói vậy mắc hai lỗi, vì 
chỉ một người đi có đến hai thứ đi. Một, bằng phương tiện 
pháp ải mà người đi được thành (như một người đi). Một 
nữa, bằng phương tiện người đi mà pháp ấi được thành. 
Người đi, đã thành, dùng pháp äi. Điều này không đúng. 
Do đó, trước ông đã khẳng quyết rằng trong ba thời nhứt 
định phải có người đi và người đi dùng pháp đi, điều này 
không đúng. Lại nữa: 


2 Tụng II 


TRUNG LUẬN 34 


Nhược vị khứ giả khứ Nếu nói người đi đi 
Thị nhán tặc hữu cữu Người ây ät có lôi. 
Ly pháp hữu pháp giả Lìa pháp mà có pháp 
Thuyết khứ giả hữu khứ. Nói người đi có đi. 

2 Bình II 


Nếu có người dạy rằng người đi có thể dùng pháp đi, người 
này mắc phải lỗi (cho rằng) lìa pháp đi riêng có người đi. 
Vì sao vậy? Dạy rằng người đi có thể dùng pháp đi ám chỉ 
người đi có trước và pháp đi có sau, nhưng như vậy không 
đúng. Do đó, trong ba thời chẳng có người đi. Hơn nữa, 
nếu nhất định răng có đi và có người đi, thì phải có sự khởi 
đâu, nhưng nếu ông tìm sự khởi đầu như thế trong ba thời, 
ông không thể tìm được. Tại sao vậy? 


2 Tụng 12 

Dĩ khứ trung vô phát Đã đi không phát xuất ; 
VỊ khứ trung vô phát Chưa đi không phát xuât 
Khử thời trung vô phát Đang đi không phát xuât 
Hà xứ đương hữu phái. Vậy, phát xuât ở đâu? 

2 Bình 12 


Tại sao trong ba thời không đêu không có phát xuất? 


2 Tụng 13 

Vị phát vô khứ thời Chưa phát xuất, không có 
Diệc vô hữu đĩ khứ Đang đi hay đã đi. 

Thị nhị ưng hữu phát Cả hai có phát xuât, 

VỊ khứ hà hữu phái. Chưa đi có phát xuât? 


2 Tụng 14 


TRUNG LUẬN z5 


Vô khứ vô vị khứ Không đi, không chưa đi 
Diệc phục vô khứ thời Và cũng không đang đi 
Như thiết vô hữu phát Tât cả không phát xuât 
Hà cô nhỉ phân biệt. Làm sao mà phân biệt? 

2 Bình 14 


Nếu một người chưa khởi hành, thì không có lúc đang ấi 
cũng không có lúc đã đi. Nếu có khởi hành, thì khởi hành 
sẽ được định vị ở hai vị trí, nghĩa là lúc đang đi và lúc đã 
ấi. Cả hai vị trí này đểu sai, vì lúc một người chưa khởi 
hành, thì chưa có khởi hành nào cả. Vậy thì làm sao có thể 
có khởi hành trong lúc chưa đi. Nếu không có khởi hành thì 
không có đi. Nếu không có đi, không có người đi; như vậy 
làm sao có thể có lúc đã đi, lúc chưa đi, và lúc đang đi? 


Hỏi: Dò cho không có đi và không có người đi, chắc có trụ 
và người trụ? 


Đáp: 

2 Tụng 15 

Khứ giả tắc bắt trụ Người đi thì không trụ 

Bát khứ giả bát trụ Người không đi không trụ 

Ly khứ bát khứ giả Lầa người đi, (người) không đi 
Hà hữu đệ tam trụ. Người thứ ba nào trụ? 

2 Bình 15 


Nếu có sự trụ (đứng yên) và người trụ, thì đây phải là 
người đi đang trụ hoặc người không đi đang trụ, hoặc 
ngoài hai người đó, có kẻ thứ ba nào đó đang trụ, nhưng 
như vậy không đúng. Người đi thì không trụ vì y chưa trụ. 
Đi có nghĩa đối lập với trụ. Người không đi cũng không 


TRUNG LUẬN 36 


trụ, vì sao? Vì sự diệt cuả pháp đi đang trụ hiện hữu ở đó, 
vậy không có đi thì không có trụ. Ngoài người đi và người 
không đi, không có người thứ ba nào nào nữa trụ. Nếu có 
người thứ ba dừngtrụ, thì người ta phải thấy y hoặc ở nơi 
người đi hoặc ở nơi người không đi. Do đó, ông không thể 
nói người đi trụ. 


Hơn nữa: 

2 Tụng l6 

Khứ giả nhược đương trụ Người đi nếu mà trụ 

Ván hà hữu thử nghĩa Làm sao có nghĩa ây? 
Nhược đương ly khứ Nêu xa laphápđi 
Khứ giả bắt khả đắc. Người đi không tìm thây. 
2 Bình 16 


Ông nói rằng người đi đang trụ nhưng điễu này không 
đúng, vì sao? Lìa pháp đi không thể có người đi. Nếu người 
đi ở trong tướng đi, thì tại sao ông giả định rằng y trụ, vì đi 
và trụ, hai cái trái nghịch nhau? 


Hơn nữa: 

2 Tụng 17 

Khứư vị khứ vô trụ ĐI, chưa đi không trụ 
Khử thời diệc vô trụ Đang đi cũng không trụ 
Sở hữu hành chỉ pháp Các pháp động và ngừng 
Năng đồng r khứ nghĩa. Cũng đông nghĩa với đi. 
2 Bình 17 


Nếu ông nói rằng người đi trụ, thì y phải trụ hoặc trong lúc 
đang ải, hoặc trong lúc đã đi, hoặc lúc chưa đi. Không lúc 
nào trong ba tình huông này y đứng trụ cả. Do đó, khi ông 
nói rằng “Người đi trụ” điều này không đúng. Nó phủ 


TRUNG LUẬN Ni 


nhận cả pháp đi và pháp trụ. Đối với động và dừng cũng 
vậy. “Động”, cũng giống như hại bắp, qua một quá trình 
liên tục, phát triển trở thành mâm, thân, lá và vân vân. 
“Ngừng” là khi thân và lá chết bởi vì hạf bắp chết. Có 
tương tục nên chúng ta gọi nó là chuyển động; có diệt nên 
chúng ta gọi nó là ngừng. Giống như quá trình của vô 
mình, hành, vân vân... cho đến già chết, cũng gọi là chuyển 
động, và khi hành, vân vân, dừng lại vì sự diệt của vô mình, 
đáy gọi là ngừng. 


Hỏi: Mặc dù ông đã bác bỏ đi và người đi, trụ và người trụ 
băng nhiêu cách khác nhau, tuy nhiên chúng ta có thê thây 
băng mắt có đi và có trụ. 


Đáp: Những gì ông thấy bằng mắt thịt của ông là không 
thể tin được. Nếu thực sự có đi và có người đi, thì đây có 
thành bằng cách gọi một pháp hay gọi hai pháp? Cả hai 
cùng một lúc là sai. Tại sao vậy? 


2 Tụng 18 

Khứ pháp tức khứ giá Pháp đi tức người đi 

Thị sự tắc bát nhiên Điêu này ăt không đúng. 
Khứ pháp dị khứ giả Pháp đi khác người đi 

Thị sự diệc bát nhiên. Điêu này cũng không đúng. 
2 Bình 18 


Nếu nói pháp đi và người đi là đồng, điều này không đúng. 
Nêu nói khác, cũng không đúng. 


Hỏi: Đồng hay là khác có gì là sai ? 
Đáp: 


2 Tụng 19 


TRUNG LUẬN 38 


Nhược vị khứ pháp Nếu nói rằng pháp đi 
Tức vì thị khứ giả Là đông với người đi, 
Tác giả cập tác nghiệp Người tạo tác và nghiệp 


Thị sự tắc vi nhất. Cũng chỉ là một thôi. 


2 Tụng 20 

Nhược vị khứ pháp Nếu bảo rằng pháp đi 
Hữu dị ư khứ giả Là khác với người đi. 
Ly khứ giả hữu khứ Lìa người đi có đi, 
Ly khứ hữu khứ giả. Lìa đi có người đi? 

2 Bình 20 


Cả hai đêu sai, vì sao? Nếu pháp đi là một với người đi, thì 
đây là lâm lẫn và phủ nhận lý nhân quả. Có người ẩi vì có 
đi. Có đi vì có người đi. Hơn nữa, “đi” có nghĩa là một 
pháp, trong khi người đi có nghĩa là một người. Người thì 
thường còn, pháp thì chóng vánh [nhân thường pháp vô 
thường]. Nếu là đông, thì cả hai vừa thường vừa vô 
thường. Đây là loại lỗi thấy trong (quan niệm về) nhát thể. 
Nếu là khác, cả hai sẽ tương phản nhau. Phải có người đi 
dù chưa có pháp đi, và phải có pháp đi dù chưa có người 
ấi. Vì không tùy thuộc nhau, một pháp có thể đã diệt trong 
khi pháp kia còn hiện diện. Đây là loại lỗi thấy trong (khái 
niệm) dị biệt. 

Hơn nữa: 


2 Tụng 2l 


Khứ khứ giả thị nhị ĐI, người đi là hai 


Nhược nhất dị pháp thành 
Nhị môn câu bắt thành 
Ván hà đương hữu thành. 


2 Bình 2I 


Dù nói đồng hay khác 
Cả hai đêu chăng thành. 
Làm sao mà có thành? 


TRUNG LUẬN 39 


Nếu ông nói có một người đi và một pháp đi, ông phải thiết 
định chúng bằng cách gọi một pháp hay gọi các pháp khác 
nhau. Cả hai cách gọi này đếu không thể được (bất khả 
đắc), và chúng tôi đã tuyên bố rằng không có pháp thứ ba. 
Nếu ông chủ trương răng chúng được thành (như là thực 
thê) thì ông sẽ phải khẳng quyết, nói theo ngôn ngữ nhân 
quả, rằng không có đi và không có người đi. Bây giờ chúng 
tôi bàn đến điều này: 


Tụng 22 
Nhân khứ tri khứ giả Do đi biết người đi 
Bát năng dụng thị khứ Không thê dùng pháp đi. 
Tiên vô hữu khứ pháp Trước không có pháp đi 
Có vô khứ giả khứ. Nên không người đi đi. 

2 Bình 22 


Dù pháp đi là gì, nhờ đó mà chúng ta nhận biết người đi. 
Người ấi đó không thể dùng pháp đi như thế. Tại sao vậy? 
Vào lúc chưa có pháp đi, không có người đi; chẳng có 
đang di, đã đi hoặc chưa đi; tựa như trước tiên có người đi 
một thành phô hay một thị trấn mà y sẽ đến, và một nơi y 
khởi hành. Một pháp đi và một người đi là không đúng. 
Người đi thành do pháp đi và pháp đi thành do người đi. 
Hơn nữa: 


2 Tụng 23 

Nhân khứ trí khứ giả Do đi biết người đi 

Bái năng dụng dị khứ Không thê dùng đi khác 
U nhát khứ giả trung Ở nơi một người đi 

Bát đặc nhị khứ cô. Không thê có hai đi. 


2 Bình 23 


TRUNG LUẬN 40 


Bất cứ pháp đi là gì, chúng ta nhận biết người đi. Người đi 
này không thể dùng bắt cứ pháp đi nào khác, vì sao? Vì 
không thê có hai pháp đi trong một người đi. 


Lại nữa: 

2 Tụng 24 

Quyết định hữu khứ giả Quyết định có người đi 
Bái năng dụng tam khứ Không thê dùng ba đi. 
Bát quyết định khứ giả Không quyêt định người đi 
Diệc bát dụng tam khứ. Cũng không dùng ba đi. 
2 Tụng 25 

Khú pháp định bắt định Pháp đi định, bất định 
Khứ giả bắt dụng tam Người đi không dùng ba 
Thị cô khứ khứ giả Như vậy đi, người ổi, 
Sở khứ xứ giai vô. Chô đi đêu không có. 

2 Bình 25 


“Quyết định” có nghĩa là có sự hiện hữu đích thực từ lúc 
bắt đầu và không do pháp đi sinh ra. “Pháp đi” có nghĩa là 
sự chuyển động của thân thể. “Ba” có nghĩa là chưa đi, đã 
ấi, và đang đi. Nếu người đi quyết định hiện hữu, như thế y 
phải hiện hữu tách biệt với pháp đi, dù cho y không trụ. 
Đây là lý do tại sao nói người đi quyết định hiện hữu không 
thể dùng ba pháp đi. Còn “nếu người đi không quyết 
định”; “không quyết định” có nghĩa là thực sự xưa nay 
không hiện hữu. Vì chính do pháp đi mà chúng ta nhận biết 
ai đó là người đi, nơi không có pháp đi thì y không thể 
dùng ba pháp đi. Chính do pháp đi mà có người đi. Nếu 
không có pháp đi thì không có người đi, làm sao ông chủ 
trương người đi không quyết định có thể dùng ba pháp đi? 
Những gì áp dụng cho người đi cũng áp dụng cho pháp đi. 
Nếu một pháp đi quyết định là hiện hữu trước khi có người 


TRUNG LUẬN 41 


đi, thì pháp đi đó không hiện hữu bởi vì người đi, và vì lý 
do này, y không thê dùng ba pháp đi. Nêu pháp đi này 
quyết định là không hiện hữu thì người đi dùng cái gì? 


(ĐTK5c10) 


Nếu truy tìm và quán xét toàn diện các pháp đi, người đi và 
chỗ đi theo cách này, chúng ta có thể cho rằng các thứ đi 
này hoàn toàn tùy thuộc vào nhau; người đi có do pháp đi, 
và pháp đi có do người đi. Vì hai pháp này mà có tình 
huống trong đó sự đi xảy ra. Không thể nói là quyết định có 
cũng không thể nói là quyết định không. Như vậy, chúng ta 
có thế biết chắc chắn rằng ba thứ đi này là giả và không có 
bản thể. Chúng là không và không hiện hữu, chỉ là hư giả, 
không thực, giống như ảo ảnh hay huyền hoá. 


TRUNG LUẬN 42 


Chương 3 


Quán Sáu Tình 
(8 tụng) 


3 Bình 0 


Hỏi: Trong các kinh nói có sảu căn, tức là: 


3 Tụng Ï 

Nhãn nhĩ cập ty thiệt Mắt, tai, v.v... mũi , lưỡi 
Thân ý đăng lục tình Thân, ý và sáu tình 

Thử nhãn đăng lục tình Mắt ây và sáu tình 

Hành sắc đăng lục trán. Hành, sắc và sáu trân. 

3 Bình I 


Trong trường hợp này, mắt thành nội căn và sắc thành 
ngoại trần, và mắt có thể thấy hình sắc, và vân vân cho đến 
ý là nội căn, các pháp là đối tượng bên ngoài và ý nhận 
thức các pháp. 


Đáp: Không phải vậy, vì sao? 


3 Tụng 2 

Thị nhãn tắc bắt năng Mắt ấy không thể thấy 
Tự kiên tự kỷ thê l Ngay chính tự thê nó. 
Nhược bắt năng tự kiên Nêu không thê tự thây 
Vân hà kiến du vật. Làm sao thây vật khác? 
3 Bình 2 


Mắt không thể thấy chính nó. Vì sao không? Như cải đèn 
sáng tự nó có thể chiếu sáng vật khác, mắt cũng vậy, nếu 


TRUNG LUẬN 435 


HÓ CÓ fưỚng thấy này, nó sẽ tự thấy nó và các vật khác. 
Nhưng thực tê không phải vậy. Vì vậy, tụng nói: khi mắt 
không thấy chính nó, làm sao nó có thể thấy được vật 
khác? 


Hỏi: Dù cho mắt không thể tự thấy nó, nhưng nó có thể 
tháy các vật khác. Cũng như lửa có thê đốt cháy các vật 
khác mà không thê đót cháy chính nó. 


Đáp: 

3 Tụng 3 

Dụ lửa không thê thành. 
Thành nơi mắt thây vật 


Như đi, chưa đi, đã đi 
Chúng tôi đã nói rôi. 


Hỏa dụ tắc bất năng 
Thành nhãn kiến pháp 
Khứ vị khứ khứ thời 

Dĩ tổng đáp thị sự. 


3 Bình 3 


Dù ông đưa ra thí dụ lửa, điều này chẳng chứng mình được 
gì cho mắt và thấy. Đề mục này đã được nói rõ trong 
chương quán đi và đến. Giống như trong đã đi, chưa đi và 
đang đi thì không có đi; cũng vậy, trong đã cháy, chưa 
cháy và đang cháy, thì chẳng có cháy gì cả. Cũng vậy, 
trong đã thấy, chưa thấy và đang thấy, không thể tìm được 
tướng “thấy” ở đâu hết. 

Lại nữa: 


3 Tụng 4 


Kiến giả vị kiến thời 
Tắc bắt danh vi kiến 
Nhi ngôn kiến năng kiến 
Thị sự tắc bất nhiên. 


Thấy trước lúc đang thấy 
Thì không gọi là thấy. 
Nói thấy có thể thấy, 
Điều này chẳng phải vậy. 


TRUNG LUẬN 44 


3 Bình 4 


Khi mắt không chạm phải hình sắc, thì nó không thể thấy. 
Đến điểm này chúng ta không gọi nó là “thấy.” Chính vì 
chạm phải hình sắc mà chúng ta gọi nó là thấy. Đây là lý 
do tại sao trong tụng nói: trước khi có thấy thì không có 
thấy. Vì vậy, làm sao chúng ta có thể thấy bằng phương 
tiện thấy? Hơn nữa, bên trong hai cơ sự này không có pháp 
thấy, vì sao? 


3 Tụng 5 

Kiến bắt năng hữu kiến Thấy không thê có thấy. 
Phi kiến diệc bắt kiến Không thây không thê thây. 
Nhược dĩ phá ư kiến Nêu đã phá cái thây, 

Tặc vi phá kiên giả. Cũng là phá người thây. 

3 Bình 5 


Thấy không thể thấy, vì các lý do đã giải thích trong lời bác 
bỏ các sai lầm kia. Không thấy cũng không thể thấy vì nó 
không có tướng thấy, và khi không có tướng thấy, làm sao 
có thể có thấy? Không có pháp thấy, thì không có người 
thấy, vì sao? Nếu la thấy mà có người thấy, thì những 
người không mắt công có thể thấy bằng cách dùng các thức 
khác. Nếu chúng ta thấy bằng phương tiện thấy, thì tướng 
thấy sẽ hiện hữu trong hành vi thấy. Nhưng một người thấy 
thì không có tướng thấy. Đây là lý do tại sao trong tụng 
nói: khi bác bỏ thấy cũng ám chỉ bác bỏ người thấy. 

Lại nữa: 


3 Tụng 6 
lụ kiến bắt ly kiến Lìa thấy, không lìa thấy 
Kiên giả bát khả đặc Người thây không tìm được. 


Dĩ vô kiên giả cô Vì không có người thây, 


TRUNG LUẬN 45 


Hà hữu kiến khả kiến. Sao có thấy, vật thấy? 
3 Bình 6 


Khi có thấy, thì người thấy không thể thành; khi không có 
thấy, người thấy cũng không thể thành. Vì không có người 
thấy, làm sao có thấy hay bị thấy? Nếu không có người 
thấy, ai ở đó dùng pháp thấy để phân biệt hình sắc bên 
ngoài? Vì các lý do này, trong tụng nói: Vì không có người 
thấy, sao có thấy và vật thấy? 


Lại nữa: 

3 Tụng 7 

Kiến khả kiến vô cô Không có thấy, vật thấy. 
Thức đăng tứ pháp vô Bôn pháp thức...cũng không 
Tử thủ đăng chư duyên Bốn thủ”, mười hai duyên” 
Vân hà đương đặc hữu. Làm sao hiện hữu được? 

3 Bình 7 


Vì các pháp thấy và vật thấy không hiện hữu, không một 
pháp nào trong bốn pháp: thức, xúc, thọ, và ái hiện hữu; vì 
không có ái vân vân, bốn thủ vân vân, và tương tự mỗi 
nhân duyên trong mười hai nhân duyên cũng không hiện 
hữu. 


Lại nữa: 

3 Tụng 8 

Nhĩ ty thiệt thân ý _ Mắt, mũi, lưỡi, thân, ý 

Thanh cập văn giả đăng Am thanh và nhĩ thức, v. v... 
Đương tri như thị nghĩa Cũng phải hiệu cùng cách 





1. Tức bốn chấp giữ là: ham muốn, thấy sai, ôm giữ, và thấy có ta. 
2. Tức mười hai nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, và tử. 


TRUNG LUẬN 46 


Năng đồng ư thượng thuyết. Như những điều luận trên. 
3 Bình 8 


Giống như các pháp thấy và bị thấy đều là không vì chúng 
hoàn toàn tùy thuộc vào các duyên và bắt định. Như vậy 
năm căn còn lại: tai, vân vân và năm trần như thanh, vân 
vân, phải hiểu cùng cách như thấy và bị thấy, vân vân. Bởi 
vì các pháp này có thể giải thích theo cùng một nguyên tắc 
mà chúng đã không được luận giải riêng. 


TRUNG LUẬN Ä7 


Chương 4 


Quán Năm Uấn 
(9 tụng) 


4 Bình 0 


Hỏi: Các kinh nói có năm uấn. (ng nói thể nào? 


4 Tụng I 

Nhược ly ư sắc nhân Nếu lìa nhân của sắc 
Sắc tắc bát khả đặc _ Không thê tìm thây sắc. 
Nhược đương ly tr sắc Nêu lìa sắc tìm nhân 

Sắc nhân bát khả đặc. Thì không thê thây nhân. 
4 Bình I 


Về nhân của sắc, thì như sợi chỉ là nhân của tắm vải. Nếu 
ông rút các sợi chỉ đi, sẽ không còn tắm vải; và nếu ông vứt 
tắm vải đi, sẽ không có sợi chỉ nào cả. Tá ẩm vải giống như 
sắc, các sợi chỉ giống như nhân của sắc. 


Hỏi: Nếu nói lìa nhân của sắc có sắc thì có gì sai? 


Đáp: 

4 Tụng 2 

1 sắc nhân hữu sắc Lìa sắc nhân có sắc 

Thị sắc tắc vô nhân Sắc ây không có nhân 
Vô nhân nhỉ hữu pháp Không nhân mà có pháp 
Thị sự tắc bát nhiên. Như vậy thì chăng đúng. 


4 Bình 2 


TRUNG LUẬN 48 


Tựa như có tấm vải không có chỉ, tức là tắm vải không có 
nhân. Sự vật không do nhân không thể tìm đâu ra trên thể 
gian này. 


Hỏi: 7rong Phật pháp, trong các học thuyết ngoại đạo và 
trong những lời dạy của thể gian đều có các pháp không 
nhân. Phật giáo có ba (pháp) vô vi mà vô vì tức là thường 
hằng và do đó không có nhân. Trong các giáo lý ngoại đạo 
thì có không gian, thời gian, phương hướng, ngã, vi trần, 
tịch diệt (nirvana), vân vân. Trong các lời dạy của thế gian 
thường tình thì có hư không, thời gian, phương hướng vân 
vân. Ba pháp này, không hiện hữu ở đâu cả, do đó được gọi 
là thường hằng. Là thường hằng, chúng không do duyên 
sinh, vậy thì làm sao ông có thể bảo rằng các pháp không 
do duyên sinh không hiện hữu trên thể gian này? 


Đáp: 
(ĐTK6c3) 


Các pháp không do duyên sinh này chỉ hiện hữu như là 
những hình ảnh của lời nói. Nếu chúng ta suy nghĩ và 
phân tích thì thấy rằng chúng không hiện hữu. Nếu các 
pháp hiện thể qua nhân duyên, chúng ta không nên nói 
rằng chúng không do duyên sinh. Nếu chúng không có 
nhân và duyên thì giống như chúng tôi đã nói vậy. 


Hỏi: Nhân có hai thứ: một là tác nhân, một nữa là ngôn 
thuyết nhân [nhân do lời nói mà cój. Các pháp không do 
duyên sinh này không có tác nhân, chúng chỉ có đo lời nói 
mà có, khiến cho người ta biết đến chúng. 


Đáp: Mặc dù chúng có nhân do lời nói mà có, nhưng ông 
không đúng. Như hư không bị bác bỏ trong [chương kế tiếp 
vềJ sáu đại, các pháp còn lại cũng sẽ bị bác bỏ sau đó. 
Hơn nữa, vì ngay cả các vật có thể nhìn thấy được còn có 


TRUNG LUẬN 49 


thể bác bỏ, huống chỉ là vì trần và các pháp vô hình khác? 
Đây là lý do chúng tôi tuyên bô răng không có các pháp 
không do duyên sinh trên thê gian. 


Hỏi: Nêu nói nhân của sắc hiện hữu biệt lập với sắc, có gì 
là sai? 


Đáp: 

4 Tụng 3 

Nhược ly sắc hữu nhân Nếu lìa sắc có nhân 

1ặc thị vô quả nhân Thì nhân này không quả. 
Nhược ngôn vô quả nhân Nói răng nhân không quả 
lắc vô hữu thị xứ. Thì chăng có ở đâu. 

4 Bình 3 


Nêu chúng ta loại bỏ quả, tức sắc, và chỉ có nhân của sắc, 
đáy sẽ là nhân không có quả. 


Hỏi: Có nhân không có quả có gì là sai? 


Đáp: Không nơi nào trên thể gian ông tìn được một nhân 
không có quả, vì sao? Áy là nhờ có quả của nó mà chúng ta 
gọi một vật nào đó là nhân. Nếu không có quả làm sao 
chúng ta gọi nó là nhân? Hơn nữa, nếu không có quả bên 
trong nhân, tại sao các pháp không sinh ra từ không nhân? 
Đề mục này tương tự với đê mục đã bàn đến trong chương 
một, bác bỏ nhân và duyên. Do đó, không nhân nào không 
Có quả. 

Hơn nữa: 


4 Tụng 4 


Nhược đĩ hữu sắc giả Nêu thực đã có sắc 


TRUNG LUẬN 50 


Tác bát dụng sắc nhân Chăng cân nhân của sắc. 
Nhược vô hữu sắc giả Nêu đã không có sắc 
Diệc bát dụng sắc nhân. Cũng không cân sắc nhân. 
4 Bình 4 


Trong cả cả hai trường hợp, không có nhân nào cho sắc. 
Nếu sắc có trước trong nhân, nhân sẽ không gọi là nhân 
của sắc. Nếu sắc không có trước trong nhân, thì trong 
trường hợp này sắc cũng gọi là nhân của sắc. 


Hỏi: Nêu cả hai trường hợp đêu sai, chỉ là sắc không đo 
nhân sinh, thì có gì sai? 


Đáp: 

4 Tụng Š 

Vô nhân nhỉ hữu sắc Không nhân mà có sắc 
Thị sự chung bát nhiên Điêu này ăt không đúng. 
Thị cô hữu trí giả ` Vì vậy người trí tuệ 
Bát ưng phán biệt sắc. Sẽ không phân biệt sắc. 
4 Bình 5 


Hoặc quả ở trong nhân, hoặc quả không ở trong nhân: 
những chuyện như thế còn không thể nghĩ biết. Nói chỉ 
chuyện có sắc mà không có nhân? Đây là lý do tại sao nói 
không nhân mà có sắc, cũng là chuyện không đúng, và do 
đó người thông đạt sẽ không phân biệt sắc. “Người phân 
biệt ” là danh từ gọi thường nhân, do vô mìỉnh ràng buộc, 
ham muốn và chấp vào sắc, do cái thấy tà vạy, y triên khai 
phân biệt và biện luận vô ích, suy lý răng quả ở trong nhân 
hay không ở trong nhân, vân ván. Nếu ông tìm sắc theo 
kiểu này, không bao giờ ông có thể tìm được, do đó một 
người trí tuệ sẽ không phán biệt. 


TRUNG LUẬN „. 


4 Tụng 6 

Nhược quả tựa ư nhân Nếu quả giống như nhân 
Thị sự tắc bắt nhiên Như vậy thì không đúng. 
Quả nhược bát tựa nhân Nếu quả không giống nhân 
Thị sự diệc bát nhiện Như vậy cũng không đúng. 
4 Bình 6 


Nói quả và nhân giống nhau, điều này chẳng đúng, bởi vì 
nhân tỉnh mà quả thô. Nhân và quả, sắc và lực, vân vân 
khác nhau. Cũng như vải giống chỉ, nhưng chúng ta không 
gọi vải là chỉ, vì chỉ thì nhiễu mà vải có mội, như vậy chúng 
ta không thể nói nhân và quả giống nhau. Nói nhân và quả 
không giống nhau cũng sai, ví như chỉ gai không dệt thành 
lụa mỏng, chỉ thô không tạo thành vải mịn, như vậy chúng 
ta không thể nói răng nhân và quả không: giống nhau. Cả 
hai quan niệm đều sai, vì vậy không có sắc cũng không có 
nhân của sắc. 


4 Tụng 7 

Thọ ấm cập tưởng ấm Thọ uấn và tưởng uấn 
Hành ấm thức ấm đẳng Hành uân và thức uân 
Kỳ dự nhất thiết pháp Tất cả pháp còn lại, 
Năng đồng ư sắc ấm. Cũng đồng như sắc uân 
4 Bình 7 


Bồn uán (khác) và tát cả các pháp cũng được quán xét và 
bác bỏ theo cùng một cách. Bây giờ luận chủ, muốn tôn 
xưng quan niệm về tánh không, nói trong tụng ngôn: 


4 Tụng 8 


Nhược nhân hữu vẫn giả Nêu ai đặt câu hỏi 


TRUNG LUẬN 52 


Ly không nhỉ dục đáp Không dùng “không” trả lời 
Thị tắc bắt thành đáp Cậu trả lời của y 

Câu động tư bỉ nghĩ. Đông cái nghi người khác. 
4 Tụng 9 

Nhược nhân hữu nạn vấn Kẻ phê bình không dựa - 
Ly không thuyêt kỳ quá Vào “không” giải thích lôi. 
Thị bát thành nạn ván Lời phê bình của y 

Câu động tư bỉ nghĩ. Đông cái nghi người khác. 

4 Bình 9 


Trong lúc bàn luận, nếu mỗi bên giữ một vị thế đặc biệt và 
họ tranh luận mà không liên hệ quan niệm tánh không, họ 
sẽ không bao giờ kết thúc cuộc tranh luận, và tắt cả sẽ 
cùng nhau ở trong nghỉ ngờ. Nhắng hạn, một người nói cái 
bình thì vô thường. Đối thủ của y hỏi tại sao nó vô thường? 
Và y trả lời bói vì nó sinh ra từ một nhân vô thường. Người 
ta sẽ không gọi đây là câu trả lời. Tại sao không? Bởi vì 
vẫn còn có sự không chắc chắn, không biết cái nhân ấy là 
thường hay vô thưởng. 


(ĐTK7a25) 


Nếu muốn giải thích những cái thấy sai lầm của ngừời khác 
mà y không dựa vào tánh không, chỉ đơn giản tuyên bố 
rằng tất cả các pháp đều vô thường. Đây chẳng phải cái 
mà người ta gọi là phê bình, vì sao? Bởi vì, ông bằng vào 
cải vô thường của ông đã bác bỏ cải thường của tôi mà tôi 
bằng vào cái thường của tôi có thể bác bỏ cái vô thường 
của ông. Nói rằng nếu sự vật thực sự là vô thường, sẽ 
chẳng có nghiệp và hậu quả, rằng các pháp mắt, tai, vân 
vân sẽ diệt từng sát-na và sẽ không có phân biệt (giữa tội 
và phước, vân vân). Những ngụy biện như thế không bao 


TRUNG LUẬN »3 


giờ thành công như một bình luận, và ở cùng một bình diện 
như những hoài nghỉ của kẻ khác. 


(ĐTK?bI) 


Tuy nhiên, nếu một người dựa vào tánh không để bác bỏ vô 
thường, thì chẳng mắc vào sai lầm nào, vì sao? Bởi vì một 
người như thế không chấp vào tướng không. Do đó, nếu 
một người ngay cả muôn tranh luận, y cũng phải dựa vào 
quan niệm tánh không, nói chỉ đến y muốn tìm thực tướng 
của giải thoát khổ và niết bàn. 


TRUNG LUẬN 54 


Chương Š 


Quán Sáu Đại 
(8 tụng) 


5 Bình 0 


Hỏi: Sáu đại tất cả đều có định tướng. Chính vì có định 
tướng nên chúng là sảu đại. 


Đáp: 

5 Tụng Ï 

Không tướng vị hữu thời Trước khi có tướng không 
Tác vô hư không pháp Không có pháp hư không. 
Nhược tiên hữu hư không — Nêu hư không có trước 
Tực vì thị vô tướng. Thì hư không không tướng. 
5 Bình I 


Nếu pháp hư không có trước khi có tướng hư không, thì hư 
không không có tướng, vì sao? Với tướng hư không chúng 
ta muốn nói là “một chỗ không có hình sắc. ” Hình sắc là 
cái gì được tạo ra và vô thường. Trước khi hình sắc sinh 
ra, chưa sinh ra, chúng không diệt, như vậy vào lúc ấy 
không có tướng hư không. Ấy chỉ vì có hình sắc mà có 
những nơi không hình sắc. Tướng hư không có nghĩa là 
một nơi không hình sắc. 


Hỏi: Nói có hư không không có tướng, có gì sai? 
Đáp: 


5 Tụng 2 


TRUNG LUẬN 5 


Thị vô tướng chỉ pháp Pháp mà không có tướng 
Nhát thiết xứ vô hữu Không tìm thây ở đâu. 

U vô tưởng pháp trung Nơi pháp không có tướng 
Tướng tặc VÔ Sở tướng. Tướng ắt không tướng riêng. 
5 Bình 2 


Nếu ông tìm các pháp không có tướng trong các pháp hoặc 
thường hoặc vô thường, ông sẽ không tìm thấy. Như các 
luận gia nói, “Làm sao chúng ta biết 'Cái này có” và “Cái 
này không có? Bởi vì mỗi thực thể có tướng riêng. ” Sinh, 
trụ và điệt là các tướng của (các pháp) hữu vi; không sinh, 
không trụ và không diệt là các tướng của vô vi. Nếu lu 
không không có tướng thì nó chẳng phải là hư không. Nói 
răng nó trước không có các tướng, nhưng rồi các tướng 
của nó hiện thành tướng là sai. Nếu trước kia đã không có 
tướng, thì không có pháp hiện thành tướng, vì sao? 


5 Tụng 3 

Hữu tướng vô tướng frung — Trong có tướng không tướng, 
Tướng tặc vô sở trụ Tướng ắt không chỗ trụ, 

Ly hữu tướng vô tướng Ngoài có tướng, không tướng 
Dự xứ diệc bát trụ. Không trụ chỗ nào khác. 

5 Bình 3 


Chẳng hạn, có bướu, sừng, lông đuôi và cái yếm toòng teng 
dưới cổ, gọi là các tướng của con bò; lìa các tướng này 
chẳng có con bò. Nếu không có con bò, thì không có chỗ 
nào cho các thứ tùy thuộc này trú ngụ. Đây là lý do chúng 
tôi nói rằng các tướng không có chỗ hiện thân nơi một thực 
thể không có tướng. Nơi các sự vật có tướng cũng vậy, 
không có chỗ cho các tướng trú ngụ, bởi vì các tướng đã 
hiện hữu. Thí dụ, các tướng của lửa không ở trong các 
tướng của nước, vì nước đã có các tướng riêng của nó. 


TRUNG LUẬN 56 


Hơn nữa, nếu các tướng đểu ở nơi (một vật không có 
tướng, thì ấy là không do duyên sinh và một sự vật không 
do duyên sinh không được xem như là một pháp. Sự vật có 
tướng, các tướng và sự hiện thành tướng luôn luôn tương 
tùy Hơn nữa, không có trạng thải thứ ba của sự hiện 
thành tướng tách lìa một pháp hoặc có tướng hoặc không 
có tướng. Đáy là lý do trong tụng nói “ngoài cÓ fHỚng, 
không tướng, không trụ chỗ nào khác. 


Hơn nữa: 

5 Tụng 4 

Tướng pháp vô hữu cổ Pháp có tướng không có, 
Khả tướng pháp diệc vô Pháp khả tướng cũng không. 
Khả tướng pháp vô cô Pháp khả tướng không có, 


Tướng pháp điệc phục vô. — Pháp có tướng cũng không. 
5 Bình 4 


Vì không có chỗ nào cho (pháp) có tướng trú ngụ, nên 
không có pháp khả tướng. Vì không có pháp khả tướng, nên 
không có pháp có tướng. Tại sao vậy? Bởi vì có khả tướng 
là do có các tướng, các tướng có là do có khả tướng: hai 
cải này nhân duyên tương tùy. 


5 Tụng 5 

Thị có kim vô tướng Do vậy không có tướng 
Diệc vô hữu khả tướng Cũng không có khả tướng. 
Ly tướng khả tướng đĩ Lìa tướng và khả tướng 
Cánh diệc võ hữu vật. Không có vật hiện hữu. 

5 Bình 5 


Nếu ông quản xét nhân duyên từ đâu đến cuối, ông sẽ 
không tìm thấy một định tánh nào cho các tướng và khả 


TRUNG LUẬN dã 


tướng. Bởi vì cả hai đều không thể tìm thấy, tất cả các pháp 
hoàn toàn không hiện hữu. Tất cả các pháp hoàn toàn bao 
gốm trong hai pháp có tướng và khả tướng. Thí dụ, khói 
được coi là một tướng của lửa, nhưng mặt khác, lửa có thể 
được coi là một tướng của khói. 


Hỏi: Nếu không có hiện hữu, thì chắc phải có không hiện 


hữu? 

Đáp: 

5 Tụng 6 

Nhược sử vô hữu hữu Nếu nói không có có 
Vân hà đương hữu vô Làm sao mà có không? 
Hữu vô ký đĩ vô Có, không đêu không có 
Trì hữu vô giả thùy. Thì biết ai có, không. 

5 Bình 6 


Khi các vật thông thường hoặc do chúng tự tiêu hoại hoặc 
do bị cải khác tiêu diệt, thì gọi là không có. Cải không có 
tự nó không có mà phát sinh từ cái có. Đáy là lý do tụng 
nói, “nếu nói không có cái có, làm sao có cải không có?” 
Nếu như cái thấy của mắt, cái nghe của tai cũng không thể 
tìm thấy, nói chỉ đến “các vật không có ”? 


Hỏi: (Cho) rằng bởi vì cái có không hiện hữu, cái không có 
cũng không hiện hữu, chắc phải có người biết có và không 
có? 

Đáp: Nếu như có người biết, thì y phải ở trong có hoặc y 


phải ở trong không có. Vì có và không có đã bị bác bỏ, như 
vậy người biết cũng bị bác bỏ. 


5 Tụng 7 


TRUNG LUẬN 58 


Thị có trì hư không Do vậy biết hư không 

Phi hữu diệc phi vô Chắng có cũng chăng không, 
Phi tướng phi khả trớng Chẳng tướng, chẳng khả tướng. 
Dư ngũ đồng hư không. — Năm đại khác cũng vậy. 


5 Bình 7 


Như một người tìm tướng hư không bằng nhiễu cách nhưng 
chăng từn được, năm đại khác cũng vậy. 


Hỏi: Hư không chăng phải đại đâu tiên hay đại cuối cùng 
(của sáu đại), vì sao ông bác bỏ nó trước? 


Đáp: Đát, nước, lửa và gió là do các duyên hòa hợp, và do 
ãó dễ bác bỏ, và vì thức là nhân của đau khổ và khoái lạc, 
nó được thừa nhận là vô thường và hay thay đổi, như thể 
cũng dễ bác bỏ. Hư không không có các tướng như thể 
nhưng người thường tưởng nó có thực. Đây là lý do chúng 
tôi bác bỏ nó. Hơn nữa, hư không có nhiệm vụ yếm trợ bốn 
đại kia và thức có là do bốn đại. Do đó, chúng tôi bác bỏ 
cải căn bản trước và các cải kia tự động bị bác bỏ. 


Hỏi: Người thường thấy tất cả sự vật là có hoặc không có. 
Tại sao một mình ông, nghịch lại cả thiên hạ, nói răng cái 
øì tháy được thì không hiện hữu? 


Đáp: 

5 Tụng 8 

Thiển trí kiến chư pháp Trí cạn thấy các pháp 
Nhược hữu nhược vô tướng _ Có tướng hoặc không tướng. 
Thị tăc bắt năng kiên Vì vậy không thê biệt 

Diệt kiên an án pháp. Dứt thây pháp an ân. 


5 Bình § 


TRUNG LUẬN 59 


Khi một người chưa đạt Đạo, thì y không thể nhận thức 
được thực tướng của các pháp, vì dục vọng và nhận thức 
sai lẫm, y tạo ra tất cả những tranh luận vô Meh Thấy một 
pháp khi nó hiển lộ, y khẳng quyết rằng nó “có”. Bám vào 
các tướng của nó, y nói nó hiện hữu. T' hấy nó: dàn ngừng 
hiện hữu, y khẳng định rằng nó đoạn diệt và bám vào 
tướng này y nói răng nó không có. Người trí tuệ, khi thấy 
các pháp sinh, thì dứt cái thấy các pháp không hiện hữu, và 
khi thấy các pháp diệt, thì dứt cái thấy các pháp hiện hữu. 
Cho nên, dù có cái gì đó liên hệ đến các pháp y thấy, nó 
tựa như ảo ảnh, như giấc mộng, vì vậy y thôi bám giữ ngay 
cả cái thấy “Đạo vồ lậu ˆ. 


Do đó, một người không giác ngộ pháp dứt thấy an tịch, 
chỉ thấy sự vật là có hoặc là không có. 


TRUNG LUẬN 60 


Chương 6 


Quán Nhiễm và Người Nhiễm 
(10 tụng) 


6 Bình 0 


Hỏi: Các kinh nói rằng tham, sân và sỉ là căn bản của thể 
gian. Tham có nhiều tên khác nhau. Nó được gọi là ái, ràng 
buộc, đam mê, thèm khát hay ham muốn, và những tên 
tương tự như thế. Những phiên nhiễu như thế tùy thuộc vào 
chúng sinh và đây là những kẻ “bị nhiễm. ” Tham có nghĩa 
là pháp nhiễm. Bởi vì có pháp nhiễm và người nhiễm mà có 
tham. Với hai nhiễm kia cũng vậy; ở đâu có tức giận thì ở 
đó có người tức giận; ở đâu có ngu sỉ thì ở đó có kẻ ngu sỉ. 
Chính vì ba độc này mà ba nghiệp phát khởi; chính vì ba 
nghiệp mà ba giới phát khởi và do đó tất cả các pháp hiện 
hữu. 


Đáp: Dò cho các kinh có nhắc đến tên của “ba độc”, nêu 
ông tìm thực thê của chúng ông sẽ không tìm thầy, vì sao? 


6 Tụng l 

Nhược ly ư nhiễm pháp Nếu nói lia pháp nhiễm 

Tiên tự hữu nhiêm giả Người nhiễm riêng có trước, 
Nhân thị nhiêm dục giả Vì có người nhiễm ái 


Ung sinh ư nhiễm pháp. Nên pháp nhiễm phát sinh. 
6 Tụng 2 


Nhược vô hữu nhiễm giả Nếu không có người nhiễm 
Vân hà đương hữu nhiễm Làm sao có nhiễm được? 
Nhược hữu nhược vô nhiễm Nhiễm có hoặc không có 
Nhiễm giả diệc như thị. Đối người nhiễm như nhau. 


TRUNG LUẬN 61 


6 Bình 2 


Nếu thực sự trước đã có một người nhiễm rõ ràng thì chẳng 
cân thêm nhiễm nào khác, bởi vì người nhiễm đã có sẵn 
nhiễm rôi. Nếu trước không có sẵn một người nhiễm, trong 
trường hợp này cũng vậy, sẽ không có nhiễm nào phát sinh, 
vì trước phải có người nhiễm để cho nhiễm phát sinh. Nếu 
trước không có săn một người nhiễm thì sẽ không có ai nhận 
lấy nhiễm. Đối với chính sự nhiễm cũng vậy. Nếu ly cách 
với cá nhân mà nhiễm thực sự có trước, thì nhiễm không có 
nhân, vậy làm sao nó phát sinh được? Giống như lửa không 
củi. Nếu trước có nhiễm quyết định hiện hữu, thì sẽ không 
có người nhiễm. Vì lý do này trong tụng nói, “nhiễm có 
hoặc không có, đối người nhiễm như nhau ”. 


Hỏi: Nếu nhiễm và người nhiễm không thể nào cái này sinh 
trước cải kia theo cách tương tùy, thì cả hai đồng thời sinh, 
CÓ gØÌ sai? 


Đáp: 
6 Tụng 3 


Nhiễm giả cập nhiễm pháp ˆ Nói nhiễm và người nghiễm 
Câu thành tắc bất nhiên Cùng thành là không đúng. 
Nhiễm giả nhiễm pháp câu Nhiễm, người nhiễm cùng 
thành 
Tắc vô hữu tương đãi. Vậy không có tương tùy. 


6 Bình 3 


Nếu nhiễm và người nhiễm đồng thời thành, cả hai sẽ không 
tùy thuộc vào nhau. Sẽ có nhiêm độc lập với người nhiễm 
và người nhiễm độc lập với nhiễm; cả hai sẽ là thường 
hằng, đã thành sẵn và không có nhân. Một khi đã chấp nhận 
là thường hằng thì sẽ có nhiễu lỗi theo sau, mà không có 


TRUNG LUẬN 62 


giải thoát. Hơn nữa, bảy giờ chúng tôi sẽ bác bỏ nhiễm và 
người nhiêm qua các từ động nhát và khác biệt. 


6 Tụng 4 

Nhiễm giả nhiễm pháp nhất Nếu nhiễm đồng người nhiễm 

Nhất pháp vân hà hợp Một pháp làm sao hợp? 

Nhiêm giả nhiêm pháp dị Nêu nhiêm khác người - 
nhiễm, 

Dị pháp vân hà họp. Khác pháp làm sao hợp? 

6 Bình 4 


Hoặc nhiễm và người nhiễm hòa hợp như một pháp duy 
nhất, hoặc nhiễm và người nhiễm hòa hợp như các pháp 
khác nhau. Nếu cả hai là một thì không có hòa hợp, vì sao? 
Làm sao một pháp có thể hòa hợp với chính nó? Giống như 
đâu ngón tay không thể sở chính nó. Nói cả hai hòa hợp như 
những pháp khác nhau, cũng không thể được, vì sao? Bởi vì 
hai cái khác nhau. Nếu môi pháp đã đẩy đủ thì tuyệt đối 
không cần hòa hợp chỉ nữa, vì dù có hòa hợp, chúng vẫn cứ 
khác nhau. 


Hơn nữa, đồng nhất và dị biệt cả hai đễu không thể được, vì 
sao? 


6 Tụng Š 

Nhược nhất hữu hợp giả Nếu là một mà hợp 

Ly bạn ưng hữu hợp Sẽ là hợp không bạn. 
Nhược dị hữu họp giả Nêu là khác mà hợp 

Ly bạn diệc ưng hợp. Cũng là hợp không bạn. 


6 Bình 5 


TRUNG LUẬN 63 


Nếu nhiễm và người nhiễm là một, đây là cưỡng ép mà gọi 
là hợp; nhiễm và người nhiễm sẽ lìa nhau vì những nhân 
duyên khác. Hơn nữa nếu là một, ắt không có hai tên, 

nhiễm” và “người nhiễm”. Nhiễm là một pháp, người 
nhiễm là một cá nhân. Vì xem một người và một pháp đồng 
nhất là một lầm lẫn lớn. Nếu nhiễm và người nhiễm khác 
nhau, mà ông nói họ hợp thì họ sẽ không cân nhân duyên 
nào khác để hợp. Còn nếu là khác nhau mà hợp, thì họ sẽ 
hợp dù cho xa cách nhau đến đâu. 


Hỏi: Có thể cho rằng một pháp không có hợp, nhưng mắt 
chúng ta thấy các pháp khác nhau hợp. 


Đáp: 

6 Tụng 6 

Nhược dị nhỉ hữu hợp Nếu khác mà có hợp 

Nhiêm nhiêm giả hà sự Nhiễm, người nhiễm thê nào? 
Thị nhị tưởng tiên đị Hai tướng trước khác nhau 


Nhiên hậu thuyết hợp tướng. Mà sau nói tướng hợp. 
6 Bình 6 


Nếu nhiễm và người nhiễm ban đâu có các định tướng khác 
nhau, rồi về sau hợp nhất, đây chẳng phải là hợp nhất, vì 
sao? Bởi vì hai tướng trước kia khác nhau, rồi sau độc đoán 
nói là hợp nhát. 


Hơn nữa: 

6 Tụng 7 

Nhược nhiễm cập nhiễm giả Nêu nhiễm và người nhiễm 
Tiên các thành dị tướng Trước có tướng khác nhau, 
Kỷ dĩ thành đị trởng Đã có tướng khác nhau 


Ván hà nhỉ ngôn hợp. Làm sao nói có hợp? 


TRUNG LUẬN 64 


6 Bình 7 


Nêu nhiêm và người nhiêm môi bên trước đêu có các tướng 
riêng khác, làm sao ông có thê độc đoán nói hai bên hợp 
nhát? 


Lại nữa: 

6 Tụng 8 

Dị tướng vồ hữu thành Tướng khác nhau không thành 
Thị cô nhữ dục hợp Nên ông muôn hợp nhất. 


Hợp tướng cảnh vô thành Hợp nhất tướng không thành 
Nhi phục thuyết đị tướng. Ong lại bảo khác tướng. 


6 Bình 8 


Không thiết lập được mối quan hệ giữa nhiễm và người 
nhiễm bằng từ ngữ các tướng khác nhau, ông liền nói có sự 
hợp nhất của các tướng. Nhưng trong sự hợp nhất các tướng 
này có f} vết và nó không thiết lập được (quan hệ giữa) 
nhiễm và người nhiễm. Thể rồi, để thiết lập sự hợp nhất của 
các tướng ông lại khẳng quyết sự khác nhau trong các 
tướng. Chính ông xác định, nhưng những gì ông khẳng định 
lại không xác định, vì sao? 


6 Tụng 9 

Dị tướng bắt thành cỗ Tướng khác nhau không thành 
Họp tướng tắc bát thành Hợp nhât tướng không được. 
U hà dị tướng trung Với tướng khác nhau nào 


Nhi dục thuyết hợp tướng — Ông muốn nói hợp tướng? 
6 Bình 9 


Vì sự khác nhau trong các tướng giữa nhiêm và người 


TRUNG LUẬN 65 


nhiễm không thành được, nên sự hợp nhất của các tướng 
cũng không thành được. Vậy thì, với loại khác nhau nào ông 
muốn nói đến sự hợp nhất của các tướng? 


Hơn nữa: 

6 Tụng 10 

Như thị nhiễm nhiễm giả Như vậy nhiễm, người nhiễm 
Phi hợp bát hợp thành Không hợp, chăng hợp thành; 
Chư pháp diệc như thị Các pháp khác cũng vậy 

Phi hợp bát hợp thành. Không hợp, chăng hợp thành. 
6 Bình 10 


Giống như nhiễm, sân và sỉ cũng vậy. Giống như ba độc, tất 
cả các pháp khác, chẳng đi trước cũng chẳng theo sau, 
chẳng hòa hợp cũng chẳng riêng rẽ, nhưng toàn bộ được 
thành qua nhán duyên. 


TRUNG LUẬN 66 


Chương 7 


Quán Ba Tướng 
(35 tụng) 


7 Bình 0 


Hỏi: Các kinh nói rằng các pháp có ba tướng sinh, trụ và 
diệt. Sự vật sinh qua pháp sinh, trụ qua pháp trụ và diệt 
qua pháp diệt. Đây là cách hiện hữu của các pháp khác 
nhau. 


Đáp: Không phải vậy, vì sao? Bởi vì ba tướng không có 
(bản tánh) quyết định. Ba tướng này được coi như hữu vì, 
có thể hành tác như các tướng của hữu vì, hoặc như vô vi, 
song có thể hành tác như các tướng của hữu vi? Không cái 
nào đúng, vì sao? 


7 Tụng l 

Nhược sinh thị hữu vi Nếu sinh là hữu vi, 
1ặc ưng hữu tam tướng Thì sẽ có ba tướng. 
Nhược sinh thị vô vỉ Nêu sinh là vô vi, 

Hà danh hữu vỉ tướng. Sao gọi tướng hữu vi? 
7 Bình I 


Nếu sinh là hữu vi, nó phải có ba tướng sinh, trụ và diệt, 
nhưng điều này không đúng, vì sao? Bởi vì (ba) tướng này 

“tương đổi nhau”. Tương đổi có nghĩa là tướng sinh sẽ 
khiến cho pháp sinh ra, tướng trụ sẽ khiến cho pháp trụ và 
tướng diệt sẽ khiến cho pháp diệt. Khi một pháp ở điểm 
sinh, sẽ không có các pháp đối nghịch, các tướng trụ và 
diệt. Sự đông thời hiện hữu (của các tướng ấy) là không 
đúng. Các pháp sáng và tối cũng vậy, không cùng hiện hữu. 


TRUNG LUẬN 67 


Do đó, “sinh ” không thể là một pháp hữu vi; điểu này cũng 
áp dụng cho các tướng trụ và diệt. 


(ĐTK9a19) 


Hỏi: Nều sinh không là hữu vị, vậy nói sinh là vô vì thì có 
gì sai? 


Đáp: Nếu sinh là vô vi thì làm sao nó có thể hành tác như 
một tướng của pháp hữu vi? Tại sao vậy? Chính vì các 
pháp vô vỉ không có bản tánh. Vì nghiệp dứt mà chúng 
được gọi là vô vi, và thật vậy đáy là lý do chúng tôi nói 
không sanh và không điệt như là các tướng vô vi. Hơn nữa, 
chúng không có tướng riêng, do đó chúng chẳng phải pháp 
và không hành tác như các tướng của pháp. Giống như 
lông rùa sừng thỏ, vân vân, không thể hành tác như tướng 
của các pháp. Do đó, sinh không phải là vô vì, trụ và diệt 


cũng vậy. 

Hon nữa: 

7 Tụng 2 

Tam tướng nhược tụ tắn Nếu ba tướng tụ, tán 

Bát năng hữu sở tướng Không thê có tướng riêng. 
Vân hà ư nhát xứ Sao một lúc, một nơi 


Nhất thời hữu tam tướng. — Có thê có ba tướng? 
7 Bình 2 


(Nếu nói) ba tướng sinh, trụ và diệt có thể hành tác riêng lẻ 
như các tướng của pháp hữu vì hoặc có thể hành tác hòa 
hợp như các tướng của pháp hữu vì đêu chẳng đúng, vì 
sao? Ông có thể nói rằng chúng hành tác riêng lẻ; nhưng 
bắt cứ một chỗ nào cũng có một tướng hiện hữu hoặc một 
tướng không hiện hữu. Khi một vật đang sinh thì không có 
trụ hay diệt. Khi nó đang diệt thì không có sinh hay trụ. 


TRUNG LUẬN 68 


Ông có thể nói rằng chúng hành tác hòa hợp; nhưng chúng 
loại trừ lẫn nhau. Làm sao ông có thể nói rằng chúng đồng 
thời hiện hữu? Nếu ông nói chính ba tướng có ba tướng, 
điều này cũng chẳng đúng, vì sao? 


7 Tụng 3 

Nhược vị sinh trụ điệt Nếu nói sanh, trụ, diệt 
Cánh hữu hữu vỉ tướng Có các tướng hữu vị, 

Thị tức vi vô cùng Như vậy thành vô tận. 

Vô tức phi hữu vi. Nêu không, chăng hữu vI. 
7 Bình 3 


Nếu ông nói chính sinh, trụ và diệt có các tướng hữu vi, thì 
chính sinh có một sinh, một trụ và một điệt, và các tướng 
kia cũng lại có các tướng riêng nữa. Nếu cứ như vậy sẽ 
thành vô tận. Mặt khác, nếu ông nói rằng chúng không có 
tướng riêng, thì không nên gọi ba tướng này là hữu vì và 
chúng không thể hành tác như các tướng của pháp hữu vi. 


Hỏi: Ông nói rằng ba tướng sẽ dẫn đến sự thoái lui vô tận, 
nhưng điểu này không đúng. Dù sinh, trụ và điệt là hữu vị, 
nhưng không có sự thoái lui vô tận. Tại sao vậy? 


7 Tụng 4 

Sinh sinh chỉ Sở sinh Sinh nơi sinh của sinh 
Sinh bỉ bồn sinh Sinh ra bôn sinh kia 
Bồn sinh chỉ sở sinh Sinh nơi bôn sinh này 
Hoàn sinh tư sinh sinh. Lại sinh sinh của sinh. 
7 Bình 4 


Khi một pháp sinh, thì bảy pháp gâm cả chính pháp ấy, 
cùng nhau sinh: (1) pháp áy, (2) sinh, (3) trụ, (4) điệt, (5) 


TRUNG LUẬN 69 


sinh của sinh, (6) trụ của trụ, diệt của diệt. Trong bảy 
pháp này, bồn sinh có thể tạo ra sảu pháp ngoại trừ chính 
nó. Sinh của sinh tạo ra bồn sinh và bồn sinh tạo ra sinh 
trong sinh. Như vậy ba tướng, dù hữu vi, chẳng phải là một 
chuỗi vô tận. 


Đáp: 

7 Tụng 5 

Nhược vị thị sinh sinh Nếu nói sinh của sinh 
Nẵng sinh w bôn sinh Có thê sinh bôn sinh. 
Sinh sinh tùng bôn sinh Đã sinh từ bôn sinh 

Hà năng sinh bốn sinh Làm sao sinh bôn sinh? 
7 Bình 5 


Nếu sinh của sinh có thể sinh ra bồn sinh, thì không thể nói 
sinh của sinh sinh ra từ bồn sinh, vì sao? Nếu sinh của sinh 
sinh ra từ bồn sinh, làm sao nó có thể sinh ra bồn sinh? 
Hơn nữa: 


7 Tụng 6 

Nhược vị thị bổn sinh Nói bổn sinh có thê 
Năng sinh ư sinh sinh Sinh ra sinh của sinh. 
Bồn sinh tùng bỉ sinh Bôn sinh từ đó sinh, 

Hà năng sinh sinh sinh. Sinh được sinh của sinh? 
7 Bình 6 


Nếu ông khẳng định rằng bồn sinh có thể sinh ra sinh của 
sinh, thì không thể nói bồn sinh sinh ra từ sinh của sinh, vì 
sao? Vì bổn sinh sinh ra từ sinh của sinh, làm sao nó lại có 
thể sinh ra sinh của sinh? Giả sử pháp sinh của sinh sinh 
ra bồn sinh, nhưng sinh của sinh bây giờ không thể sinh ra 


TRUNG LUẬN 70 


bôn sinh. Khi sinh của sinh chưa có tự thê riêng, làm sao 
nó có thê sinh ra bôn sinh? Do đó, bôn sinh không thê sinh 
ra sinh của sinh. 


Hỏi: Ngay lúc sinh của sinh sinh ra, không trước cũng 
không sau, nó có thê sinh ra bồn sinh... 


Đáp: Không phải thế, vì sao? 


7 Tụng 7 

Nhược sinh sinh sinh thời Lúc sinh của sinh sinh, 
Năng sinh  bôn sinh Có thê sinh bôn sinh. 
Sinh sinh thượng vị hữu Sinh của sinh chưa có 
Hà năng sinh bôn sinh. Làm sao sinh bôn sinh? 
7 Bình 7 


Như ông nói, có thể ngay khi sinh của sinh sinh, nó có thể 
sinh ra bồn sinh — nhưng thực tế nó chưa hiện hữu. Do đó, 
lúc sinh của sinh sinh, không thể có chuyện nó sinh được 
bồn sinh. 


Hơn nữa: 

7 Tụng 8 

Nhược bồn sinh sinh thời Nói bồn sinh lúc sinh 
Nẵng sinh ư sinh sinh Sinh được sinh của sinh. 
Bồn sinh thượng vị hữu Bôn sinh chưa hiện hữu 
Hà năng sinh sinh sinh. Sinh được sinh của sinh? 
7 Bình 8 


Nêu có thê như ông nói, răng ngay lúc bôn sinh sinh là nó 
có thê sinh được sinh của sinh, nhưng thực tế nó chưa hiện 


TRUNG LUẬN 71 


hữu, do đó ngay lúc sinh, bốn sinh không thể sinh sinh của 
sinh. 


Hỏi: 

7 Tụng 9 

Như đăng năng tự chiếu Như đèn tự chiếu sáng 
Diệc năng chiêu bỉ Cũng chiêu sáng vật khác, 
Sinh pháp điệc như thị Pháp sinh cũng như vậy 
Tự sinh diệc sinh bị. Tự sinh, sinh vật khác. 

7 Bình 9 


Giống như đem ngọn đèn vào một căn phòng tối, nó chiếu 
sáng các vật khác và cũng tự chiếu sáng chỉnh nó; sinh 
cũng giống như vậy, nó có thể sinh các vật khác và cũng có 
thể tự sinh chính nó. 


Đáp: Không phải vậy, vì sao? 


7 Tụng 10 

Đăng trung tự vô ám Trong đèn tự không tối. 
Trụ xứ điệc vôám Chỗ sáng cũng không tôi. 
Phá ám nãi danh chiếu Phá tôi nghĩa là chiêu 

Vô ám tắc vô chiếu. Không tôi, không có chiêu. 
7 Bình 10 


Bản thể ánh sáng tự nó không có bóng tối, chỗ nào có ánh 
sáng thì chỗ đó không có bóng tối. Vì ánh sáng và bóng tối 
đối nghịch nhau, sáng có nghĩa là diệt tối. Chỗ nào không 
có bóng tối thì chỗ đó không có ánh sáng. Làm sao ông có 
thể nói rằng đèn tự chiếu sáng nó và các vật khác? 


TRUNG LUẬN 72 


Hỏi: Cái đèn không có ảnh sáng trước khi nó thành đèn, 
cũng không có ánh sảng sau khi nó thành đèn, chỉ lúc thấp 
sáng thì nó có thê tự chiêu sảng và chiếu sảng các vật khác. 


Đáp: 

7 Tụng II 

Ván hà đăng sinh thời Ngay lúc sinh cái đèn 
Nhỉ năng phá ư ám Có thê phá được tôi? 
Thử đăng sơ sinh thời Cái đèn lúc vừa sinh ˆ 
Bát năng cập ư ám. Không thê đên bóng tôi. 
7 Bình II 


Ngay khoảnh khắc nó sinh ra, cái đèn được nói là nửa đã 
sinh và mửa chưa sinh. Nếu bản thể của đèn chưa hoàn 
chỉnh, làm sao nó có thể diệt được bóng tối? Hơn nữa, đèn 
không thể đến được bóng lối, giống như một người bắt 
trộm, bị hoài công vì hoá ra chăng phải kẻ trộm. Nếu ông 
có thể nói rằng đèn, dù nó không đến được bóng tối, tuy 
nhiên diệt được bóng tối, cũng sai, vì sao? 


7 Tụng 12 

Đăng nhược vị cập ám Nếu đèn không chạm tối 
Nhi năng phá ám giả Mà diệt được bóng tôi. 
Đăng tại ư thứ gian Một cái đèn ở đây 

Tác phá nhát thiết ám. Sẽ diệt tât cả tôi. 

7 Bình 12 


Nếu ánh sáng có sức diệt được bóng tối mà không cân ẩi 
đến bóng tồi, thì một cái đèn thấp lên ở đây sẽ có thê diệt 
được bóng tôi khặắp mọi nơi, bởi vì cả hai sẽ không có tiếp 


TRUNG LUẬN T 


xúc nào cả. Hơn nữa, (nói) một cải đèn sẽ không tự chiếu 
sáng nó và chiêu sáng các vật khác, vì sao? 


7 Tụng 13 

Nhược đăng năng tự chiếu Nêu đèn tự chiếu sáng 
Diệc năng chiêu ư bỉ Cũng chiều sáng vật khác. 
Am điệc ưng tự ám Bóng tối cũng tự tối 
Diệc năng ám tr bí. Cũng làm tối vật khác. 

7 Bình 13 


Nếu ánh sáng, là đối thể của bóng tối, có thể tự chiếu sáng 
nó và cũng chiếu sáng các vật khác, thì bóng tối, là đối thể 
của ánh sáng, cũng tự làm tối nó và làm tối các vật khác. 
Nếu bóng tối, là đối thể của ánh sáng, không thể tự làm tối 
chính nó và làm tối các vật khác, thì ánh sáng, là đổi thể 
của bóng tối, cũng không thể tự chiếu sáng chính nó và 
chiếu sáng các vật khác. Do đó, ánh sáng không có chứng 
mình nào cả. Bởi vì chưa tận lực bác bỏ nhân và duyên của 
sinh, bây giờ chúng tôi giảng giải thêm. 


7 Tụng 14 

Thử sinh nhược vị sinh Sinh ấy nếu chưa sinh 
Vân hà năng tự sinh Làm sao tự sinh được? 
Nhược sinh dĩ tự sinh Nêu sinh đã tự sinh 
Sinh đĩ hà dụng sinh. Lại dùng sinh làm gì? 
7 Bình 14 


Vào lúc sinh tự sinh, hoặc nó sẽ sinh khi nó đã sinh, hoặc 
nó sẽ sinh khi nó chưa sinh. Nếu nó sinh mà không đang 
sinh thì nó không phải là pháp; HIẾM nó không phải là pháp, 
làm sao nó có thể tự sinh? Nếu ông nói răng nó sinh khi đã 
sinh, thì có thể xem nó như đã hoàn tất và không cân sinh 


TRUNG LUẬN 74 


nữa, giống như một vật khi đã được tạo thành rồi sẽ không 
cần tạo lại nữa. Như vậy, hoặc đã sinh hoặc chưa sinh, 
trong hai cải này không cái nào sinh cả, do đó không có 
sinh. Trước kia ông nói rằng sinh giống như cái đèn, sinh 
có thể tự sinh chính nó và sinh các vật khác. Điều này 
không đúng, trụ và diệt cũng vậy. 


Lại nữa: 

7 Tụng 15 

Sinh phi sinh đĩ sinh Đã sinh rồi, không sinh, 
Diệc phi vị sinh sinh Chưa sinh, cũng không sinh, 
Sinh thời diệc bát sinh Đang sinh, cũng không sinh. 
Khứ lai trung dĩ đáp. Giông như đi và đên. 

7 Bình 15 


Sinh có nghĩa là do các duyên hòa hợp mà có. Nơi một vật 
đã sinh không có hữu vi, do đó không có sinh. Nơi một vật 
chưa sinh không có hữu vi, do đó không có sinh. Trong sát- 
na sinh cũng không có sinh. Ông không thể có sát-na sinh 
tách rời pháp sinh và pháp sinh tách rời sát-na sinh. Làm 
sao có thể có sinh trong lúc đang sinh? Điểm này đã được 
luận trong (chương) đi và đến. 


(ĐTKI10a25) 


Một pháp đã sinh rồi không thể sinh nữa. Tại sao vậy? Vì 
một vật đã sinh rồi mà sinh nữa, cứ tiếp tục như thể sẽ 
thành vô tận, giống như một vật đã làm xong lại làm trở 
lại. 


Hơn nữa, sau khi đã sinh, nếu nó lại được sinh nữa, thì do 
pháp gì mà nó sinh? Tướng sinh của nó chưa có sinh, 
nhưng ông nói rằng nó sinh sau khi đã sinh. Điều này mâu 
thuần với lời ông nỏi, vì sao? Dù tưởng của sinh chưa sinh 


TRUNG LUẬN T1 


mà ông nói có sinh. Nếu ông nói rằng có sinh dù cho vật, 
mà ông nói có sinh. Nếu Ông nói rằng có sinh dù một vật 
nào đó chưa sinh, thì pháp ấy có thể hoặc đã sinh song vẫn 
còn sinh hoặc có thể chưa sinh nhưng vẫn còn sinh. Trước 
kia ông nói rằng nó sinh sau khi đã sinh, nhưng điều này 
không ồn. 


Lại nữa, một vật đã bị cháy không thể cháy nữa, một vật đã 
đi không thê đi lại, vì những lý do tương tự, mội vật đã sinh 
không thê sinh lại. 


(ĐTK10b4) 


Một pháp chưa sinh cũng không sinh, vì sao? Nếu một 
pháp chưa sinh, nó không thể hòa hợp với các nhân sinh, 
thì không có sinh các pháp. Nếu các pháp đã sinh không có 
hòa họp với các nhân sinh, thì sẽ có nghiệp mà không có 
pháp nghiệp, đi mà không có pháp đi, nhiễm mà không có 
pháp nhiễm, sân mà không có pháp sân, sỉ mà không có 
pháp sỉ và như vậy các pháp trong thế gian sẽ bị phú nhận. 
Do đó, pháp chưa sinh không sinh. 


(ĐTK10b9) 


Hơn nữa, nếu một pháp chưa sinh có thể sinh, thì tất cả các 
pháp chưa sinh sẽ sinh. Tất cả thường nhân mà sự giác ngộ 
nơi họ chưa phát sinh bây giờ có thể sinh ra pháp bả-để 
bất hoại (giác ngộ). Một A- la-hán giải thoát hết mọi sự 
nhiễm bây giờ có thể phát triển các nhiễm, con thỏ không 
có sừng bây giờ lại mọc sừng, nhưng như vậy chẳng đúng. 
Do đó các pháp không sinh khi chúng chưa sinh. 


(ĐTK10b14) 


Hỏi: Néu các pháp không sinh khi chúng chưa sinh, vì 
chưa có nhân, thiêu tác, tác giả, thời gian và không gian, 


TRUNG LUẬN 76 


vân vân, và đây là lý do tại sao chúng không sinh. Nếu các 
duyên làm, người làm, thời gian và không gian hòa hợp lại 
thì pháp chưa sinh sẽ sinh. Như thể, ông nói rằng các pháp 
chưa sinh không pháp nào sinh cả là không đúng. 


(ĐTK10b18) 


Đáp: Nếu một pháp sinh ra do sự hòa hợp của các duyên 
như thời gian, không gian, vân vân, thì nó không phải là 
một vật đã có trước mà sinh, cũng không phải là một vật 
không có trước mà sinh, cũng không phả là một vật vừa có 
trước vừa không có trước mà sinh, vì ba cái này đã bị bác 
bỏ. Do đó, một vật đã sinh không sinh, một vật chưa sinh 
cũng không sinh. 


(ĐTK10020) 


Trong lúc sinh cũng không sinh, vì sao? (Vì) phần đã sinh 
không sinh và phân chưa sinh cũng không sinh, như đã 
chứng mình ở trên. Hơn nữa, nếu có lúc sinh tách rời với 
sinh, thì lúc sinh này tự nó sẽ phải sinh, nhưng không có 
lúc sinh tách rời với sinh, do đó trong lúc sinh cũng không 
sinh. 


(ĐTKI0b24) 

Hơn nữa nếu ông nói rằng lúc sinh tự nó sinh, ắt có sự 
võng luận về hai cải sinh. Cải thứ nhát là lúc sinh, cải thứ 
hai là sinh bên trong lúc sinh và có hai cải này là không 


đúng. Không có hai pháp xen vào, vì làm sao có thê có hai 
cải sinh? Do đó, “trong lúc sinh cũng không có sinh ”. 


(ĐTK10b27) 


Hơn nữa, trước khi pháp sinh hiển hiện, không có lúc sinh, 
vì không có lúc sinh, sinh có thê tùy thuộc vào cái gì? Do 


TRUNG LUẬN T 


đó ông không thể nói rằng lúc đang sinh sinh. Theo sự 
quản xét của chúng tôi thì, không có sinh trong cái đã sinh, 
không có sinh trong cái chưa sinh, và không có sinh trong 
lúc sinh. Bởi vì không có sinh, nên sinh không thành, và 
sinh không thành nên trụ và diệt cũng không thể thành. Vì 
sinh, trụ và diệt không thể thành nên các pháp hữu vi 
không thể thành. Đây là lý do tại sao trong tụng nói điễu 
này đã được luận đến trong liên hệ với đã đi, chưa đi, và 
đang đi. 


(ĐTK103) 


Hỏi: Chúng tôi, đúng ra, không nói răng có sinh trong cải 
đã sinh, có sinh trong cái chưa sinh, và có sinh trong lúc 
đang sinh, chỉ do sự hòa hợp của nhân và duyên mà có 
sinh. 


Đáp: Dù ông có nói như thể vẫn không đúng, vì sao? 


7 Tụng 16 

Nhược vị sinh thời sinh Nếu nói lúc sinh sinh 

Thị sự đĩ bất thành Chuyện ây đã không thành. 
Vân hà chúng duyên hợp Lúc các duyên hòa hợp 
Nhĩ thời nhỉ đặc sinh. Làm sao lại có sinh? 

7 Bình l6 


Sinh trong lúc sinh đã bị bác bỏ bằng nhiều luận cứ khác 
nhau. Làm sao ông còn có thể nói có sinh như là kết quả do 
sự hòa hợp của các nhán và duyên? Dù nhân duyên có đủ 
hay không, thì cũng bị bác bỏ cùng với sinh. 

Lại nữa: 


TRUNG LUẬN 78 


7 Tụng 17 

Nhược pháp chúng duyên sinh Nếu pháp do duyên sinh 
Tức thị tịch diệt tánh Đó là tánh tịch diệt. 

Thị cô sinh sinh thời Vậy sinh và lúc sinh 

Thị nhị câu tịch diệt. Cả hai đêu tịch diệt. 

7 Bình 17 


Các pháp do duyên sinh không có tự tánh và đương nhiên 
là niết bàn. Niết bàn được coi là không hiện hữu, nhưng cái 
không hiện hữu này và các tướng của nó cắt đứt dòng ngôn 
ngữ và chấm dứt tất cả hí luận. Ý nghĩa của “các duyên” 
có thể so sánh với tấm vải có bởi vì các sợi chỉ tạo thành 
nó, hoặc một tắm chiếu lác có là do những cộng lác. Nếu 
chỉ có định tướng, thì chúng chẳng từ gai bó mà đến. Nếu 
tắm vải có định tướng, thì nó chẳng từ chỉ mà đến. Nhưng 
thực tế chúng ta có vải từ chỉ, chỉ từ gai bố, như vậy chỉ 
không có định tánh và vải cũng không có định tánh. Giống 
như lửa và nhiên liệu thành được là do sự hòa hợp của các 
nhân và duyên, và không có tự tánh. Không có nhiên liệu 
thì không có lứa, không có lửa thì không có nhiên liệu.. 


(ĐTK10c20) 


Tất cả các pháp đều giống như vậy; do đó, các pháp do 
nhân duyên sinh đêu không có tự tánh, và không có tự tánh 
nên trồng rồng và không thực giống như bóng nước trên sa 
mạc. Đây là lý do tại sao trong tụng nói sinh và lúc sinh cả 
hai đêu tịch diệt. “Chúng ta không nên nói rằng có sinh của 
lúc sinh. Vì nhiều lý do khác nhau ông muốn lập tướng 
“sinh,” đây tất cả đều là hí luận và không có tướng tịch 
diệt (mirvana). 


TRUNG LUẬN ma 


Hỏi: Giữa ba thời nhất định có sự khác biệt. Một pháp 
thuộc thời vị lai có thê sinh. Nếu có nhân và đuyên nó sẽ 
sinh. Làm sao ông có thê nói nó sẽ không sinh? 


Đáp: 
7 Tụng 18 


Nhược hữu vị sinh pháp Nếu có pháp chưa sinh 
Thuyết ngôn hữu sinh giả — Ông nói nó sẽ sinh. 
Thử pháp tiên dĩ hữu Nếu pháp này đã có 
Cánh phục hà dụng sinh. Dùng sinh để làm gì? 


7 Bình 18 


Nếu trong thời vị lai có một pháp chưa sinh sinh ra, vì 
pháp này đã sinh, tại sao nó lại cân sinh nữa? Một pháp 
hiện có sẽ không phải sinh nữa. 


Hỏi: Mặc dù nó sẽ có trong vị lai, đây không giống như 
tướng của (cải có trong) hiện tại. Chúng ta gọi nó sinh khi 
nó mang tướng của cải có trong hiện tại. 


Đáp: Tướng của cái có trong hiện tại không ở trong vị lại. 
Vì nó không ở trong vị lai, làm sao ông có thể nói là pháp 
vị lai sinh? 


(ĐTKI11a3) 


Nếu một vật hiện hữu, người ta không coi nó là vị lai mà 
coi nó là hiện tại. Cái gì là hiện tại thì không cân sinh lại 
nữa và vì không cải nào sinh lại nên không có sinh. Hơn 
nữa, ông nói rằng sinh trong lúc sinh cũng có thể sinh cái 
khác. Bây giờ chúng tôi phải giải thích thêm: 


7 Tụng 19 


TRUNG LUẬN 80 


Nhược ngôn sinh thời sinh — Nêu nói lúc sinh sinh 


Thị năng hữu sở sinh Phải có cái được sinh; 
Hà đắc cánh hữu sinh Làm sao có sinh nào 
Nhỉ năng sinh thị sinh. Mà sinh cái sinh này? 
7 Bình 19 


Nêu trong lúc sinh cái sinh có thê sinh cái khác, thì cái gì 
sinh ra cải sinh này? 


7 Tụng 20 

Nhược vị cảnh hữu sinh Nếu nói sinh lại sinh, 
Sinh sinh tắc vô cùng Sinh sinh ät vô tận. 
Ly sinh sinh hữu sinh Lìa sinh của sinh sinh 
Pháp giai năng tự sinh. Pháp có thê tự sinh. 

7 Bình 20 


Nếu trong sinh lại có sinh, thì sinh sẽ vô tận. Nếu không có 
sự sinh lặp lại như thể nhưng có sinh, thì tất cả các pháp có 
thể tự sinh, nhưng thực tế không phải vậy. 


Hơn nữa: 

7 Tụng 2l 

Hữu pháp bắt rung sinh Pháp có sẽ chẳng sinh, 

Vô diệc bắt ưng sinh Pháp không sẽ chăng sinh, 
Hữu vô diệc bát sinh ` Pháp có không chăng sinh. 


Thử nghĩa tiên dĩ thuyết. Nghĩa này đã luận trước 
7 Bình 2I 


Thông thường, cải gì đã sinh thì được coi như một pháp 
hiện hữu đã được sinh ra hoặc như một pháp không hiện 
hữu đã được sinh ra, hoặc như một pháp vừa hiện hữu vừa 


TRUNG LUẬN 81 


không hiện hữu đã được sinh ra. Trong ba cái đó, không 
cải nào đúng hết và điểu này đã được giải thích rồi. Ngoài 
ba khả năng này, không có cái sinh nào khác và do đó 


không có sinh. 

Hơn nữa: 

7 Tụng 22 

Nhược chư pháp diệt thời Nếu các pháp đang diệt 
Thị thời bát ưng sinh Lúc ây không có sinh. 
Pháp nhược bắt diệt giả Các pháp nêu không diệt 
Chung vô hữu thị sự. Chăng có vân đê sinh. 

7 Bình 22 


Nếu một pháp có tướng diệt, thì pháp này sẽ không sinh, vì 
sao? Bởi vì hai tướng ấy tương đối nhau. Một là tướng diệt, 
nhờ đó chúng ta biết một pháp đang diệt và một kia là 
tướng sinh, nhờ đó chúng ta biết một pháp đang sinh. Hai 
tướng ấy trái nghịch nhau, chúng không thể đồng thời cùng 
hiện hữu, như vậy một pháp có tướng diệt không thể sinh. 


(ĐTK11a23) 


Hỏi: Dù các pháp có tướng diệt sẽ không sinh, chắc các 
pháp không có tướng diệt có thê sinh? 


Đáp: Vì ứất cả pháp hữu vì đang sinh trong từng sát-na, 
nên không có các pháp không diệt. Lìa các pháp hữu vị, 
không có các pháp vô vì có định tánh. “Pháp vô vi” chỉ là 
một chỉ danh, đây là lý do chúng tôi nói nếu các pháp 
không diệt thì vấn đề (sinh) chẳng xảy ra. 


Hỏi: Dù các pháp không có sinh, chắc có trụ? 


Đáp: 


TRUNG LUẬN 82 


7 Tụng 23 

Bất trụ pháp bắt trụ Pháp không trụ chẳng trụ 
Trụ pháp diệc bắt trụ Pháp trụ cũng chăng trụ. 
Trụ thời điệc bát trụ Đang trụ cũng chăng trụ 
Vô sinh vân hà trụ. Không sinh sao có trụ? 

7 Bình 23 


Các pháp không trụ thì không trụ bởi vì chúng chẳng có 
tướng trụ. Các pháp trụ cũng không trụ, vì sao? Bởi vì 
chúng đã có trụ. Trụ có là do khứ (ải). Nếu một pháp trụ đã 
hiện hữu nó sẽ không cân trụ nữa. Trong lúc trụ cũng 
không có trụ, vì lìa trụ và không trụ thì không có lúc trụ, 
nên không có frụ. Bằng cách này dù ông tìm khắp nơi Ông 
cũng không thể thấy trụ. Cũng như không có sinh, nêu 
không có sinh, làm sao có thể có trụ? 


Hơn nữa: 

7 Tụng 24 

Nhược chự pháp điệt thời Nếu lúc các pháp diệt 
Thị tăc bát ưng trụ Thì chúng chẳng thê trụ. 
Pháp nhược bắt diệt giả Các pháp nêu không diệt, 
Chung vô hữu thị sự. Vân đê chăng xảy ra. 

7 Bình 24 


Nếu một pháp có tướng diệt, thì pháp này sẽ không có 
tướng trụ, vì sao? Bởi vì trong một pháp không có hai 
tướng trái nghịch, thứ nhất là tướng diệt, thứ hai là tướng 
trụ. Trụ và diệt không thể hiện hữu cùng lúc cùng nơi. Do 
đó ông không thể nói một pháp có tướng diệt đang trụ. 


Hỏi: Nếu các pháp không đang diệt chắc chúng có thể trụ? 


TRUNG LUẬN 93 


Đáp: Chẳng có pháp nào không đang diệt, vì sao? 


7 Tụng 25 

Sở hữu nhất thiết pháp Tất cả pháp hiện hữu 
Giai thị lão tử tướng Đều có tướng già chết. 
Chung bát kiên hữu pháp Không thấy pháp nảo trụ 
Ly lão tử hữu trụ. Mà không có già chết. 

7 Bình 25 


Ngay lúc sinh tất cả các pháp đều vô thường. Luôn luôn 
cùng đi với vô thường là hai cải gìa và chết. Trong khía 
cạnh này, tất cả các pháp giống nhau, bởi vì già và chết 
luôn luôn có mặt, nên không có trụ. 


Hơn nữa: 

7 Tụng 26 

Trụ bắt tự tướng trụ Trụ không trụ tướng riêng 
Diệc bát dị tưởng trụ Cũng chăng trụ tướng khác. 
Như sinh bát tự sinh Như sinh chăng tự sinh 
Diệc bát dị trớng sinh. Chăng sinh từ tướng khác. 
7 Bình 26 


Nếu có một pháp trụ, thì có thể coi như các tưởng riêng 
của nó trụ hoặc các tướng của một vật khác trụ, cả hai đều 
chẳng đúng. Nếu là tướng riêng trụ thì nó được xem là 
thường hằng. Tát cả các pháp hữu vì đều sinh ra từ nhân 
duyên, nếu một pháp trụ tự trụ, thì nó không được coi là 
hữu vi. Nếu trụ là trụ của các tướng riêng, các pháp cũng 
phải trụ trong các tướng riêng của chúng. Giống như con 
mắt không tự thấy nó, trụ cũng vậy. 


(ĐTKI1b24) 


TRUNG LUẬN g4 


Nếu nó đang trụ tướng của vật khác, cái trụ ấy sẽ phải trụ 
lại, và trụ sẽ là một sự thoái lui vô tận. Hơn nữa, chúng ta 
thấy các pháp khác nhau sinh các tướng khác nhau, nhưng 
chúng ta không thể tìm thấy các pháp khác nhau không do 
duyên sinh mà có các tướng khác nhau bởi vì các tướng 
khác nhau của chúng không có tánh quyết định. Nói rằng 
trên căn bản các tướng khác nhau có trụ thì không đúng. 


Hỏi: Nếu không có trụ, chắc phải có diệt? 


Đáp: Không đúng, vì sao? 


7 Tụng 27 

Pháp dĩ diệt bắt diệt Pháp đã diệt không diệt, 

VỊ diệt diệc bát diệt Chưa diệt cũng không diệt, 
Diệt thời điệc bắt diệt Đang diệt cũng không diệt. 
Vô sinh hà hữu diệt. Không sinh sao có diệt? 

7 Bình 27 


Nếu một pháp đã diệt, thì không diệt, vì đã diệt rôi. Tương 
tự, nếu nó chưa diệt thì nó không diệt, vì nó không có tướng 
diệt. Nó cũng không diệt lúc diệt, vì ngoài hai cái đã diệt và 
chưa diệt, không có lúc diệt. Như vậy, theo sự truy tầm của 
chúng tôi, pháp diệt không gì khác hơn là không sinh, vì 
không có sinh làm sao có điệt? 


Hơn nữa: 

7 Tụng 28 

Pháp nhược hữu trụ giả Nếu các pháp có trụ 

Thị tặc bắt ưng diệt Thì chúng sẽ không diệt. 
Pháp nhược bất trụ giả Nêu các pháp không trụ, 


Thị diệc bất ưng diệt. Chúng cũng sẽ không diệt. 


TRUNG LUẬN 85 


7 Bình 28 


Nếu các pháp thực có trụ, sẽ không có diệt, vì sao? Vì 
chúng có tướng trụ. Nếu một pháp trụ mà diệt, sẽ có hai 
tướng, tướng trụ và tướng diệt. Do đó ông không thể nói 
trụ chứa diệt; sinh và tử cũng vậy, không thể đồng thời hiện 
hữu. Nhưng nếu các pháp không trụ, thì cũng không có 
diệt, vì sao? Vì chúng không có tướng trụ. Nếu chúng 
không có tướng trụ thì chúng không phải là pháp, không là 
pháp, làm sao có thể diệt? 


Hơn nữa: 

7 Tụng 29 

Thị pháp r thị thời Một pháp tại một lúc 
Bát tư thị thời điệt Không diệt trong lúc đó. 
Thị pháp ư dị thời Một pháp ở lúc khác 
Bát ư đị thời diệt. Không diệt lúc khác đó. 
7 Bình 29 


Nếu một pháp có tướng diệt, thì sự diệt của pháp này là 
một tướng thuộc chính nó, hoặc sự diệt của nó là một 
tướng của một vật khác, nhưng cả hai đều không đúng, vì 
sao? Vĩ dụ, sữa không diệt lúc nó là sữa, vì khi nó là sữa, 
tướng sữa nhất định trụ. Lúc nó không là sữa, nó cũng 
chẳng diệt, vì nếu nó không phải là sữa, ông không thể nói 
nó đang diệt để thành sữa. 


Hơn nữa: 

7 Tụng 30 

Như nhất thiết chư pháp Tất cả pháp cũng vậy, 

Sinh tướng bát khả đặc Tướng sinh không tìm được. 
Dĩ vô sinh tướng cô Vì không có tướng sinh, 


Tức diệc vô diệt tướng. Cũng không có tướng diệt. 


TRUNG LUẬN 96 


7 Bình 30 


Như đã thấy trong quán sát trước, tướng sinh không thể tìm 
thấy trong bắt cứ pháp nào và đông thời cũng không có 
tướng diệt. Chúng tôi đã bác bỏ sinh, do đó không có sinh. 
Vì không có sinh, làm sao có thể có diệt? Nếu tâm ông vẫn 
chưa quyết định, chúng tôi sẽ giảng rộng thêm các lý do 
diệt bị phủ nhận. 


7 Tụng 31 

Nhược pháp thị hữu giả Nếu một pháp là có 

Thị tức vô hữu diệt Thì sẽ không có diệt. . 
Bát ưng r nhát pháp Trong một pháp không thê 
Nhỉ hữu hữu vô tướng. Có hai tướng có, không. 

7 Bình 3I 


Khi một pháp hiện hữu ông có thể tìm tướng diệt nhưng 
ông sẽ không tìm được nó, vì sao? Trong mội pháp làm sao 
có thể có cả hai tướng có và không có? Giống như ánh 
sáng và bóng tối không thể cùng nhau ở chung một chỗ. 
Hơn nữa: 


7 Tụng 32 

Nhược pháp thị vô giả Nếu một pháp là không 

Thị tức vô hữu diệt Thì sẽ không có diệt. 

Thí như đệ nhị đâu Ví như đầu thứ hai - 

Vô có bắt khả đoạn. Không có, không thê chém. 
7 Bình 32 


Nếu một pháp không hiện hữu, thì không có tướng diệt. 
Giống nhự cái đâu thứ nhì hay thứ ba — không có, nên ông 
không thê chém. 


TRUNG LUẬN 87 


Hơn nữa: 

7 Tụng 33 

Pháp bắt tự tướng diệt Chẳng diệt do tướng riêng 
Tha tướng diệc bát diệt Hay do tướng vật khác 
Như tự tướng bát sinh Chăng sinh do tướng riêng 
Tha tướng điệc bát sinh Hay do tướng vật khác. 

7 Bình 33 


Như đã giải thích về tướng sinh; sinh không tự sinh nó, 
cũng không sinh từ vật khác. Nói nó sinh từ bản thể riêng 
của nó cũng không đúng, vì mọi sự vật đều do nhân duyên 
sinh và giống như đâu ngón tay không thể tự sở chính nó, 
cũng vậy sinh không thể tự sinh chính nó. Sinh từ một 
nguồn nào khác thì cũng sai, vì sao? Khi sinh chưa xảy ra, 
sẽ không có sinh từ vật khác. Vì không có sinh, như thể nên 
không có tự thể và vì không có tự thể nên không có cái 
khác, như vậy nói sinh từ cải khác là không đúng. Pháp 
diệt cũng giống như vậy: không có diệt do tướng riêng hay 
do tướng vật khác. 


Hơn nữa: 

7 Tụng 34 

Sinh trụ diệt bắt thành Sinh, trụ, diệt không thành, 
Có vô hữu hữu vi Do vậy không hữu vi. 

Hữu vị pháp vô cô Không có pháp hữu vi 

Hà đặc hữu vô vi Làm sao có vô v1? 

7 Bình 34 


Ông trước đã tuyên bố rằng hữu vi hiện hữu bởi vì các 
tướng sinh, trụ, và diệt. Báy giờ chúng tôi đã chứng mình 
băng cách quán sát có luận cứ răng ba tướng này là không 


TRUNG LUẬN 98 


thể có được, vậy thì làm sao ông có thể nói có hữu vi. Như 
trước chúng tôi đã nói, không pháp nào hiện hữu mà không 
có tướng. Vì không có pháp hữu vì làm sao có pháp vô vi? 
Các tướng của vô vì là không sinh, không trụ, và không 
diệt. Sự ngừng lại của các tướng hữu vì có nghĩa là “các 
tướng vô vi”. Vô vì không có tưởng riêng của nó; các 
tướng của vô vì tùy thuộc vào ba tướng này. Vĩ dụ, nóng là 
tướng của lửa, cứng là tướng của đất, và lạnh là tướng của 
nước, nhưng vô vi thì không giống như vậy. 


Hỏi: Nếu các (tướng) sinh, trụ và diệt này không hiện hữu, 
làm sao ông có thê nói tên của chúng trong luận này? 


Đáp: 
7 Tụng 35 


Như huyễn diệc như mộng — Như huyễn và như mộng, 
Như Càn-thảát-bà thành Như thành Càn-thát-bà. 


Sở thuyết sinh trụ diệt Sinh, trụ, diệt tôi nói 
K) tướng diệc như thị. Có các tướng như vậy. 
7 Bình 35 


Các tướng sinh, trụ, và diệt đều không có tánh quyết định 
và không thật. Người không giác ngộ với những dính mắc 
khác nhau khẳng định rằng các tướng ấy là quyết định và 
thật, vì vậy các bậc thánh hiển, vì từ bi và muốn chấm dứt 
những cái thấy điên đảo như vậy, chuyển dụng các từ ngữ 
ấy đối với những gì người ta còn dính mắc. Mặc dù cách 
diễn đạt giống nhau, nhưng tâm trí họ khác nhau. Như nói 
sinh, trụ và diệt không đáng phê phán, cũng như các màn 
diễn của một nhà huyễn thuật không nên kiểm duyệt, bởi vì 
động cơ của anh ta. Không nên có những tình cảm buồn 
vui trong phương diện này; người ta sẽ chỉ thấy bằng mắt 
và chỉ thể thôi, cũng như không nên tìm trong thể giới thực 


TRUNG LUẬN 89 


cái gì chỉ thấy trong mộng, như thành Càn-thát-bà, hiện ra 
khi mặt trời mọc, không có thực mà chỉ là một chỉ danh ước 
lệ, sẽ sớm biến mất. Sinh, trụ, và diệt cũng như vậy. Người 
không giác ngộ phân biệt chúng là những vật hiện hữu; còn 
hiển nhân quán sát thấy chúng là không thể có được (bắt 
khả đắc). 


TRUNG LUẬN 90 


Chương 8 


Quán Tác và Tác Giả 
(12 tụng) 


8 Bình 0 


Hỏi: Việc làm, người làm và nghiệp mà y thực hiện, hiển 
nhiên hiện hữu. Nghiệp bảo hiện hữu là do sự hòa hợp của 
ba yêu tô này, như vậy phải có người làm và nghiệp. 


Đáp: 7rong các chương trên, chúng tôi đã phủ định tất cả 
các pháp, không còn gì nữa. Vĩ dụ, ba tướng đã bị phủ định 
và vì ba tướng không hiện hữu, không có các pháp hữu vị. 
Vì không có (các pháp) hữu vì nên không có các pháp vô 
vi; vÌ không có các pháp hữu vi và các pháp vồ vi, nên 
không có tạo tác, không có tác nhân của bắt cứ một pháp 
nào. Nếu là hữu vi thì đã bị phủ định rôi, vì bao gốm trong 
hữu vi. Nếu là vô vi, thì cũng đã bị phú định rồi, vì bao gồm 
trong vô vi. Ông không nên hỏi lại điểu này nữa, nhưng vì 
tâm trí ông đang chìm ngập trong dính mắc, ông lại hỏi 
nữa, bây giờ chúng tôi phải trả lời ông: 


S Tụng Ï 

Quyết định hữu tác giả Quyết định có tác giả 

Bái tác quyết định nghiệp Không tạo nghiệp quyêt định. 
Quyết định vô tác giả Quyết định không tác giả 
Bát tác vô định nghiệp Không tạo nghiệp vô định. 

8 Bình I 


Nêu có một tác nhân hiện hữu trước, có định tánh và một 
nghiệp? hiện hữu, có định tánh, sẽ chăng có tạo tác. Nếu 
không có một tác nhân hiện hữu trước, có định tánh và 


TRUNG LUẬN MT 


không có một nghiệp có định tánh, thì cũng chẳng có tạo 
tác, vì sao? 


S Tụng 2 

Quyết định nghiệp vô tác Quyết định nghiệp vô tác 
Thị nghiệp vô tác giả Nghiệp ây không tác nhân. 
Định tác giả vô tác Quyêt định nhân vô tác 
Tác giả diệc vô nghiệp. Tác nhân không có nghiệp. 
8 Bình 2 


Nếu quyết định nghiệp có trước, thì sẽ không có thêm bất 
cứ tác nhân nào. Dù cho (ông có thể biện luận) biệt lập với 
tác nhân có nghiệp, nhưng chẳng phải vậy. Nếu quyết định 
tác nhân có trước, thì cũng chẳng có thêm nghiệp nào. Dù 
cho biệt lập với nghiệp có tác nhân — nhưng chăng phải 
vậy. Do đó, nếu ông quyết định có tác nhân hay nghiệp, 
cũng không thể có tạo tác. Nếu ông quyết định có một tác 
nhân không tạo tác và một nghiệp không tạo tác, thì cũng 
không thể có tạo tác, vì sao? Vì xưa nay cả hai không từng 
hiện hữu. Ngay cả một tác nhân hiện hữu và một nghiệp 
hiện hữu cũng không thể tạo tác, nói chỉ đến một tác nhân 
không hiện hữu và một nghiệp không hiện hữu! 

Hơn nữa: 


8 Tụng 3 

Nhược định hữu tác giả Quyết định có tác nhân 
Diệc định hữu tác nghiệp Và cũng có tác nghiệp. 
Tác giả cáp tác nghiệp Tác nhân và tác nghiệp 
Tức đọa ư vô nhán. Sẽ rơi vào không nhân. 


8 Bình 3 


TRUNG LUẬN 92 


Nếu quyết định có một tắc nhân hiện hữu trước và một tác 
nghiệp hiện hữu, và ông nói rằng có tác nhân tạo tác, thì sẽ 
thành không có nhân. Nếu có tác nhân lìa nghiệp đã tạo 
hay một nghiệp biệt lập với tác nhân, thì cả hai hiện hữu 


không do nhân duyên sinh. 


Hỏi: Nói cả hai tác nhân và nghiệp đêu hiện hữu mà không 
do nhân duyên sinh thì có gì sai? 


Đáp: 
S Tụng 4 


Nhược đọa tr vô nhân 
1ặc vô nhân vô quả 

Vô tác vô tác giả 

Vô sở dụng tác pháp. 

8 Tụng 5 

Nhược vô tác đẳng pháp 
Tắc vô hữu tội phúc, 
Tội phúc đăng vô cô 
lội phúc báo diệc vô. 

8 Tụng 6 

Nhược vô tội phúc bảo 
Diệc vô hữu Niêt-bàn 
Chư khả hữu sở tác 
Giai không vô hữu quả. 


8 Bình 6 


Nếu rơi vào không nhân 
Thì không nhân không quả. 
Không tạo tác, tác nhân 
Tác pháp không chỗ dùng. 


Nếu không tác, v.v..., pháp, 
Thì không tội, không phước 
Không có tội và phước, v.v... 
Không có đền tội, phước. 


Nếu không đền tội, phước 
Niết bàn cũng chẳng có. 

Và bất luận làm gì 

Cũng trống trơn, không quả. 


Nếu ông rơi vào không nhân, tất cả các pháp trở thành 
không nhân và không quả. Một pháp có thê sinh gọi là 


TRUNG LUẬN 93 


nhân và một pháp được sinh ra gọi là quả. Nếu cả hai 
không hiện hữu và vì chúng không hiện hữu, sẽ không có 
tạo tác và tác nhân, không có pháp nghiệp dính líu. Cũng 
không có tội hay phước, vì không tội hay phước sẽ không 
có báo hay đến tội phước và như thế không đường đến niết 
bàn. Do đó, không thể có sinh mà không có nhân duyên. 


(ĐTK12c14) 


Hỏi: Nói rằng một tác nhân vô định và y tạo tác một 
nghiệp vô định thì có gì sai? 


Đáp: Dù chỉ thiểu một yếu tỐ, nghiệp cũng chẳng thể khởi. 
Nói chỉ đến thiếu cả hai! Ấy cũng giống như bóng ma trong 
hự không, chỉ hiện hữu như một chỉ danh không có tác 
nhân hay nghiệp. 


Hỏi: Nếu không có tác nhân và nghiệp, thì không thê có tạo 
tác, nhưng nêu có tác nhân và có nghiệp, sẽ có tạo tác. 


Đáp: 

8 Tụng 7 

Tác giả định bắt định Tác nhân định hay không 
Bát năng tác nhị nghiệp Không thê tạo hai nghiệp. 
Hữu vô tướng vi cô Vì có đôi lại không - 
Nhát xứ tắc vô nhị. Có, không không cùng chỗ. 
8 Bình 7 


Một tác nhân, dù là định hay bắt định, cũng không thỂ tạo 
nghiệp định hay bắt định, vì sao? Vì hiện hữu và không 
hiện hữu là tương đối nhau, cả hai không thể có mặt cùng 
một chỗ. Hiện hữu thì định, không hiện hữu thì bắt định, 


TRUNG LUẬN 94 


nhưng một người là một thực thể, vậy làm sao y có thể vừa 
hiện hữu vừa không hiện hữu? 


Hơn nữa: 

8 Tụng 8 

Hữu bắt năng tác vô Có chăng thê tạo không 
Vô bát năng tác hữu Không chăng thê tạo có. 
Nhược hữu tác tác giả Nêu có tác, tác nhân 

Kỳ quá như tiên thuyết Lỗi đó giải thích rôi. 

8 Bình 8 


Nếu tác nhân hiện hữu mà nghiệp thì không, làm sao có thể 
có gì được tạo tác? Nếu tác nhân không hiện hữu mà 
nghiệp hiện hữu, làm sao có thể có øì được tạo tác? Tại 
sao vậy? Như đã giải thích trước về hiện hữu, nếu nghiệp 
hiện hữu trước, thì có tác nhân để làm gì? Nếu nghiệp 
không hiện hữu trước, làm sao tác nhân có thỂ tạo thành 
nghiệp? Bằng cách này, người ta sẽ phủ nhận tội và phước, 
nhân quả và báo đên. Cho nên, trong tụng nói, “Có không 
thể tạo không, Không không thể tạo có. Nếu có tác, tác 
nhân. Lỗi áy giải thích rồi. ” 


Hơn nữa: 

8 Tụng 9 

Tác giá bắt tác định Tác nhân không tạo định 
Diệc bát tác bát định Cũng không tạo bât định, 
Cập định bát định nghiệp Vừa định vừa không định. 
Kỳ quá như tiên thuyết. Lỗi này đã giải thích. 


8 Bình 9 


TRUNG LUẬN 95 


“Nghiệp định” đã bị bác bỏ, “nghiệp bắt định” và “nghiệp 
vừa định vừa bắt định ” cũng vậy. Bây giò, muốn bác bỏ tắt 
cả những cái ấy cùng một lúc, nên luận chủ nói tụng này. 
Do đó, một tác nhân không thể tạo ba thứ nghiệp này. Bây 
giờ ba thứ nghiệp của tác nhân cũng không thể tạo nghiệp, 
vÌ sao? 


8 Tụng 10 

Tác giả định bắt định Tác nhân định, không định 
Diệc định diệc bát định Hoặc vừa định vừa không 
Bái năng tạo ư nghiệp Không thê tạo tác nghiệp. 
Kỳ quá như tiên thuyết. Lôi này đã giải thích. 

8 Bình 10 


Một tác nhân, dù định hay bắt định; hoặc vừa định vừa bắt 
định, không thể tạo nghiệp, vì sao? Vì cùng lý do như các 
loại lỗi trước mà chúng tôi sẽ giải thích dài ở đây. Như thế, 
dù bất cứ chỗ nào ông cũng sẽ tuyệt nhiên không tìm thấy 
tác nhân và nghiệD. 


Hỏi: Nêu ông nói răng không có nghiệp và tác nhân, thì 
đên phiên ông rơi vào không nhân. 


Đáp: Các nghiện) phát sinh từ nhân duyên. Theo ước lệ 
thông tục chúng được gọi là hiện hữu, nhưng không có định 
(tảnh) và chúng chăng phải như ông miêu tả. Tại sao vậy? 


S Tụng II 


Nhán nghiệp hữu tác giả Do nghiệp có tác nhân 
Nhán tác giả hữu nghiệp Do tác nhân có nghiệp. 
Thành nghiệp nghĩa như thị Nghĩa nghiệp thành như vậy. 
Cánh vô hữu dự sự. Ngoài ra chăng thêm gì. 


TRUNG LUẬN 96 


8 Bình II 


Nghiệp xưa nay bắt định. Nghiệp phát sinh bởi vì người và 
do nghiệp nên y là “tác nhân”. Tác nhân thì bất định, bởi 
vì có nghiệp mà y được định danh là tác nhân. Do sự hòa 
hợp của hai yếu tô này mà thành nghiệp và tác nhân. Nếu 
một vật do hòa hợp sinh ra thì nó không có tự tánh và vì 
không có tự tảnh nên nó là không. Bởi vì nó là không nên 
không có vật gì sinh ra cả. Nhưng theo cách suy nghĩ của 
thường nhân chúng ta phân biệt, nói rằng “có nghiệp ” hay 

“có tác nhân”. Nhưng với nghĩa cao nhất thì chẳng có 
nghiệp và chẳng có tác nhân. 


Hơn nữa: 

S Tụng 12 

Như phá tác tác giả Như phá tác, tác nhân 
Thọ thọ giả diệc nhĩ Thọ, người thọ cũng vậy. 
Cập nhát thiết chư pháp Và tât cả các pháp 

Diệc ưng như thị phá. Cũng sẽ phá như vậy. 
8ình 12 


Giống như nghiệp và tác nhân không thể tách rời nhau, vì 
không thể tách rời nên chúng không có định tánh, vì không 
có định (tánh) nên không có tự tánh, với thọ và người thọ 
cũng vậy. Thọ tiêu biểu cho thân năm uẩn, người nhận là 
người áy. Lìa người ấy không có năm uấn, năm ấn chỉ 
sinh từ nhân duyên. Giống như thọ và người thọ, tất cả các 
pháp cũng bị phủ nhận cùng cách như vậy. 


TRUNG LUẬN ã 


Chương 9 
Quán Bản Trụ 

(12 tụng) 
Hỏi: Mội số người nói: 
9 Tụng Ï 
Nhãn nhĩ đẳng chư căn Các căn mắt, tai, VĂN- 
Khô lạc đăng chư pháp Các pháp sướng, khô.v.v.... 
Thùy hữu như thị sự AI có các thứ này 
Thị tặc danh bản trụ. Thì gọi là “bản trụ”. 
9 Tụng 2 
Nhược vô hữu bản trụ Nếu chẳng có bản trụ 
Thùy hữu nhăn đăng pháp — Ai có mắt, pháp này, v.v... ? 
Dĩ thị cô đương tri Do đây ta nên biệt 
Tiên đĩ hữu bản trụ. Bản trụ đã có trước. 
9 Bình 2 


“Các căn mắt và tai, v.v.” có nghĩa là các giác quan mái, 
tai, mũi, lưỡi, thân và mạng. “Các pháp khổ và sướng v.v. ” 
có nghĩa là các pháp tâm và tâm sở như cảm nhận khổ, 
nhận sướng, nhận cải chẳng khổ chẳng SƯỚNG, tHỞNG, 
hành, ý, vân vân. Mội số luận giả nói, "trước khi các pháp 
mắt, vân vân, hiện hữu, chắc chắn phải có một bản trụ, tuỳ 
thuộc vào bản trụ này các căn mắt, vân vân, phát triển. ” 
Nếu không có bản trụ, các căn thân, mắ, vân vân, dựa vào 
cải gì mà phát triển? 


TRUNG LUẬN 98 


Nhược ly nhãn đẳng căn Nếu lìa các căn mắt, v.V. đi 
Cập khô lạc đăng pháp Các pháp sướng, khô, v.v... 
Tiên hữu bản trụ giả Mà bản trụ có trước. 

Dĩ hà nhỉ khả tri. Làm sao biêt được nó? 

9 Bình 3 


Nếu lìa các căn mắt, tai, vân vân, và các pháp khổ, sướng, 
vấn vân, có một bản trụ hiện hữu trước, làm sao có thể 
miêu tả được nó, làm sao chúng ta có thể biết được nó? 
Các pháp bên ngoài như nồi niễu, quân áo, vân vân có thể 
biết được do các căn mắt, vân vân. Các pháp bên trong có 
thể biết được do tác dụng của khổ và sướng, vân vân. Như 
trong các kinh nói, “Khả năng hoại diệt là tướng của sắc, 
khả năng thâu nhận là tướng của thọ; có thể biết là tướng 
của thức. ” Ông nói rằng lìa mắt, tai, khổ và sướng có một 
bản trụ hiện hữu trước, nhưng làm cách nào chúng fq có 
thể biết nó hay nói nó hiện hữu. 


Hỏi: 
(ĐTKI13b22) 


Có một số luận sư nói rằng hơi thở vào ra, nhìn và chớp 
mắt, cuộc đời, suy tư, đau khổ và khoái lạc, ghét, yêu kích 
động, vân ván là các tướng của ngã. Không có ngã, làm 
sao có thể có các tướng như là hơi thở vào ra, vân vân? Do 
đó chúng ta phải chấp nhận rằng lìa các căn mắi, tai, vân 
vân, các pháp khổ và sướng, có một bản trụ hiện hữu 
trước. 


Đáp: 
(ĐTK13b25) 


Nêu có một cái ngã như thê hiện hữu, thì nó phải ở hoặc 


TRUNG LUẬN 99 


bên trong thân, như cây cột trong bức tưởng, hoặc ở bên 
ngoài thân, như chiếc áo giáp người ta mặc bên ngoài. 
Nếu nó ở bên trong thân thì thân không thể diệt vong, vì 
ngã luôn luôn ở bên trong thân. Do đó, nói ngã ở bên trong 
thân, ấy chỉ là lời nói, phi lý và không tìm thấy. Nếu nó ở 
bên ngoài thân, che phủ thân như chiếc áo giáp, thì thân 
phải là vô hình, vì ngã che kín. Hơn nữa, nó sẽ không thể 
diệt vong, nhưng ngay bây giờ chúng ta có thể thấy trong 
thực tế thân thực sự diệt vong. Do đó, chúng ta phải biết 
rằng lìa khổ, sướng, vân vân, không có một pháp nào khác 
hiện hữu trước. 


(ĐTK13c2) 


Nếu ông nói rằng khi một cánh tay bị chặt đứt thì ngã co 
rút vào bên trong, không thể bị chặt đứt, khi cái đầu bị chặt 
đứt (ngã) cũng co rút vào và người ta sẽ không bị chết, 
nhưng thực tế người ta chết thực. Do đó, chúng ta phải biết 
rằng (nói) lìa khổ và sướng, vân vân, có ngã hiện hữu 
trước, ấy chỉ là lời nói, phi lý và không tìm thấy. 


(ĐTK13c5) 


Hơn nữa, nếu ông nói rằng nơi thân lớn thì ngã lớn, nơi 
thân nhỏ thì ngã nhỏ, giống như khi cái đèn lớn thì ánh 
sáng lớn, khi cái đèn nhỏ thì ánh sáng nhỏ. Nếu ngã tùy 
thân theo cách này, nó sẽ không thường hằng. Nếu nó tùy 
thân, thì khi không có thân sẽ không có ngã, giống như khi 
đèn tắt thì không có ánh sáng. Nếu ngã là vô thường, thì nó 
giống như mất, tai, khổ, sướng, vân vân. Do đó, chúng ta 
nên biết rằng không có ngã khác biệt nào hiện hữu trước 
và tách rời với mắt, tai, và vân vân. 


(ĐTK13c10) 


Hơn nữa, giả sử rằng một người điên, không có trách 


TRUNG LUẬN 100 


nhiệm đối với mình, làm một điều gì đó mà y không nên 
làm. Nếu có ngã làm chủ tắt cả những hành động của ÿ, 
làm sao chúng ta có thể nói rằng y không chịu trách nhiệm 
đổi với chính y?Nếu sự điên không ô nhiễm ngã, thì nó phải 
là một cái gì đó hành động biệt lập với ngã. Như thế bằng 
nhiều cách khác nhau, tìm kiểm một cái øì đó tách biệt với 
các căn mắt, tai và các pháp khổ, sướng vân vân, chúng ta 
không tìm thấy một bản trụ nào hiện hữu trước như thế. Dù 
cho ông khăng khăng rằng có một bản trụ hiện hữu trước 
tách biệt với các căn mắt và tai và các pháp khổ, sướng; 
một thực thể như thể không hiện hữu, vì sao? 


9 Tụng 4 

Nhược ly nhãn nhĩ đẳng Nếu lìa mắt, tai, v.v. 
Nhi hữu bản trụ giả Có một cái bản trụ 

Diệc ưng ly bản trụ, Vậy thì lìa bản trụ 

Nhi hữu nhãn nhĩ đăng. Mặt, tai,... vân hiện hữu 
9 Bình 4 


Nêu có một bản trụ hiện hữu trước, tách rời với các căn 
mái, tai, vân vân, và các pháp khó, sướng, vân vân, cũng sẽ 
hiện hữu tách rời với bản trụ này. 


Hỏi: Nêu hai cái áy có thể tách rời nhau, có lẽ chỉ có bản 
trụ hiện hữu. 


Đáp: 

9 Tụng 5 

Dĩ pháp tri hữu nhân Do pháp, biết có người. 
Dĩ nhán trì hữu pháp Do người, biệt có pháp. 
Ly pháp hà hữu nhân Lìa pháp, sao có người? 


Ly nhán hà hữu pháp. Lìa người, sao có pháp? 


TRUNG LUẬN 101 


9 Bình 5 

“Pháp” có nghĩa là mắt, tai, khổ, sướng, vân vân. “Người” 
có nghĩa là bản trụ này. Ông nói rằng chúng ta biết có 
người là do có pháp và chúng ta biết có pháp là do có 
người. Bây giờ làm sao có thể có người tách lìa với các 
pháp mái, tai, vân vân và làm sao có thể có các pháp mái, 
tai, vân vân, tách lìa với người? Hơn nữa: 


9 Tụng 6 

Nhát thiết nhãn đẳng căn Tất cả các căn mắt, v.v... 
Thực vô hữu bản trụ Thực chăng có bản trụ. 
Nhãn nhĩ đăng chư căn Các căn mắt, ta1, v.v... 
Dị tướng nhỉ phán biệt. Khác tướng mà phân biệt. 
9 Bình 6 


Trong tắt cả các căn mắt, tai, vân vân, tất cả các pháp khổ, 
sướng, vân vân, thực không có bản trụ. Với mắt là nhân và 
hình sắc là duyên, cái biết của mắt sinh ra từ đó. Chúng ta 
biết sự hiện hữu của tắt cả các căn mắt, tai, vân vân, là do 
sự hòa hợp của các nhân và duyên, chẳng phải do một bản 
trụ nào đó. Đây là lý do trong tụng nói, “Tất cả các căn 
mắt, tai, vân vân, thực chẳng có bản trụ. Mỗi căn mi, tai, 
vân vân có thể phân biệt từng căn. ” 


Hỏi: 

9 Tụng 7 

Nhược nhãn đẳng chư căn Nếu các căn như mắt, v.v.. 
Vô hữu bản trụ giả Mà chăng có bản trụ 


Nhãn đăng nhát nhất căn Làm sao mắt, v.v...môỗi căn 
Vân hà năng trì trán. Biệt được các trân cảnh? 


TRUNG LUẬN 70Z 


9 Bình 7 


Nếu không có bản trụ trong tắt cả các căn như mắt, tai, vân 
vân, và tất cả các pháp như khổ, sướng, vân vân, thì làm 
sao từng căn này biết được sự vật? Trong các căn như mắi, 
tai, vân vân không có sự suy nghĩ, như thể chúng không có 
trì thức, nhưng thực tế chúng biết các trần cảnh. Chúng ta 
phải nhận biết rằng thêm vào các căn như mắt, tai, vân 
vân, có một cái gì đó có khả năng biết các trần cảnh. 


Đáp: Nếu như vậy, thì hoặc là cái năng biết này sẽ ở bên 
trong môi căn riêng biệt, hoặc sẽ có một cải năng biết duy 
nhất của tất cả các căn, nhưng cả hai quan niệm này đều 
Sđi, VÌ sao? 


9 Tụng 8 

Kiến giả tức văn giả Người thấy là người nghe. 
Văn giả tức thọ giả Người nghe là người nhận. 
Như thị đăng chư căn Các căn đêu như vậy, 

Tác ưng hữu bản trụ. Do đây có bản trụ. 

9 Bình 8 


“Nếu người thấy cũng là người nghe và người nghe cũng là 
người thọ nhận, thì có ngã. ” Vì tất cả các căn mái, tai và 
vấn vận, cũng như vậy, thì phải có một bản trụ hiện hữu 
trước. Sắc, thanh, hương, vân vân, không CÓ người biết có 
định (tánh), có lẽ (bản trụ) có thể dùng mắt của y để nghe 
âm thanh, nhự một người thấy âm thanh bằng sáu cách 
theo ý muốn của y? Nếu người thấy và người nghe là mội, y 
có thể thấy âm thanh bằng mắt theo ý muốn, nhưng chẳng 
phải vậy. 


9 Tụng 9 


TRUNG LUẬN 703 


Nhược kiến văn các dị Nếu thấy, nghe khác biệt, 
Ti họ giả điệc các đị Thì nhận cũng khác biệt, 
Kiên thời diệc tưng văn Đang thây cũng là nghe 
Như thị tặc thân đa. Như vậy ăt nhiêu ngã. 

9 Bình 9 


Nếu người thấy, người nghe và người nhận khác nhau, thì 
lúc nghe cũng có thấy, vì sao? Vì người nghe hiện hữu biệt 
lập với người thấy, như vậy ngã cũng động thời hành tác 
trong mũi, lưỡi, và thân. Nếu như thế, dù cá nhân là một, 
ngã (thân) của y phải là nhiều và y sẽ biết thể giới một 
cách đông thời qua tất cả các căn, nhưng thực tế chẳng 
phải vậy. Do đó, người thấy, người nghe và người nhận 
không sử dụng chung với nhau. 


Hơn nữa: 

9 Tụng 10 

Nhãn nhĩ đẳng chư căn Các căn mắt, tai, Na 
Khô lạc đăng chư pháp Các pháp khô, sướng, v.v... 
Sở tùng sinh chư đại Sinh ra từ các đại 

Bỉ đại diệc vô thán. Các đại cũng vô ngã. 

9 Bình 10 


Nếu có người nói rằng có một bản trụ tách rời với các căn 
mắi, tai, vân vân và các pháp khổ, sướng vân vấn, fhì điễu 
này đã bị bác bỏ. Bây giờ vì bốn đại sinh ra mắt, tai, vân 
vân, chẳng có bản trụ chứa trong bồn đại này. 


Hỏi: Dò đúng là chẳng có bản (rụ trong tắt cả các căn mắt, 
tai, vân vân, và tắt cả các pháp khổ, sướng, vân vân, chắc 
các căn mắt, tai, vân vân, các pháp khổ, sướng, vân vân, 
hiện hữu? 


TRUNG LUẬN 104 


9 Tụng II 


Nhược nhân nhĩ đẳng căn — Nếu các căn mắt, tai, V.V... 
Khô lạc đăng chư pháp Các pháp khô, sướng, v.v... 


Vô hữu bản trụ giả Mà không có bản trụ 
Nhãn đăng điệc ưng vô. Thì mắt, v.v, không hiện hữu. 
9 Bình I1 


Nếu các pháp mái, tai, khổ, sướng, vân vân... không có bản 
trụ, ai có mắt, tai, vân vân này... và hiện hữu bằng cách 
nào? Do đó, mắt và tai vân vân... cũng không hiện hữu. 
Hơn nữa: 


9 Tụng 12 

Nhãn đẳng võ bản trụ Mắt, v.v.. không bản trụ, 
Kim hậu diệc phục vô Nay, mai kia cũng không. 
Dĩ tam thê vô cô Ba thời đêu chăng có 

Vô hữu vô phân biệt. Không có, không phân biệt. 
9 Bình 12 


(Mặc dù chúng ta) quan sát và tìm một bản trụ mà nó 
chẳng bao giờ hiện hữu trước mắt, vân vân, không hiện 
hữu bây giờ cũng chẳng hiện hữu trong vị lai. Trong ba 
thời chẳng có thời nào nó hiện hữu cả, nó là niết bàn bất 
sinh, trong đó chẳng. có chướng ngại. Nếu không có bản 
trụ, thì làm sao có thể có mắt, vân vân? Những tranh cãi và 
hí luận như thế này đương nhiên chấm dứt và khi hí luận 
chấm dứt tất cả các pháp là không. 


x 


TRUNG LUẬN 105 


Chương 10 


Quán Lửa và Nhiên Liệu 
(16 tụng) 


10 Bình 0 


Hỏi: Chấc thọ nhận và người thọ nhận hiện hữu, như lửa 
và nhiên liệu, lứa là người thọ nhận, cải gì được thọ nhận 
là nhiên liệu, tức là nói năm uán. 


Đáp: Chẳng phải vậy, vì sao? Vì lửa và nhiên liệu đều 
chăng thành. Lửa và nhiên liệu có thể thành như là một 
pháp hoặc hai pháp, nhưng (thực tê) không thê thành. 


(ĐTKI4b18) 


Hỏi: Bây giờ chúng hãy để qua một bên sự đồng nhất hay 
dị biệt của các pháp (này), vì nếu ông nói rằng lửa và 
nhiên liệu không hiện hữu làm sao ông có thể bác bỏ chúng 
bằng vào các tướng đông nhất hay dị biệt? Giống như lông 
rùa sừng thỏ; nếu là không hiện hữu thì không thể bác bỏ 
được. Với mắt thế gian chúng ta có thể thấy sự vật hiện 
hữu, và do đó chúng ta có thể quán sát chúng. Giống như 
có kim loại, chúng ta có thể nung nóng và rèn. Nếu không 
có lửa và nhiên liệu, chúng ta không thể quán sát chúng 
bằng các hạn từ đông nhất và dị biệt. Nếu ông cho có sự 
động nhất và dị biệt của các pháp, thì ông phải thừa nhận 
rằng lửa và nhiên liệu hiện hữu, và nếu ông cho rằng 
chung hiện hữu, thì đáy là xem chúng đã hiện hữu. 


Đáp: 
(ĐTKI14b24) 


Theo cách diễn đạt ước lệ của thể gian, thì không có lỗi, 


TRUNG LUẬN 106 


nhưng khi người ta nói đến lửa và nhiên liệu là đông hay 
là khác, thì chúng không được coi là (cái này) thọ nhận 
(cái kia). Lìa bỏ cách diễn đạt ước lệ của thể gian, thì 
không có gì để mà tranh luận. Nếu chúng ta không nói đến 
lửa và nhiên liệu, làm sao có thể bác bỏ được cái gì? Nếu 
không nói đến cải gì hết thì không thể làm cho các nghĩa 
được sáng tỏ. Như thể, nêu một luận giả muốn bác bỏ sự 
hiện hữu và không hiện hữu, đương nhiên ông ta phải nói 
đến sự hiện hữu và không hiện hữu. Ông ta dùng (các từ) 
hiện hữu và không hiện hữu, nhưng không phải vì vậy mà 
ông ta chấp nhận sự hiện hữu và không hiện hữu. Ông ta 
theo cách sử dụng thế gian qui ước như vậy thì chẳng có 
lỗi gì. Nếu miệng nói một chữ là lập tức chấp nhận nó, thì 
đối với ông khi nói “tiêu điệt” sẽ thành tự diệt. Với “lửa” 
và “nhiên liệu” cũng vậy. Mặc dù sự diễn đạt hiện hữu, 
những cái ấy không phải là được chấp nhận. Do đó, chúng 
ta có thể xem lửa và nhiên liệu là một pháp hoặc hai pháp 
khác nhau, (nói rằng) không cái nào có thể thành, vì sao? 


10 Tụng l 

Nhược nhiên thị khá nhiên Nếu lửa là nhiên liệu, 
Tác tác giả tắc nhát Nghiệp, tác nhân là một. 
Nhược nhiên đị khả nhiên — Nêu lửa khác nhiên liệu, 
Ly khả nhiên hữu nhiên. Lìa nhiên liệu, có lửa? 
10 Bình 1 


“lửa” là ngọn lửa, “nhiên liệu” là cúi. “Tác nhân” là 
người , “nghiệp” là hành động. Nếu lửa và nhiên liệu là 
mội, thì tác nhân và nghiệp là một. Nếu tác nhân và nghiệp 
là mội, thì người thợ làm nôi và cái nài là một, tác nhân là 
người thợ làm nôi và nghiệp là cải nôi (nhưng) người thợ 
làm nồi không phải là cải nỗi và cái nôi không phải là 
người thợ làm nôi, như thế làm sao có thể xem người thợ 
làm nôi và cái nổi là một? Vì tác nhân và nghiệp không 


TRUNG LUẬN 107 


phải là một, do đó, lứa và nhiên liệu cũng không phải là 
một. 


(ĐTKI14c10) 


Nếu ông nói rằng đồng nhất là bất khả đắc, thì chúng phải 
dị biệt, điều này cũng không đúng, vì sao? Nếu lửa và 
nhiên liệu khác nhau, thì sẽ có những thứ lửa hiện hữu 
hoàn toàn biệt lập với nhiên liệu, nhưng điễu này không 
xảy ra trong thực tế. Do đó, chúng không thể khác nhau. 
Hơn nữa: 


10 Tụng 2 

Như thị thường ưng nhiên Như vậy lửa thường còn 
Bát nhân khả nhiên sinh Không do nhiên liệu sinh. 
Tác vô nhiên hỏa công Lửa không có người đôt 
Diệc danh vô tác hỏa. Cũng gọi lửa không cháy. 
10 Bình 2 


Nếu lửa và nhiên liệu khác nhau, thì lửa sẽ cháy vĩnh viễn 
không tùy thuộc vào nhiên liệu. Nếu lửa cháy mãi mãi, nó 
sẽ tự tốn tại và không tùy thuộc vào nhân và duyên nào cả, 
xảo năng của con người trở thành vô ích, (nhưng thực tô 
xảo năng nhóm lửa của con người làm lửa cháy; xảo năng 
này rõ ràng hiện hữu. Do đó chúng ta biết rằng lửa không 
khác với nhiên liệu. Hơn nữa, nếu lửa khác với nhiên liệu 
thì lửa sẽ không có tác dụng, vì lìa nhiên liệu thì lứa cháy 
cải gì, nhưng không có chuyện là lửa hiện hữu mà không có 
tác dụng của nó. 


(ĐTK14c22) 


Hỏi: Nêu lứa sinh ra độc lập với nhân và duyên, thì xảo 
năng của con người cũng thành vô dụng, tại sao vậy? 


TRUNG LUẬN 108 


Đáp: 
10 Tụng 3 


Nhiên bắt đãi khả nhiên Lửa không tùy nhiên liệu 
Tắc bắt tùng duyên sinh Thì không do duyên sinh. 
Hỏa nhược thường nhiên giá Nêu lửa là thường hằng 
Nhân công tắc ưng không. Công người ắt thành không. 


10 Bình 3 


Nếu lửa và nhiên liệu khác nhau, thì sẽ có lửa độc lập với 
nhiên liệu. Nếu có lửa độc lập với nhiên liệu, thì lứa không 
phải là một pháp tùy thuộc vào nhán và đương nhiên nó 
không sinh từ nhân và duyên. Hơn nữa, nếu lửa và nhiên 
liệu khác nhau thì phải là lửa thường hằng, nhưng nếu có 
lửa thường hằng chúng ta sẽ thấy lửa này biệt lập và tách 
rời với nhiên liệu và chẳng cân xảo năng của con người chỉ 
Cả, VÌ sao? 


10 Tụng 4 

Nhược nhữ vị nhiên thời Nếu ông nói lúc cháy 
Danh vì khả nhiên giả Ay gọi là nhiên liệu, 
Nhĩ thời đần hữu tân Nêu khi chỉ là củi 
Hà vật nhiên khả nhiên. Cái gì đôt nhiên liệu? 
10 Bình 4 


Nếu ông nói rằng cái gì trước kia là củi thì (chỉ) được goi 
là nhiên liệu khi nó đang cháy, điều này không đúng. 
Nhưng nếu nhiên liệu hiện hữu tách rời với lứa, làm sao 
ông có thể nói rằng khi nó cháy, nó vẫn còn được coi là 
nhiên liệu ? 

Hơn nữa: 


TRUNG LUẬN 109 


10 Tụng 5 

Nhược dị tắc bắt chí Nếu khác, không tiếp XÚC 
Bát chí tắc bắt thiêu Không tiêp xúc, không cháy. 
Bái thiêu tức bắt diệt Không cháy sẽ không tắt. 
Bát diệt tặc thường trụ. Không tắt là thường còn. 

10 Bình 5 


Nếu lửa khác với nhiên liệu thì lửa sẽ không bao giờ đến 
tiếp xúc với nhiên liệu, vì sao? Vì chúng không tương tùy 
mà thành. Nhưng lửa, nếu không do tương tùy mà thành, sẽ 
tự tôn tại thì nhiên liệu dùng để làm gì? Do đó, sẽ không có 
tiếp xúc, không có tiếp xúc sẽ không có lửa và nhiên liệu. 
Tại sao vậy? Bởi vì không có gì có thể cháy mà không có 
tiếp xúc. Nếu không có cháy, sẽ không có tắt, nghĩa là 
thường hằng và tự tướng, và điều này không đúng. 


Hỏi: 

10 Tụng 6 

Nhiên dự khả nhiên dị Vì lửa khác nhiên liệu 
Nhỉ năng chí khả nhiên Có thê đên nhiên liệu. 
Như thứ chí bỉ nhân Như nam đên với nữ, 
Bỉ nhân chí thử nhân. Như nữ đên với nam. 
10 Bình 6 


Lửa có thê khác với nhiên liệu, song nó có thê đến tiếp xúc 
với nhiên liệu, như đàn ông đên với đàn bà và đàn bà đến 
với đàn ông. 





” Hai câu cuối trong tụng ngôn này dịch theo ý của nguyên tác Phạn 
ngữ tháy trong các bản Anh dịch, không theo bản dịch chữ Hán của 
Cưu-ma-la-thập. ND. 


TRUNG LUẬN 110 


Đáp: 

10 Tụng 7 

Nhược vị nhiên khả nhiên — Nói lửa và nhiên liệu 
Nhị câu tương ly giả Là biệt lập với nhau. 
Như thị nhiên tặc năng Vậy thì lửa có thê 

Chí tr bỉ khả nhiên. Đên với nhiên liệu khác. 
10 Bình 7 


Nếu lìa lửa có nhiên liệu và lìa nhiên liệu có lửa, và mỗi 
thứ biệt lập, có thể có lửa đến tiếp xúc với nhiên liệu; 
nhưng thực tế không phải vậy, vì sao? Bởi vì không có 
nhiên liệu tách rời lửa, không có lứa tách rời nhiên liệu. 
Nhưng có đản bà ly cách với đàn ông và đản ông ly cách 
với đản bà. Vì lý do này, mình họa của ông không đúng. Vì 
thí dụ của ông bắt thành, lửa không tiếp xúc với nhiên liệu. 


Hỏi: Lửa và nhiên liệu nương nhau mà có. Lửa có do nhiên 
liệu, nhiên liệu có do lửa. Hai pháp áây nương nhau mà 
thành. 


Đáp: 

10 tụng 8 

Nhược nhân khả nhiên nhiên — Do nhiên liệu có lửa 
Nhân nhiên hữu khả nhiên Do lửa có nhiên liệu. 
Tiên định hữu hà pháp Định pháp nào có trước 
Nhi hữu nhiên khả nhiên. Mà có lửa, nhiên liệu? 
10 Bình 8 


Nếu lửa thành vì nhiên liệu, thì nhiên liệu cũng thành vì 
lứa. Trong trường hợp này, nếu có một (thực thê) quyết 


TRUNG LUẬN NI 


định “nhiên liệu” hiện hữu trước, rồi lửa được thành vì 
nhiên liệu. Nếu một (thực thê) quyết định “lửa” hiện hữu 
trước rồi nhiên liệu được thành vì lửa. Bây giờ lửa được 
thành vì nhiên liệu, có nghĩa là trước có nhiên liệu, sau có 
lửa, nhưng rôi nhiên liệu phải hiện hữu độc lập với lửa. Vì 
sao? Bởi vì nhiên liệu đến trước, rồi lửa đến sau. Nếu lửa 
không đốt cháy nhiên liệu, thì nhiên liệu sẽ không thành 
(nhiên liệu). Đối với nhiên liệu cũng vậy, vì không tìm thấy 
nó biệt lập với lửa ở chỗ nào. Nếu nhiên liệu không thành 
thì lửa cũng không thành. Nếu (ông nói rằng) lửa đến trước 
rồi nhiên liệu có sau, thì mắc cùng một lỗi với lửa. Do đó, 
lửa và nhiên liệu đều không thành. Hơn nữa: 


10 Tụng 9 


Nhược nhân khả nhiên nhiên Do nhiên liệu có lửa, 
Tăc nhiên thành phục thành Át lửa thành lại thành. 


Thị vi khả nhiên trung Vậy ở trong nhiên liệu 
Tắc vi vô hữu nhiên. Át là không có lửa. 
10 Bình 9 


Nếu ông muốn nói rằng lửa thành vì nhiên liệu, thì lửa đã 
thành rôi lại được thành nữa, vì sao? Lửa trụ trong lửa là 
chính nó. Nếu ông nói rằng lửa không tự tôn tại, nhưng 
được thành từ nhiên liệu, không một vật nào nhự thế hiện 
hữu cả. Do đó, nếu lửa thành do nhiên liệu, thì lửa đã 
thành rồi, sẽ được thành trở lại và có cùng lỗi như vậy. 
Hơn nữa, có lỗi nhiên liệu hiện hữu trong khi nó không 
hiện hữu. Tại sao vậy? Bởi vì nhiên liệu sẽ fự tôn tại và 
tách rời với lửa. Do đó, chẳng phải nhiên liệu và lửa tương 
tùy. 

Hơn nữa: 


10 Tụng 10 


TRUNG LUẬN 11” 


Nhược pháp nhân đãi thành Pháp thành do tùy thuộc, 


Thị pháp hoàn thành đãi Sẽ lại thành thùy thuộc. 
Kim tắc vô nhân đãi Chỗ nào không tùy thuộc, 
Diệc vô sở thành pháp. Sẽ chăng có pháp thành. 
10 Bình 10 


Khi một pháp do tùy thuộc mà thành, đến phiên pháp này 
thành cái (pháp) gốc mà nó tùy thuộc. Như thế, đây không 
phải là hai thực thể tính quyết định. Giống như lửa thành vì 
nhiên liệu, trong khi nhiên liệu đến lược sẽ thành vì lửa. 
Như vậy hai thực thể này không có tính quyết định, và vì 
không có tính quyết định, chúng không thể duy trì được, vì 
sao? 


10 Tụng II 

Nhược pháp hữu đãi thành Nếu pháp do tùy thành 
VỊ thành vân hà đãi Chưa thành, sao có tùy? 
Nhược thành dĩ hữu đãi Nêu thành, đã có tùy; 
Thành dĩ hà dụng đãi. Đã thành, tùy làm gì? 
10 Bình II 


Nếu các pháp thành bằng phương tiện tùy thuộc, các pháp 
như thế khởi đầu chưa thành, vì chưa thành nên không hiện 
hữu. Khi chúng không hiện hữu, làm sao có tùy thuộc? Nếu 
các pháp như thể đã thành trước, vì đã thành rồi thì chúng 
cân tùy thuộc để làm gì? Cũng chẳng (cần tương tùy. Do 
đó, chẳng phải như ông nói trước kia, nhiên liệu và lửa 
thành là do tương tùy. Do đó: 


10 Tụng 12 


Nhân khả nhiên vô nhiên Lửa không tùy nhiên liệu, 
Bát nhân điệc vô nhiên Cũng chăng phải không tùy. 


TRUNG LUẬN N 


Nhân nhiên vô khả nhiên Nhiên liệu không tùy lửa, 
Bát nhân vô khả nhiên. Cũng chăng phải không tùy. 


10 Bình 12 


Bây giỏ, lửa không thành lửa do sự tùy thuộc vào nhiên 
liệu, nó cũng không thành do sự không tùy thuộc vào nhiên 
liệu. Với nhiên liệu cũng vậy, hoặc tùy thuộc vào lứa hoặc 
độc lập với lứa, dù theo cách nào cũng không thành được. 
Lỗi này đã được bàn đến rồi. Hơn nữa: 


10 Tụng 13 

Nhiên bắt dư xứ lai Lửa không từ đâu đến, 
Nhiên xứ diệc vô nhiên Không ở chô săn lửa. 
Khả nhiên điệc như thị Nhiên liệu. cũng như vậy, 
Dự như pháp lai thuyết. Còn lại giông “đên, đi.” 
10 Bình 13 


Lửa không từ phương nào khác đến và đi vào nhiên liệu, 
nhưng ở trong nhiên liệu cũng không có lửa, vì nếu ông cắt 
một thanh củi để tìm lửa thì ông sẽ không thể tìm được lửa. 
Với nhiên liệu cũng thế. Nó không từ phương nào khác đến 
và đi vào lửa mà cũng không có nhiên liệu trong lứa. Cải 
đã cháy không cháy, cái chưa cháy không cháy và cải đang 
cháy không có cháy. Những khái niệm như thể đã bàn đến 
trong chương nói về đi và đến. 


Do đó: 

10 tụng 14 

Khả nhiên tức phi nhiên Nhiên liệu không phải lửa, 
Ly khả nhiên vô nhiên Lìa nhiên liệu không lửa. 
Nhiên vô hữu khả nhiên Lửa không có nhiên liệu, 


Nhiên trung vô khả nhiên Trong lửa không nhiên liệu, 


TRUNG LUẬN 114 


Khả nhiên trung vô nhiên. Trong nhiên liệu không lửa. 
10 Bình 14 


Nhiên liệu không là một với lửa, vì sao? Vì lỗi này giống 
như tác nhân và nghiệp là một, trước đã bàn đến. Lìa nhiên 
liệu không có lửa, vì lỗi “lửa hiện hữu vĩnh viễn” và vân 
vân. Lửa không chứa nhiên liệu, không có nhiên liệu trong 
lửa và không có lửa trong nhiên liệu. Vì những cái này mắc 
lỗi (lửa và nhiên liệu là) những thực thể khác nhau, trong 
ba cái không cải nào thành. 


Hỏi: 7£? sao ông luận nhiên liệu và lửa? 


Đáp: Giống như lửa tùy thuộc vào nhiên liệu vì sự hiện 
hữu của nó, người thọ nhận cũng tùy thuộc vào sự thọ nhận 
vì sự hiện hữu của y. “Thọ nhận” tiêu biểu cho năm uẩn, 
“người thọ nhận” có nghĩa là người ấy. Vì nhiên liệu và 
lứa không thành, thọ nhận và người thọ nhận cũng không 
thành, vì sao? 


10 Tụng 1Š 


Dĩ nhiên khả nhiên pháp Theo pháp lửa, nhiên liệu, 
Thuyết thọ thọ giả pháp Giải thích thọ, người thọ, 
Cập dĩ thuyết bình y Giải thích bình và vải, 
Nhát thiết đẳng chư pháp. — Và tất cả pháp khác. 


10 Bình 15 


Giống như nhiên liệu không phải lửa, thọ nhận cũng không 
phải người thọ nhận, vì lôi nghiệp và tác nhân là một. 
Cũng vậy, không có người thọ nhận nào không có thọ nhận, 
vì không thể tìm thấy sự khác nhau nào (giữa người thọ 
nhận và sự thọ nhận). Vì lỗi “dị biệt, ” trong ba cái không 
cải nào thành. 


TRUNG LUẬN 1 


Giống như thọ nhận và thọ người nhận, với tắt cả các pháp 
bên ngoài cũng vậy, như vải, bình và tất cả các pháp khác, 
đã giải thích ở trên là bát sinh và hoàn toàn là không. 

Do đó: 


10 Tụng 16 

Nhược nhân thuyết hữu ngã Nếu ai nói có ngã, 

Chư pháp các đị tướng Các pháp đều khác tướng. 
Đương trì như thị nhân Nên biết rằng người ấy 
Bát đặc Phát pháp vị. Không có vị Phật pháp. 
10 Bình 16 


Tắt cả các pháp xưa nay không sinh, có tướng hoàn toàn 
tịch diệt. Đây là lý do luận chủ nói tụng này ở cuối chương. 
Nếu có người khẳng định rằng có tướng ngã như Độc Tử 
bộ (Vaisiiputriya) dạy, ông ta không thể nói rằng sắc là 
ngã, cũng không thể nói rằng lìa sắc có ngã mà chỉ có thể 
nói ngã ở trong “tạng thứ năm chẳng nói được. ” Đây cũng 
giống như những người Hữu bộ (Sarvästiväadins) dạy mỗi 
pháp có tướng riêng, phân biệt cái này thiện xảo, cái kia 
không thiện xảo, cái này trung tính, cái này rỉ lậu hay 
không rỉ lậu, hữu vì hay vô vi vân vân. Những người như 
thể không thấu đạt được tính tịch diệt của tất cả các pháp, 
mà dùng những lời của Phát tạo ra các thứ hí luận. 


TRUNG LUẬN 116 


Chương II 


Quán Bản Tế 
(8 tụng) 


11 Bình 0 


Hỏi: Kinh “Vô Bản TẾ” nói rằng chúng sinh đến và đi 
trong sinh tử và bản tế của nó thì không thể nghĩ biết. 
Trong kinh đó nói rằng có chúng sinh và có sinh tử. Tại sao 
kinh ấy nói như vậy? 


Đáp: 

II Tụng I1 

Đại Tì hánh chỉ SỞ thuyết Đại Thánh có nói rằng 
Bản tê bát khả đặc Bản tê không thê tìm. 
Sinh tử vô hữu thỉ Sinh tử không khởi đầu 


Diệc phục vô hữu chung. Cũng không có chấm dứt. 
11 Bình I 


Thánh nhân có ba loại. Thứ nhất, những vị thánh ngoại 
đạo có năm thứ thân thông. Thứ hai, các bác A-la-hán và 
Bích-chi-phật. Thứ ba, các Đại Bồ-tát có thần thông. Vì 
đức Phật là cao nhất trong ba loại này, chúng ta gọi ngài 
là Đại Thánh. Trong những gì đức Phật đã nói không có gì 
không phải là chân lý. Sinh tử không có khởi đâu, vì sao? 
Khởi đầu và chấm dứt của sinh tử thì không thể nghĩ biết. 
Đây là lý do chúng tôi nói rằng sinh tử không có khởi đầu. 


Nêu ông nói răng, dù nó chăng có khởi đâu và châm dứt, 
nó phải có ở giữa, điểu này cũng sai, vì sao? 


II Tụng 2 


TRUNG LUẬN 117 


Nhược vô hữu thỉ chung Nếu không đầu hay cuối 


Trung đương ván hà hữu Làm sao có ở g1ữa? 

Thị cô ư thử trung Do đó ở trong đây _ 

Tiên hậu cộng điệc vô. Không trước, sau, đông thời. 
11 Bình 2 


Có khởi đầu vì có ở giữa và chấm dứt. Có chấm dứt vì có 
khỏi đầu và ở giữa. Nơi không có khởi đầu và chấm dứi, 
làm sao có thể có ở giữa? Bên trong luân hồi không có 
khởi đầu và chấm dứt, do đó chúng tôi nói không thể có 
trước sau và đồng thời. Tại sao vậy? 


II Tụng 3 

Nhược sử tiên hữu sinh Giả sử trước có sinh, 
Hậu hữu lão tử giả Về sau có già chêt; 

Bát lão tử hữu sinh Không già chết, có sinh, 
Bát sinh hữu lão tử. Không sinh, có già chêt. 
II Tụng 4 

Nhược tiên hữu lão tử Nếu già chết có trước, 
Nhi hậu hữu sinh giả Và sau đó có sinh, 

Thị tắc vi vô nhân Thì đây thành không nhân, 
Bát sinh hữu lão tử. Không sinh, có gìa chêt. 
11 Bình 4 


Nếu tắt cả chúng sinh trong luân hôi đều trước sinh rồi dân 
dân trở nên gìa và sau đó chết, thì trong cái “hữu” sinh ra 
đó sẽ không có già hay chết. Là một pháp, sinh sẽ dính liu 
với già và chết, già và chết sẽ dính líu với sinh. Hơn nữa, 
nếu có sinh mà không già và chết, đây cũng là sai, nếu có 
già và chết không do sinh gây ra thì cũng vậy. Nếu già và 
chết đến trước, sinh đến sau, thì già và chết không do nhân 


TRUNG LUẬN 118 


mà có, vì sinh chỉ đến sau đó. Cũng vậy, không sinh, làm 
sao có thể có già và chết? Nếu ông nói sinh, già và chết 
hoặc cùng đến trước, hoặc cùng đến sau thì không thể được 
và khẳng định rằng chúng đông thời thành thì điều này 
cũng sai, vì sao? 


11 Tụng 5 

Sinh cập ư lão tử Sinh ra và già chết 

Bát đặc nhất thời cộng Không xảy ra đông thời. 
Sinh thời tặc hữu tử Lúc sinh mà có chêt, 
Thị nhị câu vô nhắn. Cả hai không do nhân. 
11 Bình 5 


Nói rằng sinh, già và chết là đông thời thì không đúng, vì 
sao? Vì sẽ có chết trong lúc sinh, các pháp phải hiện hữu 
trong lúc sinh và không hiện hữu trong lúc chết. Vì có chết 
trong lúc sinh là không đúng. Nếu cả hai đông thời sinh thì 
chúng sẽ độc lập với nhau, giống hai sừng của con bò cùng 
mọc một lúc mà độc lập với nhau. 


Do đó: 

II Tụng 6 

Nhược sử Sơ hậu cộng Nói khởi đầu, chấm dứt 
Thị năng bất nhiên giả Đông thời, là không đúng. 
Hà cô nhỉ hí luận Tại sao theo hí luận 

VỊ hữu sinh lão tử. Nói có sinh già chêt? 

11 Bình 6 


Khi quán sát sinh, già, và chết, cả ba (giải thích) đểu có 
lỗi; chúng chỉ là không sinh và hoàn toàn là không. Tại sao 
ông cứ chấp vào lý luận vô ích về sinh, già, và chết và bảo 
rằng chúng có định tướng? 


TRUNG LUẬN 119 


Hơn nữa: 

11 Tụng 7 

Chư sở hữu nhân quả Mỗi nhân, quả hiện hữu, 
Tướng tức khả tướng pháp Các tướng, pháp có tướng 
Thọ cập thọ giả đăng Sự thọ và người thọ, 

Sở hữu nhát thiệt pháp. Tât cả pháp hiện có... 

II Tụng 8 

Phi đãn tr sinh tử Không chỉ trong sinh tử 
Bản tế bắt khả đắc Không tìm thây bản tê. 
Như thị nhất thiết pháp Tât cả pháp cũng vậy 
Bản tế giai diệc vô. Đêu không có bản tê. 

11 Bình § 


“Tất cả các pháp” chỉ nhân và quả, các tướng và những gì 
có tướng, thọ nhận, người thọ nhận, vân ván. T: ất cả không 
bản tế. Không những chỉ sanh tử là không có bản tẾ mà còn 
để tóm lược tắt cả những chỉ tiết chỉ nói về sinh tử đều 
không có bản tế. 


TRUNG LUẬN 120 


Chương 12 
Quán Khổ 
(10 tụng) 

12 Bình 0 
Một vải người nói: 
12 Tụng l 
Tự tác cập tha tác “Tự làm, người khác làm 
Cộng tác vô nhân tác Hợp làm, không tác nhân.” 
Như thị thuyết chự khổ Họ giảng khổ như vậy. 
Ư quả tắc bắt nhiên. Thực ra họ nói saI. 
12 Bình I 


Một số người bảo rằng khổ là do tự gây nên, hay do kẻ 
khác làm hoặc do mình và kẻ khác cùng làm. Nhưng sự 
thực không cái nào đúng cả. Không cái nào đúng (nghĩa là) 
chúng sinh gây khô qua nhân duyên, vì không thích khổ, họ 
muôn điệt nó. Vì không biết nhân và duyên đích thực của 
khổ, họ mắc phải bốn ý niệm sai lầm này. Vì thế nên nói tất 
cả đều sai, vì sao? 


12 Tụng 2 

Khổ nhược tự tác giả Nếu khổ do tự gây, 

Tắc bắt tùng duyên sinh Là không từ duyên sinh. 
Nhân hữu thử âm cỗ Nhưng do “các uân này” 
Nhi hữu bỉ âm sinh. Mà “các uân kia” sinh. 


12 Bình 2 


TRUNG LUẬN 1] 


Nếu khổ là do tự tạo thì nó không do duyên sinh. “Tự” có 
nghĩa là từ bản tánh của nó sinh ra, nhưng điều này không 
đúng. Tại sao vậy? VÌ năm uấn trước mà năm uấn kế tiếp 
sinh ra, do đó khổ không thể tự tạo. 


Hỏi: Nêu ông nói năm tuân này tạo ra năm uân kia, thì cải 
tạo này đo cải khác mà có. 


Đáp: Điêu này không phải như vậy, vì sao? 


12 Tụng 3 

Nhược vị thử ngũ ấm Nếu nói năm uấn này 
Dị bỉ ngũ âm giả Khác với năm uẫn kia. 
Như thị tặc ưng ngôn Chắc là ông đang nói 
Tùng tha nhỉ tác khô. Khô do kẻ khác tạo? 
12 Bình 3 


Nếu năm uấn này khác với năm uẩn kia và năm uẩn kia 
khác với năm uẩn này, thì đây phải là “do kẻ khác tạo ra.” 
Nhưng bằng cách thí dụ, nếu chỉ khác với vải, thì lìa chỉ ắt 
phải có vải, nhưng lìa chỉ không có vải, vậy vải không khác 
chỉ. Cũng vậy, nêu năm tuân kia khác năm uấn này, thì nếu 
lìa năm uẩn này ấắt phải có năm uấn kia. _Nếu lìa năm uẩn 
này mà không có năm uấn kia, thì năm uẩn này không khác 
năm uấn kia. Do đó, ông không nên nói rằng “do người 
khác tạo ra. ” 


Hỏi: “71 /@o” có nghĩa là mọi người tạo cho mình nội khô 
riêng và chính mình nhận lây khô đó. 


Đáp: 


12 Tụng 4 


TRUNG LUẬN Ta 


Nhược nhân tự tác khổ Nếu người tự tạo khổ 
Ly khô hà hữu nhán Lìa khô có người gì? 
Nhi vị binhân ` Mà ông có thê nói 
Nhi năng tự tác khô. “Y tự tạo ra khô”? 

12 Bình 4 


Ông có thể nói rằng chính người ấy tạo ra nồi khổ của ÿ, 
nhưng trong tình thế gì kia, Ta khổ của năm uẩn, ông tìm 
ra người nào có thể tạo ra nổi khổ của y? Ông phải miêu tả 
người ấy nhưng ông không thể miêu tả được. Do đó, khổ 
không phải do người ấy tự tạo. 


Nếu ông nói rằng, mặc dù một người không tự tạo khổ cho 
mình, người khác tạo ra khô rồi chuyển nó sang người này. 
Điều này cũng chẳng đúng, vì sao? 


12 Tụng 5 

Nhược khổ tha nhân tác Nếu người khác tạo khổ 
Nhi dự thử nhân giá Rồi chuyên sang người này, 
Nhược đương ly ư khô Nếu y xa rời khổ 

Hà hữu thứ nhân thọ. Y làm sao thọ khổ? 

12 Bình 5 


Nêu một người khác tạo ra khô rôi chuyên nó sang người 
này, nếu y xa la năm uân thì không thê có sự thọ nhận khô. 
Hơn nữa: 


12 Tụng 6 

Khổ nhược bỉ nhân tác Nếu người kia tạo khổ, 
Trì dự thứ nhân giả Đem nó cho người này, 
Ly khô hà hữu nhán Lìa khô có người gì 


Nhỉ năng thọ ư thử. Đem khổ cho người này? 


TRUNG LUẬN 155 


12 Bình 6 


Giả sử ông nói rằng người kia tạo ra khổ và đem khổ cho 
người này; thì lìa cái khổ của năm uấn có người gì tạo ra 
khổ và đem khổ cho người này? Nếu có một người như vậy 
ông phải miễu tả tướng của ÿ. 


Hơn nữa: 

12 Tụng 7 

Tự tác nhược bắt thành Nếu tự tạo không thành 
Ván hà bỉ tác khô Sao có người khác tạo? 
Nhược bỉ nhân tác khô Nêu người khác tạo khô 
Tức diệc danh tự tác. Cũng là tự tạo thôi. 

12 Bình 7 


Vì nhiều lý do, dù khổ có do tự tạo hay không đều không 
thể thành, song ông nói rằng khổ do người khác tạo, thì 
cũng chẳng đúng, vì sao? Vì “đây” và “đó” là tương tùy. 
Nếu (người) đó tạo ra khổ thì nó sẽ thành tự tạo hay khổ 
cho (người) đó. Tự tạo khổ đã bị bác bỏ và vì ông chấp 


nhận tự tạo khổ không thể thành, người khác tạo cũng 


không thể thành. 

Hơn nữa: 

12 Tụng 8 

Khổ bắt danh tự tắc Khổ không gọi tự tạo 
Pháp bát tự tác pháp Pháp không tự tạo pháp 
Bỉ vô hữu tự thê - “Kia” không có tự thê. 
Hà hữu bỉ tác khố. Sao có “kia” tạo khô? 


12 Bình § 


TRUNG LUẬN 154 


Không có tự tạo khổ, vì sao? Như con dao không thể tự cắt, 
cũng vậy một pháp không thể tự tạo chính nó thành một 
pháp. Do đó, không thể có tự tạo. Cũng không có người kia 
tạo ra khổ, vì sao? Vì lìa khổ, không có tự tánh nào của 
(người) “kia”. Nếu có một tự tánh khác, chúng ta sẽ phải 
nói cái khác này tạo ra khổ, nhưng cải khác này cũng chính 
là khổ và làm sao khổ tự tạo ra khổ? 


Hỏi: Không có tự tạo hay người khác tạo, chắc có “hợp 


tạo ”? 

Đáp: 

12 Tụng 9 

Nhược thử bỉ khổ thành Nếu khô đây, kia thành 
Ung hữu cộng tác khô Chắc có hợp tạo khô? 
Thử bỉ thượng vô tác Nhưng đây, kia chăng tạo, 
Hà huông vô nhân tác. Nói chi tạo không nhân. 
12 Bình 9 


Dù tự tạo hay do người khác tạo đều sai. Nói chỉ đến tạo 
không do nhân? Không nhân mắc phải nhiều lỗi như đã 
giải thích trong chương bác bỏ nghiệp và tác nhân [chương 
6}. Hơn nữa: 


12 Tụng 10 

Phi đãn thuyết tr khô Không chỉ nói trong khổ 
Tử chúng nghĩa bái thành — Cả bôn nghĩa không thành. 
Nhát thiêt ngoại vạn vật Mà tât cả ngoại vật 


Tứ nghĩa diệc bắt thành. Bồn nghĩa cũng chẳng thành. 


12 Bình 10 


TRUNG LUẬN 1,210) 


Mặc dù trong Phật giáo nói rằng năm thọ uẩn tạo thành 
khổ, có những kẻ ngoại đạo nói rằng khổ là sự thọ nhận 
khổ. Vì lý do này luận chủ nói không những bốn loại quan 
niệm ấy không thể thành trong giải thích về khô mà chúng 
cũng không thể thành đối với bắt cứ ngoại trần nào kể cả 
đất, nước, núi, cây, và vân vân, hay bất cứ pháp nào trong 
các pháp. 


TRUNG LUẬN 126 


Chương 13 
Quán Hành 
(9 tụng) 
Hỏi: 
13 Tụng I 


Như Phật kinh sở thuyết Như trong kinh Phật dạy, 
Hự cuồng vọng thủ trớng — Hư dôi vọng châp tướng. 


Chư hành vọng thủ cỗ Vọng chấp tất cả hành 
Thị danh vì hư cuông. Do vậy gọi hư dôi. 
13 Bình I 


Trong các kinh Phật nói rằng hư dối có tướng là do vọng 
chấp mà có, nhưng thực tại vô thượng gọi là niết bàn thì 
không có tướng do vọng chấp. Vì những gì các kinh này 
nói, chúng ta nên biết răng tất cả các hành đêu hư dối và 
có tướng là do vọng chấp mà có. 


Đáp: 

13 Tụng 2 

Hư cuống vọng thủ giả Hư dối và vọng chấp 

Thị trung hà sở thủ Châp cái gì trong đó? 
Phật thuyết như thị sự Đức Phật nói như thê 
Dục đĩ kỳ không nghĩa. Đê chỉ nghĩa tánh không. 
13 Bình 2 


Nếu các pháp có tướng do vọng chấp là hư dối, xem trong 
các hành có gì đề hiếu? Khi đức Phật nói như thê, chúng ta 
nên biết răng Ngài đang giải thích nghĩa của tánh không. 


TRUNG LUẬN 127 


(ĐTKI7b6) 
Hồi: Làm sao ông biết rằng các hành là không? 


Đáp: Đởi vì tất cả các hành có tính hư giả. Các hành sinh 
và diệt mà không trụ, không có tự tánh và do đó là không. 
“Các hành ” có nghĩa là năm uẩn. Vì sinh từ các hành, năm 
uấn được gọi là các hành. Năm uẩn này tất cả đêu hư giả, 
không thát và không có định tánh, vì sao? 


(ĐTK17b10) 


Ví dụ, sắc uẩn mà một người có, khi là một trẻ thơ thì 
không phải là sắc uẩấn khi biết bò. Sắc uấn khi biết bò 
không phải là sắc uẩn lúc thiếu niên. Sắc uẩn lúc thiếu niên 
không phải là sắc uẩẫn khi là thanh niên. Sắc uẩn khi là 
thanh niên không phải sắc uẩn khi trưởng thành và sắc uẩẫn 
khi trưởng thành không phải là sắc uấn lúc tuổi già. Như 
thể sắc uẩn không trụ lại dù trong khoảnh khắc, như vậy 
muốn phân biệt bất cứ một định tánh nào ất không thể 
được. Hoặc là sắc uẩn lúc trẻ thơ đồng với sắc uấn lúc biết 
bò và cứ như thế cho đến lúc gìa, hoặc là chúng khác nhau, 
nhưng cả hai đều sai, vì sao? 


(ĐTK17b15) 


Giả sử sắc uẩn lúc trẻ thơ động với sắc uấn lúc biết bò và 
cứ thể cho đến lúc già. Nếu như vậy chỉ có một sắc uẩn, sắc 
uấn lúc trẻ thơ, không có sắc uấn lúc biết bò và cứ thế cho 
đến lúc già. Hoặc nữa, như cục đất sét mãi mãi cứ là cục 
đất sét và không bao giờ trở thành cải bình. Tại sao vậy? 
Bởi vì sắc uẩấn luôn luôn có định. Nếu sắc uẩn lúc trẻ thơ 
khác với sắc uẩn của lúc biết bò, thì đứa trẻ thơ sẽ không 
trở thành một đứa trẻ biết bò và đứa trẻ biết bò sẽ không 
trở thành một trẻ thơ, vì sao? Bởi vì hai sắc uấn khác nhau. 
Nếu sự vật như vậy, sắc uấn của cậu bé, của chàng thanh 


TRUNG LUẬN 128 


niên, của người trưởng thành và của người tuổi già sẽ 
không có sự tương tục, cơ cẩu của dòng họ sẽ bị mắt, 
không có cha không có con. Nếu sự vật như thể, thì chỉ có 
đứa trẻ thơ duy nhát, nó không lớn lên thành cha — các giải 
đoạn từ biết bò đến tuổi già sẽ chẳng có vai trò gì. Do đó, 
cả hai đều sai. 


(ĐTK17b23) 


Hỏi: Dù sắc uấn không có bản tánh quyết định, khi sắc uấn 
lúc trẻ thơ diệt, nó sinh ra, tiếp tục cho đên sắc uân lúc giả. 
Đây không dính dáng gì đên các loại lôi đã luận ở trên. 


(ĐTK17b25) 


Đáp: Nếu sắc uấn lúc trẻ thơ tiếp tục sinh nữa, thì hoặc là 
nó tiếp tục sinh sau khi đã diệt (ở mỗi thời cơ) hoặc là nó 
tiếp tục sinh mà không có diệt. Nếu sắc uẩn lúc trẻ thơ đã 
diệt, làm sao có thể có sự tiếp tục sinh lại, vì chẳng có 
nhân? Dù cho, ví dụ, có củi có thể cháy, không có sự tiếp 
tục sinh ra (lửa) nào cả sau khi lửa đã tắt. Nếu chúng ta 
giả sử rằng có sự tiếp tục sinh lại của sắc uấn thiếu niên 
mà nó không diệt, thì sắc uẩn thiếu niên, vì nó chẳng bao 
giờ diệt, chắc chắn sẽ tiếp tục với bản tướng của nó và 
cũng sẽ không có sự tiếp tục sinh lại nào ở đây. 


(ĐTKI7c1) 


Hỏi: Chứng tôi không nói rằng có sự tiếp tục sinh dại vì 
(sắc uẩn) diệt hay không diệt. Chúng tôi chỉ nói rằng vỉ 
không trụ, các tướng hình như sinh, chúng tôi có thể nói 
đến sự tái sinh tương tục. 


Đáp: Nếu là như vậy, nó sẽ là một sắc uấn có định tánh 
sinh lại, trong trường họp đó ất sẽ có cả ngàn vạn thứ sắc 
uấn, nhưng chăng phải vậy. Cũng trong trường hợp này, sẽ 


TRUNG LUẬN 129 


không có sự tương tục. Như vậy, mặc dù chúng ta có thể 
tìm sắc uấn khắp nơi, nó không có định tướng. Nó chỉ có 
hiệ hữu qua những diễn đạt ước lệ. Giống như cây chuối — 
ông có thể tìm cái lỗi của nó nhưng ông sẽ không thể tìm 
được, vì nó chỉ là vỏ và lá. Người trí tìm các tướng của sắc 
uấn cũng theo cách đó. Diệt từng sát-na và hoàn toàn 
không có thực tại, sắc uẩn là bất khả đắc. Hình và THỚNG 
của sắc uẩn vô trụ, hình như sinh một cách liên tiếp, khó 
phân biệt được, giống như không thể phân biệt được hình 
thể cô định của ngọn đèn. Không thể nào cho sắc uẩn ở đó 
sinh ra từ những sắc uấn có định tánh như thế (như ông 
diễn tả), do đó sắc uẩn không có bản tánh và là không, chỉ 
có qua những cách diễn đạt ước lệ mà thôi. 


(ĐTK17c11) 


Thọ cũng giống như vậy. Người trí truy tìm nó bằng nhiêu 
cách khác nhau nhưng vì (các thọ) nồi tiếp và giống nhau, 
khó phân biệt sự sinh và diệt của chúng; chúng giống như 
một dòng nước chảy liên tục. 


Chỉ vì chúng ta nhận thức nó mà chúng fa nói có ba thọ 
bên trong thân. Do đó, ông nên biết răng có thể giải thích 
thọ uẩn theo cùng một cách giống như sắc uẩn. 


(ĐTKI7c13) 


Tưởng (uẩn) sinh vì danh và tướng, không có danh và 
tướng nó sẽ không sinh. Do đó, Phật nói rằng kiến thức 
phân biệt về danh và từ gọi là tưởng. Nó không có định 
tảnh và không có trước, mà sinh từ các duyên và không có 
định tánh. Không có định tánh, nó giống như “bóng theo 
hình”. Bóng có ở đó vì có hình. Không có hình thì không có 
bóng và bóng không có định tánh. Nếu bóng có sự hiện hữu 
do định táảnh, thì nó sẽ hiện hữu mà không có hình, nhưng 
điểu này không xảy ra trong thực tế. Do dó, nó do duyên 


TRUNG LUẬN 130 


sinh, không có tánh riêng và bất khả đắc. Tưởng (uẩn) 
cũng giống như vậy. Nó chỉ hiện hữu vì các chỉ danh bên 
ngoài và qua cách điện đạt ước lệ của thê gian. 


(ĐTK17c20) 


Thức (uẩn) sinh vì hình sắc, âm thanh, mùi, vị, tiếp xúc, 
ván vận, và mắt, tai, mũi, miệng và thân, vân vân. Vì các 
căn mắt, vân vân có dị biệt, nên thức có dị biệt. Thức này 
phải ở hoặc trong mắt, trong hình sắc hoặc ở giữa mắt và 
hình sắc. Nó không có định tánh và chỉ sau khi sinh mới có 
ý thức về thế giới vật chất, ý thức về người này, ý thức về 
người kia. Thức nhận thức một người đặc biệt thì hoặc là 
đồng hoặc là khác với thức nhận thức một người khác. Hai 
cái này có thể là khó phân biệt, giống như nhẫn thức có thể 
là khó phân biệt với nhĩ thức. Vì khó phân biệt chúng ta có 
thể nói chúng là một hay khác. Chúng không có định tánh 
và đị biệt, bởi vì do duyên sinh. Do đó, những phán biệt 
như thế, chẳng hạn như mắt vân vân, là không và không có 
tảnh riêng. 


(ĐTK17c27) 


Giống như một người làm trò giải trí bỏ một hạt châu vào 
miệng rồi lấy ra, giơ nó cho người ta xem và người xem bắt 
đâu nghỉ ngờ có phải là hạt châu trước kia hay hạt châu 
nào khác. Thức cũng như vậy, vì đã sinh rồi lại sinh. Có 
phải nó là thức trước kia hay nó là một thức khác? Do đó, 
ông nên biết rằng thức, vì không sinh, không có tánh riêng 
và hư dối, như huyền hóa. 


(ĐTK18a2) 


Các hành cũng như vậy. Các hành là thân, khẩu và ý; có 
hai loại, tịnh và bát tịnh. Cải nào bát tịnh? Sự ràng buộc, 
chấp trước làm ô nhiêm chúng sinh gọi là bát tịnh. Lời nói 


TRUNG LUẬN J 


chân thật, không ràng buộc, vân vân không làm ô nhiễm 
chúng sinh gọi là tịnh. (Hai cái) này hoặc tăng hoặc giảm. 


(ĐTKI8a5) 


Những ai với các hành thanh tịnh, vì họ đã nhận quả lành 
hoặc làm người hoặc làm trời ở cối dục, hoặc làm trời ở 
cõi sắc và vô sắc là “đang giảm ”, nhưng bấy giờ vì bắt đầu 
trở lại các nghiệp của họ thì gọi là “đang tang. ” Những kẻ 
với các hành bất tịnh cũng giống như vậy. Đã nhận quả 
báo của họ ở địa ngục, làm súc sinh, làm ma đói và qui 
hiểu chiến (a-tui-la), họ “đang giảm”, nhưng khi bắt đầu 
trở lại nghiệp của họ thì gọi là “đang tăng”. Do đó, vì tắt 
cả các hành đang tăng và giảm, họ chăng bao giờ trụ. 
Giống như người bị bịnh. Nếu y được chữa trị đúng cách 
thì bịnh sẽ lùi, nhưng nếu không được chữa trị đúng cách 
thì bịnh sẽ trở nên tệ hơn. Các hành cũng giống như vậy. 
Bởi vì tăng và giảm nên chúng không có định tánh, nhưng 
chỉ hiện hữu qua diễn đạt ước lệ của thế gian. Nhờ phương 
tiện tục để chúng ta vận dụng nhận thức chân để. 


(ĐTK18al2) 


Nói rằng vô mình duyên hành, vì từ hành có thức và ràng 
buộc, vì từ thức và ràng buộc có danh sắc phát sinh sáu 
nhập, từ sảu nhập có xúc, từ xúc có thọ, từ thọ có ái, từ ải 
có thủ, từ thủ có hữu, từ hữu có sinh, từ sinh có già và chết, 
sâu não, buôn phiên, đau khổ, khổ vì chia ly với người 
mình thương, khổ vì ì phải liên hệ với khẻ mình ghét và ván 
vân. Tất cả đau khổ đêu có nguồn sốc nơi hành. Những lời 
dạy của đức Phật dựa vào tục để, nếu ông thông đạt nghĩa 
của chân đề và phát triển được trí tuệ bên trong thì vô mình 
Sẽ diệt. Khi vô mình diệt thì các hành không còn tích tụ, vì 
hành không phái sinh nên nhận thức về sự thật chấm dứt, 
cái thấy về mình, các nghỉ hoặc, nghỉ thức và ràng buộc và 
vân vân... tất cả đêu dứi. 


TRUNG LUẬN 13" 


(ĐTKI8a19) 


Thêm nữa, nếu tư duy dứa, tức là ràng buộc và tham lam, 
giận dữ, ô nhiễm vì sắc, ô nhiễm vì vô sắc, đi dục và vô 
mình cũng đêu dứt. Bởi vì có dứt, mỗi mắc xích (của mười 
hai nhân duyên) diệt, nghĩa là vô mình, hành, thức, danh 
sắc, sảu nhập, tiếp xúc, thọ nhận, yêu ghét, nắm giử, hiện 
hữu, sinh, già, chết, sâu não, phiên muộn, đau khổ, khổ vì 
chia ly với người mình yêu, khổ vì liên hệ với kẻ mình ghét 
và vân vân... tất cả đêu diệt. Vì sự diệt này, năm uấn hoàn 
toàn diệt, it HE có gì còn lại, trừ cái không. 


(ĐTK18a24) 


Đây là lý do đức Phật, muốn chỉ nghĩa của tánh không, đã 
dạy rằng tất cả các hành đều hư dối. Hơn nữa, tất cả các 
pháp là hư dối vì không có tánh riêng. Bởi vì hư dối nên 
chung là không. Như tụng nói: 


13 Tụng 3 

Chư pháp hữu dị cô Vì các pháp biến dịch 

Tri năng thị vô tảnh Nên biệt không tánh riêng. 
Vô tảnh pháp điệc vô Pháp không tánh không có 


Nhát thiết pháp không có. — Tất cả pháp là không. 
13 Bình 3 


Các pháp không có tánh riêng, vì sao? Dù các pháp sinh 
nhưng chúng chẳng trụ trong một tánh riêng nào, do đó 
các pháp không có bản tánh. Nếu như đứa trẻ thơ có bản 
tánh riêng quyết định, thường trụ thì nó sẽ không bao giờ 
có thể trở thành biết bò, và cứ như thế cho đến lúc già. 
Song một đứa trẻ thơ, qua các giai đoạn kế tiếp nhau, thực 
sự có các tướng khác nhau hiện ra như biết bò và cứ như 
thế cho đến lúc già. Đây là lý do chúng tôi nói rằng chúng 


TRUNG LUẬN 133 


tôi biết các pháp không có bản tánh vì thấy các pháp có 
tướng thay đôi khác nhau. 


(ĐTC18b4) 


Hỏi: Dù các pháp có tướng thay đổi khác nhau và không 
có bản tánh, khi nói các pháp không có bản tánh hiện hữu 
thì có gì sai? 


Đáp: Nếu chúng không có bản tánh làm sao chúng là pháp, 
làm sao chúng có tướng được? Tại sao vậy? Bởi vì chúng 
không có căn bồn. Chính vì để bác bỏ bản tánh (giả định) 
của chúng mà chúng tôi nói chúng không có bản tánh. Nếu 
các pháp không có bản tánh hiện hữu, chúng tôi sẽ không 
miêu tả tất cả các pháp là không. Nếu tắt cả các pháp là 
không, làm sao các pháp có thể không có bản tánh hiện 
hữu được? 


Hỏi: 

13 Tụng 4 

Chủ pháp nhược vô tánh Nếu các pháp không tánh 
Vân hà thuyết anh tâu Làm sao ông nói được 
Nãi chí lão niên Từ trẻ thơ đên già, v.v... 
Nhi hữu chúng chúng dị. Biên đôi mà hiện hữu? 

13 Bình 4 


Nếu các pháp không có bản tánh thì chúng không có các 
tướng khác nhau, nhưng ông nói rằng các pháp có các 
tướng khác nhau. Do đó, các pháp có bản tánh. Nếu không 
có pháp tánh, làm sao có thể có các tướng khác nhau? 


13 Tụng 5 


TRUNG LUẬN 153 


Nhược chư pháp hữu tánh — Nếu các pháp có tánh 


Vân hà nhỉ đắc dị Làm sao chúng biến đôi? 
Nhược chư pháp vô tảnh Nêu các pháp không tánh 
Ván hà nhỉ hữu dị. Làm sao chúng biên đôi? 
13 Bình 5 


Nếu các pháp có định tánh rõ ràng, làm sao chúng có thể 
biến đổi khác nhau được? Bản tánh có nghĩa là một hiện 
hữu quyết định không thể biến đổi, giống như vàng ròng 
không thể biến chất, hay như bản tánh của bóng tối không 
thể biến đổi thành ảnh sảng và bản tánh của ảnh sáng 
không thể biến đổi thành bóng tối. 


Hơn nữa: 

13 Tụng 6 

Thị pháp tắc vô dị Pháp ấy không biến đôi, 
Dị pháp điệc vô đị Pháp khác không biên đôi. 
Như tráng bát tác lão Như trẻ không thành già 
Lão diệc phi tác trắng. Và già không thành trẻ. 

13 Bình 6 


Nếu một pháp thực sự biến đổi nó phải có những tướng 
khác nhau. Hoặc nó đồng với pháp biến dị hoặc nó khác 
với pháp biển dị, nhưng cả hai đều không đúng. Nếu là 
đông với pháp biến dị, thì già phải trở thành già, nhưng 
trong thực tế già không trở thành già. Nếu là khác với pháp 
biến dị, thì già khác với trẻ, trẻ sẽ trở thành già, trong thực 
tế trẻ không trở thành già. Cả hai đễu sai. 


Hỏi: Nói rằng cái pháp đông nhất ấy biến khác thì có gì 
sai? Bằng mắt chúng ta thấy rằng trẻ trở thành già qua 
từng mùa từng nãMm. 


TRUNG LUẬN 135 


Đáp: 

13 Tụng 7 

Nhược thị pháp tắc dị Nếu pháp ấy biến khác 
Nhũ ưng tức thị lạc Thì sữa chính là kem 
Ly nhũ hữu hà pháp Pháp gì lìa sữa có 

Nhi năng tác tr lạc. Mà biên ra thành kem? 
13 Bình 7 


Nếu một pháp đông nhất với biến thể của nó, thì sữa chính 
là kem và chẳng cần nhân và duyên gì cả, nhưng điều này 
không đúng, vì sao? Vì sữa khác với kem theo nhiễu cách. 
Sửa không phải là kem, do đó các pháp không phải là các 
biến thể của chúng. Nếu ông nói rằng nó là một pháp khác 
biến dị, điều này cũng không đúng, vì la sữa, thì cái gì 
khác có thể coi như là kem? Nhìn theo cách này, một pháp 
không tự biến khác mà cũng không phải một pháp khác 
biến đổi. Do đó, ông không nên bám vào một bên. 


Hỏi: Ki diệt cả các pháp “chính nó” và “khác” dường 
như ông đang ở trong tánh không. “Tánh không ” tự nó là 
một chủ thuyết. 

Đáp: 

13 Tụng 8 

Nhược hữu bắt không pháp Nếu có pháp chắng không 
Tắc ưng hữu không pháp — Ät pháp không sẽ có 

Thực vô bát không pháp Pháp chăng không không có 
Hà đặc hữu không pháp. Làm sao có pháp không? 


13 Bình § 


TRUNG LUẬN 136 


Nếu các pháp chẳng không hiện hữu thì các pháp không sẽ 
hiện hữu tương tùy với nhau. Nhưng trước kia, trong cải đã 
đi, chúng tôi đã bác bỏ các pháp chẳng không với nhiễu 
cách luận chứng khác nhau. Vì không một pháp nào hiện 
hữu mà chẳng không, nên không có tương tùy, vì không có 
tương tùy, làm sao các pháp không có thể hiện hữu? 


(ĐTKI8c11) 


Hỏi: Ông nói rằng vì không một pháp chẳng không nào 
hiện hữu, nên các pháp không cũng không hiện hữu. Nếu 
vậy, đây là chủ thuyết về cái trống không. Nhưng vì không 
có tương tùy nên không có bảm víu nào cả. Nếu có đối 
nghịch, thì phải có tương tùy. Nếu không có đối nghịch, sẽ 
không có tương tùy, sẽ không có các tướng và nếu không có 
các tướng, sẽ không có bám vía. Chúng tôi xem chủ thuyết 
tảnh không của ông theo cách này. 


Đáp: 

13 Tụng 9 

Đại Thánh thuyết không pháp Đại Thánh nói tánh không 
Vi ly chư kiến cô Các pháp đề lìa thấy. 
Nhược phục kiến hữu không Nêu ông lại thấy không 
Chư Phật sở bát hóa. Chư Phật chăng thê dạy. 
13 Bình 9 


Chính để diệt sảu mươi hai cái thấy ngoại đạo cũng như vô 
mình, ái, vân vân và tất cả sự nhiễm mà đức Phật nói tánh 
không. Nếu có người còn có cái thấy về không nữa thì thật 
là bất trị. Ví dụ, một người bịnh uống thuốc để lành. Nếu 
thuốc làm y bệnh thêm thì chẳng thể trở nên khá hơn. 
Hoặc như ngọn lửa từ củi đến thì nước có thể dập tắt được. 
Nếu lửa từ nước mà đến thì người ta có thể dùng cái gì để 


TRUNG LUẬN Tờ 


dập tắt nó? Tương tự, tánh không là nước có thể dập tắt 
lửa các nhiễm. Có một số người vì mang nặng nghiệp có 
tâm thắm nhiễm tham ải, ràng buộc và bị lu mở sinh ra các 
cái thấy về không. Họ nói có tánh không hoặc không có 
tánh không và do đó tạo ra các nhiễm. Nếu có người (cỗ 
găng) dạy loại người này ở trong tánh không, y sẽ nói, 
“Tôi đã biết tánh không này từ lâu rồi.” Nhưng không có 
cái túnh không này thì không có lỗi đến niết bàn, vì như 
kinh nói, “Trừ phi ông lọt qua được cứa không, không 
tướng và không đi, sự giải thoát của ông chỉ là lời nói, 
chẳng có gì khác. ” 


TRUNG LUẬN 138 


Chương 14 


Quán Hợp 
(8 tụng) 


14 Bình 0 


Người đưa ý kiến nói: Trong chương trước [chương 3] khi 
bác bỏ sáu căn, chúng tôi giải thích rằng cái thấy, vật thấy 
và nguời thấy không thể thành được. Vì ba cải này không 
phải là những pháp khác nhau, chúng không hợp nhau và 
nghĩa không hợp sẽ được giảng giải bây giờ. 


Hỏi: 74¡ sao không có sự hợp nhau của ba yêu tô mắt, ván 
vân? 


Đáp: 

14 Tụng I 

Kiến khả kiến kiến giả Thấy, vật thấy, người thấy 
Thị tam các đị phương Ba cái đêu khác phương. 
Như thị tam pháp đị Ba pháp khác như vậy 


Chung vô hữu hợp thời. Không bao giờ hợp nhau. 
14 bình I 


“Thấy” là chức năng của mắt, “cái bị thấy” là hình thể vật 
nhấn và “người thấy” là ta. Trong n cái này, mỗi cải 
chiếm một chỗ khác nhau và sẽ không bao giờ có lúc họp. 
“Khác phương” có nghĩa là mắt ở rong thân, hình thể vật 
chất thì ở ngoài thân, trong khi “ta” có thể nói hoặc ở 
trong thân hoặc ở khắp nơi khắp chốn. Đây là lý do tại sao 
không có hợp. 


(ĐTK19a8) 


TRUNG LUẬN 139 


Hơn nữa, nếu ông nói rằng pháp thấy hiện hữu, vậy thì 
hoặc thấy phải quan hệ với hợp hoặc không quan hệ với 
hợp, nhưng cả hai đều sai, vì sao? Nếu thấy có _hợp thì tùy 
theo ngoại trần ở đâu thì căn và ta cũng ở chỗ đó, nhưng 
chẳng phải vậy, và do đó không có hợp. Nếu thấy không có 
hợp, thì phải có thấy với căn, ta, và ngoại trần mỗi bên 
chiếm một phương khác nhau, nhưng như vậy sẽ không có 
thấy, vì sao? Bởi vì, thí dụ, nếu nhãn căn ở đây, nó không 
thể thấy cái bình ở đằng kia. Do đó, cả hai trường hợp đều 
không có thấy. 


(ĐTKI19a13) 


Hỏi: Qua sự hợp bốn cái: ta, ý, sáu căn và trần cảnh, cái 
biết sinh ra. Chúng ta không có khả năng biết các trần 
cảnh đa thù như bình, vải, vân vân, do đó phải có cái thấy, 
cái bị thấy và người thấy. 


(ĐTKI19a15) 


Đáp: Những điều này đã bị bác bỏ trong chương quản sáu 
căn, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ giải thích một lần nữa. 
Ông nói rằng bốn cái hợp nhau sinh ra biết. Biết này sinh 
ra trước khi thấy các vật như bình, vải, vân vân hay sinh ra 
sau khi thấy các vật ấy. Nếu nó sinh ra sau khi thấy, thì biết 
như thế vô dụng. Nếu nó sinh ra trước khi thấy, thì nó có 
trước khi có hợp, vậy làm sao sinh ra biết được? Nếu ông 
nói bồn cái đông thời hợp nhau sinh ra biết cũng không 
đúng. Nếu chúng động thời sinh, sẽ chẳng có tương tùy, vì 
sao? Trước tiên có cái bình rồi Ông mới thấy, sau đó biết 
sinh ra. Trong tính đồng thời chẳng có trước và sau. 


Vì biết không có, thấy, vật bị thấy, và người thấy cũng 
không có. Cũng vậy tất cả các pháp đều giống như huyễn 
hóa, như chiêm bao, không có định tướng. Làm sao chúng 
có thể hợp được? Vì không hợp nên chúng là không. 


TRUNG LUẬN 140 


Hơn nữa: 

14 Tụng 2 

Nhiễm dự khả nhiễm Nhiễm, vật bị nhiễm và l 
Nhiêm giá diệc phục nhiên Người nhiêm cũng như thê. 
Dư nhập dư phiên não Các nhập và phiên não 
Giai diệc phục như thị. Tât cả cũng như vậy. 

14 Bình 2 


Giống như thấy, vật bị thấy, và Người. thấy chẳng có hợp, ái 
nhiễm, vật ái nhiễm, và người ái nhiễm cũng không có họp. 
Những gì đã nói về thấy, vật bị thấy và người thấy cũng có 
thể áp dụng cho nghe, cái bị nghe và người nghe, cũng như 
các nhập còn lại. Những gì đã nói về ái nhiễm, vật ái nhiễm 
và người ái nhiễm cũng có thể áp cho ghét, vật bị ghét và 
người ghét, cũng như các nhiễm còn lại, vân vân. 

Hơn nữa: 


14 Tụng 3 


Dị pháp đương hữu hợp Pháp khác nhau mà hợp 

Kiến đẳng vô hữu dị Thấy, v.v... không có khác 

Dị tướng bắt thành cố Tướng khác nhau không thành, 
Kiến đăng vân hà hợp. Làm sao thấy, ... hợp được? 


14 Bình 3 


Sự vật thông thường hợp vì khác nhau, nhưng không tìm 
thấy sự khác nhau nơi các tướng trong thấy, (người thấy) 
vân vân, và đương nhiên không có họp. 

Hơn nữa: 


14 Tụng 4 


TRUNG LUẬN 141 


Phi đăn kiến đẳng pháp Không chỉ các pháp: thấy, kệ 


Dị tướng bắt khá đắc Tướng khác không thê có. 
Sở hữu nhất thiết pháp Mà tất cả các pháp 

Giai diệc vô đị tướng. Cũng không có tướng khác. 
14 Bình 4 


Chúng ta không những không tìm thấy sự khác nhau trong 
các tướng giữa ba yêu tô thấy, cái bị thấy, và người thấy 
mà tất cả các pháp cũng không có các tướng khác nhau 
nhự thế. 


Hỏi: Tại sao chúng không có các tướng khác nhau? 


Đáp: 

14 Tụng 5 

Dị nhân dị hữu đị Khác do khác có khác, 

DỊ by đị vô đị Khác lìa khác không khác. 
Nhược pháp tùng nhân xuát Nếu pháp sinh từ nhân 
Thị pháp bắt dị nhân. Pháp ây không khác nhân. 
14 Bình 5 


Sự khác nhau mà ông nói đó được gọi là khác nhau vì nó là 
một pháp khác nhau. Trừ phi có các pháp khác nhau chúng 
ta không thể xem sự vật là khác nhau, vì sao? Nếu một 
pháp được sinh ra từ các duyên, pháp đó không khác với 
nhân của nó. Khi nhân bị diệt, quả cũng bị diệt. Thí dụ, cải 
nhà hiện hữu là do các cây đà và đòn tay. Cái nhà không 
khác với các cây đà và đòn tay, vì thể các cây đà và đòn tay 
hự hoại thì cái nhà cũng hư hoại. 


Hỏi: Nói rằng có các pháp có định tánh khác nhau thì có gì 
sai? 


TRUNG LUẬN 142 


Đáp: 

14 Tụng 6 

Nhược ly tùng đị đị Nếu “khác” là pháp riêng 

Ung dư dị hữu dị Và sinh từ pháp khác, 

Ly tùng dị vô dị Nó sẽ khác pháp kia. 

Thị có vô hữu đị. Không có pháp “khác” riêng 
Và sinh từ pháp khác, 
Do vậy, không có khác. 

14 Bình 6 


Nếu có các pháp (thực) khác nhau, riêng biệt và sinh từ 
(các pháp) khác nhau khác, thì các pháp khác nhau này sẽ 
biệt lập với (các pháp) khác nhau kia. Nhưng thực tế, 
không có các pháp (thực) khác nhau và riêng biệt sinh từ 
các pháp khác nhau, do đó các pháp khác nhau kia không 
hiện hữu. Cũng giống như nắm tay khác biệt với một (thực 
thê) khác của năm ngón tay. Nếu nắm tay có khác, nó phải 
khác (một cách bình đăng) với những vật khác như cái 
bình, vân vân. Bây giờ, người ta không thể tìm thấy một 
nắm tay khác, hoàn toàn biệt lập với một (thực thê) khác 
của năm ngón tay. Do đó, không có một pháp nào khác của 
năm tay khác với những cái bình, vân vân. 


(ĐTKI9922) 

Hỏi: Các kinh của chúng tôi nói rằng các tướng khác nhau 
không sinh từ các duyên. Các tướng khác nhau kết quả do 
sự phán biệt của chúng ta bên trong các tông tướng và vì 
các tướng khác nhau này mà có các pháp khác nhau. 


Đáp: 


14 Tụng 7 


TRUNG LUẬN 143 


Dị trung vô dị trớng Trong khác không tướng khác, 
Bát dị trung điệc vô Trong không khác cũng không. 
Vô hữu dị tướng cô Vì không có tướng khác, 

1c vô thứ bỉ dị. Đây và kia chăng khác. 

14 Bình 7 


Ông nói rằng các tướng khác là kết quả phân biệt trong 
tổng tướng, và vì có các tướng khác nhau này mà có các 
pháp khác nhau. Nếu là như vậy, các tướng khác nhau này 
sinh ra từ các duyên và đây là trường hợp chúng được 
miễu tả như các pháp do duyên sinh. Vì lìa các pháp khác 
nhau này không thể tìn thấy các tướng khác nhau, các 
tướng khác nhau chỉ hiện hữu vì các pháp khác nhau, vì 
chúng không thể thành trong biệt lâp. Nhưng không có 
tướng khác nhau nào cả bên trong các pháp khác nhau, vì 
sao? Nếu các pháp khác nhau đã hiện hữu, còn có các 
tướng khác nhau để làm gì? Các tướng khác nhau này cũng 
không ở trong các pháp không khác nhau, vì sao? Vì nếu 
các tướng khác nhau này có trong các pháp không khác 
nhau, thì sẽ không gọi chúng là các pháp không khác nhau. 
Vì chúng cũng không hiện hữu trong tình trạng không có 
các tướng khác nhau và vì không có các tướng khác nhau, 
không có “pháp này” và “pháp kia ”. 


Hơn nữa, vì không có các pháp khác nhau, cũng không có 
hợp. 


14 Tụng 8 

Thị pháp bất tự hợp Pháp ấy không tự hợp, 

Dị pháp dđiệc bát hợp Pháp khác cũng không hợp 
Họp giả cập hợp thời Người hợp và lúc hợp, 
Họp pháp diệc giai vô. Pháp hợp đêu không có. 


14 Bình § 


TRUNG LUẬN 144 


Một pháp không hợp với bản thể riêng của nó, vì nó là một, 
như một ngón tay không hợp với chính nó. Các pháp khác 
nhau cũng không hợp vì chúng khác nhau và sự vật khác 
nhau đã thành thì không cần hợp. Quán như vậy, một pháp 
hợp là không thể xảy, đây là lý do chúng tôi nói rằng sự 
hợp, lúc hợp và pháp hợp nhất thiết không thể xảy ra. 


TRUNG LUẬN 1đ5 


Chương 15 


Quán Có và Không 
(11 tụng) 


15 Bình 0 
Hỏi: Mọi pháp đêu có bản tánh, vì nó có tác dụng. Thí dụ, 
cái bình có bản tánh của cái bình và tâm vải có bản tánh 
của tâm vải. Bản tánh này xuất hiện khi có sự kết hợp của 
các duyên. 


Đáp: 

15 Tụng I 

Chúng duyên trung hữu tánh Nói trong duyên có tánh 
Thị sự tặc bắt nhiên Như vậy là không đúng. 
Tảánh tùng chúng duyên xuất Tánh từ các duyên sinh 
Tức danh vì tác pháp. Thì gọi là “tác pháp”. 

15 Bình I 


Nếu các pháp có tự tánh, thì sẽ không sinh từ duyên, vì 
sao? Vì nêu tự tánh sinh từ duyên thì gọi là pháp được tạo 
tác. Và không có định tánh. 


Hỏi: Nói rằng bản tánh của pháp do duyên tạo ra thì có gì 
sai? 


Đáp: 
15 Tụng 2 


Tánh nhược thị tác giả Nếu tánh được tạo tác 
Vân hà hữu thứ nghĩa Nói vậy có nghĩa gì? 


TRUNG LUẬN 146 


T1 ánh danh vì vô tác Tánh gọi là vô tác, 
Bát đãi đị pháp thành. Không nương pháp khác thành. 


15 Bình 2 


Như vàng pha với đông thì chẳng phải là vàng ròng, vậy 
nếu có bản tánh thì nó chẳng cân các duyên. Cũng vậy, nêu 
bản tánh là cố định thì nó sẽ không hiện Ta [rong sự nương 
tựa vào bất cứ vật gì khác. Nó không giống cái dài hay cái 
ngắn, cái này hay cái kia chẳng định có tánh, nương tựa 
vào các vật khác mà có. 


Hỏi: Nếu các pháp không có tự tánh thì phải có tha tánh. 


Đáp: 

15 Tụng 3 

Pháp nhược vô tự tánh Pháp nếu không tự tánh 
Ván hà hữu tha tánh Làm sao có tha tánh? 
Tự tánh tư tha tánh Tự tánh đôi tha tánh 
Diệc danh vi tha tánh. Cũng gọi là tha tánh. 

15 Bình 3 


Nếu bản tánh của một pháp do duyên tạo ra và tùy theo 
nhân mà thành thì nó chẳng phải là tự tánh. Trường hợp 
này, vì tha tánh là tự tánh đối với một tha tánh và cũng do 
các duyên tương tùy sinh ra, nó cũng không hiện hữu. Vì nó 
không hiện hữu, làm sao ông có thể nói các pháp do tha 
tảnh sinh ra, vì tha tảnh đó cũng là tự tảnh? 


Hỏi: Nói rằng các pháp hiện hữu không có tự tánh hay tha 
tánh thì có gì sai? 


Đáp: 


TRUNG LUẬN 147 


15 Tụng 4 

Ly tự tánh tha tảnh Lìa tự táảnh, tha tánh 
Hà đắc cánh hữu pháp Làm sao có pháp gì? 
Nhược hữu tự tha tánh Nêu có tự, tha tánh 


Chư pháp tắc đắc thành. Các pháp ắt được thành. 
15 Bình 4 


Ông nói các pháp hiện hữu không có tự tánh hay tha tánh, 
như vậy chẳng đúng. Không có tự tánh hay tha tánh thì 
không có các pháp, vì sao? Nhờ sự hiện hữu của tự tánh và 
tha tánh mà các pháp mới thành. Chẳng hạn, nơi mà bản 
thể của cái bình là tự tánh thì tấm vải là tha tánh. 


Hỏi: Nếu ông bác bỏ sự hiện hữu bằng các từ tự tánh và 
tha tánh, thì chăng có hiện hữu gì cả. 


Đáp: 

15 Tụng Š 

Hữu nhược bất thành giả Nếu có đã không thành, 
Vô vân hà khả thành ˆ Làm sao không lại thành? 
Nhán hữu hữu pháp cô Do có, các pháp có, 

Hữu hoại danh vi vô. Khi có diệt gọi không. 

15 Bình 5 


Nếu ông đã chấp nhận rằng hiện hữu không thành, thì ông 
phải chấp nhận rằng không hiện hữu cũng không thành, vì 
sao? Khi các pháp hiện hữu bị diệt thì chúng được gọi là 
không hiện hữu. Cái không hiện hữu này hiện hữu vì sự 
hoại diệt của cái hiện hữu. 

Hơn nữa: 


TRUNG LUẬN 148 


15 Tụng 6 

Nhược nhân kiến hữu vô AI thấy có, thấy không, 
Kiên tự tánh tha tánh Thây tự tánh, tha tánh, 

Như thị tặc bát kiên Như vậy, y chăng thây 


Phật pháp chán thực nghĩa. Nghĩa thật của Phật pháp. 
15 Bình 6 


Nếu một người chấp chặc vào các pháp, đương nhiên y sẽ 
theo đuổi cái thấy có. Nếu ông bác bỏ tự tánh thì y sẽ thấy 
tha tánh. Nếu ông bác bỏ tha tánh thì y sẽ thấy có hiện hữu. 
Nếu ông bác bỏ có thì y sẽ thấy không. Nếu ông bác bỏ 
không thì y sẽ bối rối lầm lẫn. Nhưng nếu y thức tỉnh và 
những ràng buộc tâm trí của y nhẹ thôi, và y biết “sự an 
nhiên tịch tĩnh của pháp dứt thấy” thì sẽ không còn tạo ra 
bốn thứ hí luận. Một người như mẻ thấy Phật pháp, và đây 
là lý do tụng trên nói vậy. 

Hơn nữa: 


15 Tụng 7 


Phật năng diệt hữu vô Phật diệt cả có, không 
Kinh trung chỉ sở thuyết Như trong kinh có nói 
Như hóa Ca-chiên-điễn Khi dạy Ca-chiên-diên: 
Ly hữu diệc ly vô. “Hãy lìa có, la không”. 


15 Bình 7 


Trong Kinh Ca-chiên-diên, đức Phật giảng giải nghĩa của 
“chánh kiến” là “hãy lìa có và hãy la không. ” Nếu trong 
các pháp có chút gì “có” gà định, đức Phật sẽ không 
bác bỏ cả có và không có. Khi “có ” bị bác bỏ, người ta nói 
rằng cái này thành không có, Bi vì đức Phật biết trờng 
tận các tướng của pháp, đã giải thích rằng cả hai đểu 


TRUNG LUẬN 149 


chẳng đúng. Do đó, ông nên từ bỏ những cái thấy có và 
không. Hơn nữa: 


15 Tụng 8 

Nhược pháp thực hữu tánh Nếu pháp thực có tánh 
Hậu tắc bát ưng dị Thì sau chăng thay đôi. 
Tánh nhược hữu dị tướng  Tánh có tướng thay đôi 
Thị sự chung bát nhiên. Thì chăng bao giờ đúng. 
15 Bình 8 


Nếu các pháp có định tánh hiện hữu, bản tánh này sẽ 
không thay đổi trong bắt cứ tình huồng nào, vì sao? Nếu là 
một tự tánh có định, nó sẽ không có các tướng biến đổi, 
như vàng ròng trong thí dụ trên kia [I5 Bình 2]. Báy giờ vì 
thấy các pháp có các tướng biến đổi hiển hiện, chúng ta 
phải biết rằng chúng không có các tướng có định. 

Hơn nữa: 


15 Tụng 9 

Nhược pháp thực hữu tánh Nếu pháp thực có tánh 
Vân hà nhỉ khả đị Làm sao nó biên đôi? 
Nhược pháp thực vô tánh — Nêu pháp thực không tánh 
Vân hà nhỉ khả đị Làm sao nó biên đôi? 

15 Bình 9 


Nếu các pháp có định tánh, làm sao chúng có thể thay đổi? 
Nếu các pháp không có bản tánh thì chúng không có fự thể, 
như vậy làm sao chúng có thể thay đồi? 

Hơn nữa: 


15 Tụng 10 


TRUNG LUẬN 150 


Định hữu tắc trước thường Rằng có là chấp thường. 


Định vô tắc trước đoạn Rằng không là chấp đoạn. 
Thị cô hữu trí giả Do đây người trí tuệ 

Bát ưng trước hữu vô. Không châp có cùng không. 
15 Bình 10 


Nếu các pháp có định tánh, hiện hữu, và có tướng có, thì 
chúng sẽ không bao giờ trở thành không hiện hữu với 
tướng không, và đây là thường hằng. Tại sao vậy?Cũng 
như trong ba thời, nói rằng các tướng của một pháp hiện 
hữu trong thời vị lai, pháp này hiện hữu trong hiện tại và 
rồi đến lượt đi vào quá khứ, không lìa các bản tướng của 
nó. Đây thành ra thường hằng. Cũng như nói rằng quả đã 
có sẵn trong nhân, đây cũng là thường hằng. 


(ĐTK20b22) 


Nếu ông nói rằng một (thực thê) có định tánh thì không 
hiện hữu, thì vật không hiện hữu phải hiện hữu trước kia 
nhưng không hiện hữu báy giò, đây thành ra đoạn. Đoạn 
có nghĩa là không có sự liên tục của các tướng. Do những 
cái thấy này, người ta lạc rất xa Phật pháp. 


Hỏi: Tại sao cái (thấy) có sinh ra cái thấy sự vật thường 
hàng và cải (tháy) không có sinh ra cái thấy sự vật đoạn 
diệt? 


Đáp: 

15 Tụng II 

Nhược pháp hữu định tánh Nếu pháp có định tánh, _ 
Phi vô tặc thị thường Chăng không là thường hăng. 
Tiên hữu nhỉ kim vô Nêu trước có, sau không 


Thị tắc vi đoạn diệt. Thì đây thành đoạn diệt. 


TRUNG LUẬN I1 


15 Bình II 


Nếu bản tánh của các pháp có định và hiện hữu thì sẽ có 
tướng có và không có tướng không có, như vậy chúng 
không có cách nào trở thành không hiện hữu. Nếu chúng 
không hiện hữu thì sẽ không hiện hữu, đương nhiên chúng 
chẳng phải là pháp. Vì các lỗi đã luận trước, như thỂ người 
ta rơi vào cái thấy thường hằng. 


(ĐTK20e1) 


Nếu một pháp đã hiện hữu trước kia, (bây giờ) bị diệt và 
trở thành không hiện hữu, thì đáy thành ra đoạn, vì sao? VÌ 
có không thể là không và như ông nói, có và không mỗi cái 
đều có tướng có định. Nếu ông có cái thấy thường hay 
đoạn, thì tội và phước, vân vân, sẽ không hiện hữu và ông 
sẽ phủ nhận tất cả các phương thức thể gian. Vì lý do này, 
ông nên từ bỏ những cái thấy đó. 


TRUNG LUẬN T 


Chương l6 


Quán Ràng Buộc và Giải Thoát 
(10 tụng) 


16 Bình 0 


Hỏi: Sinh và tứ không phải hoàn toàn không có nên tảng. 
Bên trong đó hẳn có chúng sinh đi và đến (văng lai), hay 
các hành luân chuyển. Ông lấy lý do gì mà nói răng chúng 


sinh và các hành là tuyệt đổi là không và chẳng có luân 
hồi? 


Đáp: 

16 Tụng l 

Chư hành vãng lai giả Về các hành vãng lai, 
Thường bắt ng vãng lai Nêu thường, không vãng lai, 
Vô thường điệc bắt ưng Nêu vô thường, cũng không. 


Chúng sinh điệc phục nhiên. Chúng sinh cũng như vậy. 
16 Bình I 


Nếu các hành luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi, thì 
chúng luân chuyển với các tướng thường hằng hay luán 
chuyển với các tướng vô thường? Cả hai đều không đúng. 
Nếu chúng luân chuyển với các tướng thường hằng, thì sẽ 
chẳng có tương tục qua sinh tử, vì chúng sẽ cô định và vì tự 
tánh, chúng sẽ một mực như vậy. Nếu chúng luân chuyển 
với các tướng vô thường thì cũng vậy, sẽ không có tương 
tục qua luân hồi và sinh tử, vì chúng sẽ không cô định và sẽ 
không có tự tánh. Trong trường hợp chúng sinh chuyển 
sinh, cũng có các lỗi tương tự. 

Hơn nữa: 


TRUNG LUẬN 153 


16 Tụng 2 

Nhược chúng sinh vãng lai Nếu chúng sinh vãng lai 
Am giới chư nhập trung Trong các uân, giới, nhập, 
Ngũ chủng cáu tận vô Năm chủng, tìm chăng thây 
Thùy hữu vãng lai giả. AI đó mà vãng lai? 

16 Bình 2 


Sinh và tử, các uẩn, các giới và các nhập tất cả cùng chỉ 
một thứ. Nếu là chúng sinh lui tới bên trong các uẩn, giới 
và nhập này, trong chương lứa và nhiên liệu [chương 10}, 
chúng ta đã tìm những chúng sinh như thế trong năm 
chúng và họ thực là bất khả đắc. Ai đó lui tới bên trong các 
uấn, giới, và nhập? 


Hơn nữa: 

16 Tụng 3 

Nhược tùng thân chíthân — Nếu từ thân đến thân 
Văng lai tức vô thân Vãng lai tức không thân 
Nhược kỳ vô hữu thân Nêu là không có thân 
lắc vô hữu vãng lại. Thì không có vãng lai. 
16 Bình 3 


Nếu chúng sinh vãng lai, họ vãng lai có thân hay họ vãng 
lai không có thân? Cả hai đều không đúng, vì sao? Nếu có 
sự vãng lai có thân thì (họ) sẽ đi từ thân này sang thân 
khác, nêu như thế, người vãng lai sẽ không có thân. Hơn 
nữa, nếu thân ấy đã có rồi, thì chẳng cần có nữa để đi từ 
thân này sang thân khác, nhưng nêu không có thán trước, ÿ 
sẽ không hiện hữu và là không hiện hữu, làm sao y có thể 
vãng lai, sinh hay chết ? 


TRUNG LUẬN 154 


Hỏi: Các kinh nói có niết bàn và sự diệt của tất cả khổ. 
Chặc cái điệt này là diệt của các hành hay là điệt của 
chúng sinh? 


Đáp: Cả hai không đúng, vì sao? 


16 Tụng 4 

Chư hành nhược diệt giả Các hành nếu có diệt 

Thị sự chung bát nhiên Như vậy thì chăng đúng. 
Chúng sinh nhược diệt giả Chúng sinh nêu có diệt 
Thị sự diệc bát nhiên. Như vậy cũng chăng đúng. 
16 Bình 4 


Ông nói rằng các hành diệt hay chúng sinh diệt, nhưng 
chúng tôi đã trả lời các khẳng định này rồi. Các hành 
không có bản tánh. Chúng sinh cũng vậy, ông có thể tìm 
khắp trong các nẻo sinh tử và luân hôi nhưng ông không 
thể tìm thấy họ ở đâu. Do đó, các hành không diệt, chúng 
sinh cũng chẳng diệt. 


Hồi: Nếu thật như vậy, thì chẳng có ràng buộc cũng chẳng 
có giải thoát, vì chủng chăng có nên tảng nào cả. 

Đáp: 

16 Tụng 5 

Chủ hành sinh diệt tướng _ Tướng sinh diệt các hành 

Bái phược điệc bái giải Không buộc, không giải thoát. 
Chúng sinh như tiên thuyêi Chúng sinh như đã nói, 

Bát phược diệc bát giải. Không buộc, không giải thoát. 


16 Bình 5 


TRUNG LUẬN 155 


Ông nói các hành và chúng sinh có ràng buộc và giải 
thoát, nhưng không phải vậy. Vì các hành sinh và điệt từng 
sát-na, làm sao có ràng buộc hay giải thoát? Như đã giải 
thích rằng Ông có thể tìm họ trong năm chúng nhưng ông 
sẽ không thể tìm thấy họ. Làm sao họ có thể bị ràng buộc 
hay được giải thoát? 


Hơn nữa: 

16 Tụng 6 

Nhược thân danh vi phược Nếu gọi thân là buộc, 

Hữu thân tắc bắt phược Có thân thì không buộc. 

Vô thán điệc bắt phược Không thân cũng chăng buộc, 
U hà nhỉ hữu phược. Ở đâu có ràng buộc? 

16 Bình 6 


Nếu ông nói ràng buộc nghĩa là có thân năm uẩn, thì nếu 
một chúng sinh đã có thân năm uấn, y chẳng thể nào bị 
ràng buộc, vì sao? Vì đây sẽ là một người có hai thân. 
Không có thân, y cũng không thể bị ràng buộc, vì sao? Nếu 
không có thân, thì y chẳng có năm uấn, không có năm uẩn 
thì là không, thế làm sao có ràng buộc được?Cũng chẳng 
có cái (thê) thứ ba nào khác bị ràng buộc. 

Hơn nữa: 


16 tụng 7 


Nhược khả phược tiên phược Nếu như buộc có trước, 

Tắc ưng phược khả phược — Át buộc kẻ bị buộc. 

Nhi tiên thực vô phược Nhưng trước không có buộc. 
Dự như khứ lai đáp. Ngoài ra như đến đi. 


16 Bình 7 


TRUNG LUẬN 156 


Nếu như ông khẳng định, sự ràng buộc có trước kẻ bị ràng 
buộc, thì nó đã buộc người bị ràng buộc, nhưng thực tế lìa 
người bị ràng buộc không có sự ràng buộc có trước. Do đó, 
ông không thể nói chúng sinh ấy ở trong sự ràng buộc, ông 
cũng không thể nói chúng sinh ấy là người bị ràng buộc và 
năm uám là sự ràng buộc. Ông cũng không thể nói bên 
trong năm uấn, các nhiễm là sự ràng buộc và phân còn lại, 
năm uấn là những cái bị ràng buộc. Những điều nói đó, 
không cái nào đúng, vì sao? Nếu chúng sinh ấy hiện hữu 
biệt lập, trước năm uấn, thì y sẽ bị năm uẩn ràng buộc, 
nhưng trong thực tế không có chúng sinh biệt lập với năm 
uẫn. Nếu lìa năm uấn, các nhiễm hiện hữu biệt lập, thì năm 
uấn sẽ bị các nhiễm ràng buộc, nhưng thực tế không có các 
nhiễm biệt lập, tách rời năm uẩn. 


(ĐTK2Ib2) 


Hơn nữa, như đã giải thích trong chương đi và đến, cái đã 
đi không đi, cái chưa đi không đi, và cái đang đi không đi. 
Cũng vậy, cái ràng buộc trong vị lai không ràng buộc, cái 
ràng buộc trong quả khứ không ràng buộc, và cái đang 
ràng buộc không ràng buộc. Hơn nữa, cũng chẳng có giải 
thoá nào cả, vì sao? 


16 Tụng 8 

Phược giả vô hữu giải BỊ buộc, không có giải 

Vô phược điệc vô giải Không bị buộc, không giải. 
Phược thời hữu giải giả Ngay lúc buộc có giải, 
Phược giải tặc nhát thời. Buộc và giải đông thời. 

16 Bình 8 


Một người bị ràng buộc không có giải thoát, vì sao? VÌ y 
đã bị ràng buộc. Một người không bị ràng buộc cũng 
không có giải thoái, vì sao? Vì y không bị ràng buộc. Nếu 


TRUNG LUẬN 157 


ông nói rằng có giải thoát trong lúc ràng buộc, thì ràng 
buộc và giải thoát sẽ là đồng thời. Điêu này không đúng, vì 
ràng buộc và giải thoát đổi nghịch nhau. 


Hỏi: Có những người tu Đạo, hiển nhiên họ vào niết bàn 
và đạt giải thoát. Làm sao ông có thể nói rằng họ không 
hiện hữu? 


Đáp: 

16 Tụng 9 

Nhược bắt thọ chư pháp “Nếu không thọ các pháp, 
Ngã đương đắc niễt-bàn Tôi đã đạt niêt-bàn”. 
Nhược nhân như thị giả Những kẻ như thê ây 
Hoàn vì thọ sở phược. Chính họ bị thọ buộc. 

16 Bình 9 


Nếu một người sinh ra ý nghĩ như vầy, “Tôi sẽ tự giải thoát 
mình khỏi thọ nhận và đạt niệt bàn. ” Người này chính là kẻ 
bị thọ nhận ràng buộc. 


Hơn nữa: 

16 Tụng 10 

Bất ly ư sinh tứ Chăng lìa sinh và tử. 

Nhi biệt hữu niết-bàn Mà riêng có niêt-bàn 

Thực tướng nghĩa như thị Nghĩa thực tướng như vậy, 
Vân hà hữu phân biệt. Làm gì có phân biệt? 

16 Bình 10 


Trong nghĩa cao nhất của thực tướng tất cả các pháp, 
chúng tôi không nói đên một niết-bàn đặc biệt hiện hữu 
tách rời với sinh tứ. Như các kinh nói: “Niết-bàn tức sinh 


TRUNG LUẬN 158 


tử, sinh tử tức niết-bản. ` Bên trong thực tướng của tát cả 
các pháp, làm sao ông có thê nói, “Đáy là niêt-bản, đây là 
sinh tử? ” 


TRUNG LUẬN 159 


Chương 17 


Quán Nghiệp 
(33 tụng) 


17 Bình 0 


Hỏi: Mặc dù ông bác bỏ các pháp theo nhiều cách khác 
nhau, nghiệp thực có sự hiện hữu có định, vì nó có thể 
khiến cho chúng sinh nhận lấy quả báo (của các việc họ 
làm). Như các kinh nói, tất cả chúng sinh sinh ra tùy theo 
nghiệp của họ. Người ác đọa địa ngục, người tu dưỡng đức 
hạnh thì sinh lên cõi trời và người đi đường đạo thì đạt 
niễr-bàn. Do đó, các pháp này chẳng không. Người ta nói 
về nghiệp rằng: 


17 Tụng I 

Nhán năng hàng phục tâm — A1 hàng phục được tâm 
Lợi ích chúng sinh Và lợi ích chúng sinh. 
Thị danh vi từ thiện Thì gọi là từ thiện 

Nhị thể quả báo chúng. Hạt và quả hai đời. 

17 Bình I 


Trong một người có ba thứ độc gây phiên não cho kẻ khác 
và gây ra các nghiệp, như vậy người tốt trước tiên diệt cái 
xấu của mình. Đây là lý do đề nói hàng phục tâm mình lợi 
ích người khác. “Lợi ích người khác” nghĩa là bố thí, trì 
giới, nhân nhục, vân vân và không làm hại kẻ khác. Đây là 
ý nghĩa của “lợi ích kẻ khác”. Nó cũng được biết như là 
“từ thiện ” và cũng là “hạt giống và quả vui của đời này và 
đời kế tiếp”. Hơn nữa: 


17 Tụng 2 


TRUNG LUẬN 160 


Đại Thánh thuyết nhị nghiệp Đại Thánh nói hai nghiệp, 
Tư dự tùng tư sinh Ý và cái ý sanh. 

Thị nghiệp biệt tướng trung — Trong biệt tướng của nghiệp 
Chủng chủng phân biệt thuyết. Mỗi mỗi được giảng rõ. 


17 Bình 2 
Đại Thánh dạy rằng nghiệp có hai loại. Một là ý, một nữa 


là cái do ý sinh. Hai loại nghiệp được giải thích chỉ tiết 
trong luận A-f)-đqt-ma. 


17 Tụng 3 

Phật sở thuyết tư giả Ý mà đức Phật nói 
Sở vị ý nghiệp thị Có thê gọi ý nghiệp. 
SỞ tùng tư sinh giả Cái do ý sanh ra 


Tức thị thân khẩu nghiệp. — Là thân và khẩu nghiệp. 
17 Bình 3 


'Tư' (ý) là một trong các pháp của tâm sở. Trong các tâm 
Sở, Tư` có khả năng khởi phát cái được thực hiện, đáy là lý 
do ` được gọi là nghiệp. Các nghiệp bên ngoài thân và 
ngữ sinh ra vì có 1ˆ Mặc dù có những sự việc được thực 
hiện qua các tâm sở khác, chính 't` là căn bản của nghiệp 
và đây là lý do Ttư` được gọi là nghiệp. Các tướng của 
nghiệp sẽ được giải thích bây giò: 


17 Tụng 4 

Thân nghiệp cập khẩu nghiệpNghiệp thân và nghiệp miệng, 
Tác dự vô tác nghiệp Nghiệp tác và vô tác. 

Như thị tứ sự trung Trong bôn thứ nghiệp này 


Diệc thiện diệc bất thiện. — Vừa tốt vừa không tốt. 


17 Tụng 5 


TRUNG LUẬN 161 


Tùng dụng sinh phúc đức Từ dụng sinh phúc đức, 
Tội sinh diệc như thị Tội cũng sinh từ đấy. 
Cập tư vi thất pháp Bảy pháp kê cả tư 

Năng liễu chư nghiệp tướng. Làm rõ các tướng nghiệp. 


17 Bình 5 


Khẩu nghiệp: Có bốn thứ khẩu nghiệp”. Thân nghiệp: Có 
ba thứ thân nghiệp `. Bảy thứ nghiệp này được phụ chia 
thành hai loại: tác và vô tác. Khi ông hành động thì gọi là 
tác nghiệp, nhưng một khi ông đã hành động thì các hậu 
quả kế tiếp nhau được gọi là các nghiệp vô tác. Hai loại 
nghiệp này có thể vừa tốt vừa không tốt. “Không tốt” có 
nghĩa là không ngăn cái xấu. “TỐI” có nghĩa là ngăn cải 
xấu. 


(ĐTK2I1c20) 


Hơn nữa, phúc đức sinh từ thọ dụng, như khi một nhà từ 
thiện cho một cái gì đó cho người nhận. Nếu người nhận 
thọ dụng nó, nhà từ thiện được hai thứ phúc đức, một sinh 
từ sự bồ thí và một nữa sinh từ sự thọ dụng. 


(ĐTK2I1c22) 


Giống như một người dùng tên bắn một người khác. Nếu 
mũi tên giết chết người kia thì có hai thứ tội. Một là tội bắn 
người, một nữa sinh từ sự giết người. Nếu mũi tên không 
giết người kia, thì người bắn chỉ mắc tội bắn người và 
không có tội giết người. Đây là lý do trong tụng nói tội và 
phúc đức sinh từ tác dụng. 





* Xấu: Nói không thật (vọng ngữ), nói trây (Ù ngữ), nói đâm thọc 
(lưỡng thiệt), nói xấu (ác khẩu). Tốt: Nói thật, nói chơn chánh, nói hoà 
hiệp, nói nhu thuận. ND. 

Š Xấu: Sát sanh, trộm cấp, tà dâm. Tốt: H xả, bố thí, cung kính. ND. 


TRUNG LUẬN 162 


(ĐTK22a2) 


Đây là nghĩa của sảu thứ nghiệp và nghiệp thứ bảy gọi là 
tư. Bảy thứ nghiệp này là sự phán chia thêm các tướng của 
nghiệp và nghiệp có quả báo trong đời này và các đời kế 
tiếp. Do đó, có nghiệp có thực, cô định và các hậu quả của 
nó. Vậy, các pháp không thể là không. 


Đáp: 
17 Tụng 6 


Nghiệp trụ chí thọ bảo Nếu nghiệp còn nhận báo, 
Thị nghiệp tức vi thường Như vậy nó thường hằng. 
Nhược diệt tức vô nghiệp Nếu diệt tức không nghiệp. 
Ván hà sinh quả báo? Làm sao sinh quả báo? 


17 Bình 6 


Nếu nghiệp tiếp tục cho đến khi nó nhận quả báo, thì nó là 
thường hằng, nhưng như vậy không đúng, vì sao? Các 
nghiệp đêu có tướng sinh và diệt. Chúng không trụ dù chỉ 
trong sát-na, nói chỉ đến chuyện chúng một mực đi nhận 
quả báo? Nhưng nếu ông nói rằng nghiệp diệt, thì vì diệt, 
nó không hiện hữu, như vậy làm sao nó có thể sinh quả 
báo? 


Hỏi: 

17 Tụng 7 

Như nha đẳng tương tục Nơi mầm... tướng tương tục 
Giai tùng chủng tử sinh Đêu từ hạt giông sinh, 

Tùng thị nhỉ sinh quả Từ đó quả sinh ra. 


Ly chủng vô tương tục. Không hạt, không tương tục. 


TRUNG LUẬN 


17 Tụng 8 


Tùng chúng hữu tương tục 
Tùng tương tục hữu quả 
Tiên chúng hậu hữu quả 
Bắt đoạn diệc bắt thường. 


17 Tụng 9 


Như thị tùng sơ tâm 
Tám pháp tưng tục sinh 
Tùng thị nhỉ hữu quả 
Ly tâm vô tương tục. 


17 Tụng 10 
Tùng tâm hữu tương tục 
Tùng tương tục hữu quả 


Tiên nghiệp hậu hữu quả 
Bát đoạn diệc bát thường. 


17 Bình 10 


163 


Từ hạt có tương tục 

Từ tương tục có quả 

Hạt trước và quả sau 

Không đoạn cũng không 
thường. 


Cũng vậy từ sơ tâm 

Tâm pháp tương tục sinh. 

Từ đó mà có quả 

Lìa tâm, không tương 
THổ. 


Do tâm có tương tục 

Từ tương tục có quả. 

Nghiệp trước, quả theo sau 

Không đoạn cũng không 
thường. 


Giống như cái mâm đến từ hạt bắp và từ cái mâm sinh ra 
sự tương tục của thán, lá vân vân và từ tương tục quả sinh 
ra. Không có hạt thì không có tương tục sinh; do đó, tương 
tục xảy ra vì và từ hạt bắp. Từ tương tục sinh ra quả. Vì 
trước đã có hạt và sau có quả, nên chẳng đoạn cũng chẳng 


thường. 


(ĐTK22a22) 


Giống như trong thí dụ hạt bắp, nghiệp và quả cũng vậy. 


TRUNG LUẬN 164 


Sơ tâm sinh ra tội và phúc cũng giống như hạt bắp. Như là 
quả của tâm này, các tâm pháp và tâm sở tương tục sinh, 
cho đến khi có báo. Vì nghiệp đến trước và quả theo sau, 
nên chẳng có đoạn hay thường dính dáng. Nếu có báo biệt 
lập với nghiệp, thì sẽ dính dáng đến đoạn hay thường. Vẻ 
các báo và nhân của nghiệp tối, tụng nói: 


17 Tụng II 


Năng thành phúc đức giả — Có thê thành phúc đức 
Thị thập bạch nghiệp đạo Là mười đạo bạch nghiệp. 
Nhị thể ngũ dục lạc Năm dục lạc hai đời 

Tức thị bạch nghiệp báo. Là báo của bạch nghiệp. 


17 Bình II 


“Bạch ” (trắng) có nghĩa là tốt và sạch. Đề thành nhân của 

phúc đức, theo mười con đường bạch nghiệp, kết quả thành 
không sát sinh, không trộm cấp, không tà dâm, không nói 
dối, không lừa gạt, không nói xấu, không tán gâu, không 
ganh tị, không tức giận, không tà kiến. Đáy gọi là lót. Ai 
tạo được những quả như thế nơi thân, khẩu và ý sẽ được 
danh tiếng và giàu sang trong đời này và trong đời sau sẽ 
được sinh vào nơi vinh dự giữa thân và người. Mặc dù có 
nhiễu loại phúc đức khác nhau, như bố thí và sùng kinh, do 
đó, nói một tóm lại, đây là những điều gỗm trong mười 
nghiệp IỐI. 


Đáp: 

17 Tụng 12 

Nhược như nhữ phân biệt Ai phân biệt như ông 
Kỹ) quá tác thậm đa. Lỗi sẽ thành vô sô. 
Thị cô nhữ sở thuyết Nên những gì ông nói 


Ư nghĩa tắc bắt nhiên. Không đúng nghĩa của nó. 


TRUNG LUẬN 165 


17 Bình 12 


Nếu trong quan hệ tương tục từ hành động đến quả, ông 
lấy hạt bắp làm thí dụ, thì lỗi sẽ cực kỳ nhiều, nhưng chúng 
tôi sẽ không biện luận các lỗi đó dài dòng ở đây. Về thí dụ 
hạt bắp của ông, nó không thành, vì sao? Hạt bắp là vật cụ 
thể, có hình dáng, có thể thấy được và có sự tương tục của 
các tướng, dù vậy chúng tôi có thể quản xét sự việc này và 
vẫn không chấp nhận lời ông. Nói chỉ đến ý nghĩ và hành 
động là những cái không cụ thể, không hình dáng và không 
thể thấy được? Mặc dù chúng sinh và diệt mà không trụ, 
ông lại muốn (thiết lập) sự tương tục của các tướng. Như 
vậy không đúng. 


(ĐTK22b13) 


Hơn nữa, về sự tương tục từ hạt cho đến mâm, vân vân, thì 
đáy là sự tương tục sau khi (hạt) đã diệt hay sự tương tục 
mà trong đó hạt đã không diệt? Nếu là sự tương tục khi hạt 
đã diệt, thì đây sẽ là không có nhân, nhưng nếu là sự tơng 
tục mà hạt không diệt, thì bắp sẽ lúc nào cũng sinh ra từ 
hạt, nếu là như vậy, thì một hạt bắp duy nhất sẽ sinh ra tất 
cả bắp trên thể gian. Nhưng điễu này chẳng đúng, do đó sự 
tương tục từ nghiệp đến báo không phải như vậy. 


Hỏi: 

17 Tụng 13 

Kim đương phục cánh thuyết Bây giờ sẽ giảng thêm 
Thuận nghiệp quả báo nghĩa Nghĩa quả báo theo nghiệp. 
Chư Phát Bích-chi-phát Chư Phật và Độc giác 


Hiển thánh sở xưng thán. Hiền, Thánh đều tán thán. 


17 Bình 13 


TRUNG LUẬN 


Nghĩa là: 
17 Tụng 14 


Bất thất pháp như khoán 
Nghiệp như phụ tài vật 
Thử tánh tắc vô ký 

Phán biệt hữu tứ chúng. 


17 Tụng 1Š 


Kiến để sở bắt đoạn 
Đân tư duy sở đoạn 
Dĩ thị bất thất pháp 
Chư nghiệp hữu quả báo. 


17 Tụng 16 


Nhược kiến đề sở đoạn 
Nhi nghiệp chí tương đĩ 
Tắc đắc phá nghiệp đẳng 
Như thị chỉ quả cữu. 


17 Tụng l7 


Nhát thiết chư hành nghiệp 
Tương dĩ bắt tương dĩ 
Nhát giới sơ thọ thân 

Nhĩ thời báo độc sinh. 


17 Tụng 18 


Như thị nhị chúng nghiệp 
Hiện thế thọ quả bảo 
Hoặc ngôn thọ báo dĩ 
Nhi nghiệp do cố tại. 


166 


Pháp không mắt giống nợ 
Nghiệp giống như của nợ. 
Tánh nó không tốt xấu 
Xếp loại thì có bốn. 


Thấy đề không dứt được, 
Chỉ dứt do tư duy. 

Vì pháp không mất này 
Các nghiệp đều có báo. 


Nếu dứt do thấy đế 
Nghiệp vẫn tương tự đến. 
Đây tức là chối nghiệp 
Và cũng là lỗi vậy. 


Tắt cả các hành, nghiệp 
Tương tự, không tương tự, 
Một cõi mới nhận thân. 
Lúc ấy báo độc sinh. 


Như vậy hai loại nghiệp 
Nhận báo đời hiện tại, 
Hoặc nói đã thọ báo 
Mà nghiệp do đó còn. 


TRUNG LUẬN 167 


17 Tụng 19 

Nhược độ quả đĩ diệt Nếu diệt lúc thành quả 
Nhược tử dĩ nhỉ diệt Hay diệt vào lúc tịch. 
U thị trung phân biệt Ở đây chỗ phân biệt 
Hữu lậu điệc vô lậu. Giữa lậu và vô lậu. 

17 Bình 19 


Pháp không mắt, chúng ta nên hiểu giống như món nợ và 
nghiệp giông như của đã nhận. Pháp không mắt này có thể 
bị buộc vào cối dục, bị buộc vào cối sắc, bị buộc vào cối vô 
sắc và cũng không bị buộc. Chừng nào còn quan tâm đến 
phân biệt, đến tốt xấu và không tốt không xấu, thì nó chỉ là 
vô ký và nghĩa của nó là vô ký đã được giải thích đây đủ 
trong luận A-tì-đạt-ma. Thấy các để không dứt đuợc nó, chỉ 
nhờ tư duy mà dứt nó trong lúc nó chuyển từ quả này sang 
quả khác. Bằng cách này, do pháp không mất mà các hành 
động (của nghiện) sinh ra quả. 


(ĐTK22c10) 


Nếu do thấy các để mà dứt, nhưng nghiệp vẫn đến tương 
tự, đáy có nghĩa là phủ nhận nghiệp, một đề mục đã được 
giải thích đây đủ trong A-tì-đại-ma. Hơn nữa, với pháp 
không bao giờ mắt, vào lúc các nghiệp tương tự và không 
tương tự đêu trước tiên nhận lấy một thân trong một cỗi 
riêng, chỉ sinh một quả bảo. 


(ĐTK22c12) 


Hơn nữa, những hành động sinh từ các nghiệp của thân 
trong đời hiện tại và các nghiệp này có hai loại, nhận báo 
tùy theo nặng nhẹ. Một số người nói rằng các nghiệp này 
vẫn tôn tại sau khi đã nhận các báo, vì chúng không diệt 
trong từng sảt-na. 


TRUNG LUẬN 168 


(ĐTK22c15) 


“Dù diệt khi thành quả hoặc điệt vào lúc tịch ” nghĩa là đối 
với các quá nhập lưu, vân vân, chúng diệt lúc thành quá 
nhưng đối với người thường và các bậc A-la-hán, chúng 
diệt vào lúc họ tịch. “Ở đây chỗ phân biệt giữa lậu và vô 
lậu” có nghĩa là tất cả các giai đoạn của thánh quả sẽ 
được phán biệt với quả nhập lưu trong khía cạnh lậu hay 
vô lậu. 


Đáp: Các quan niệm này chẳng tránh khỏi các lỗi về đoạn 
và thưởng và vì lý do này chúng tôi cũng không chấp nhận 
chúng. 


Hỏi: Nếu như vậy, thì không có nghiệp và báo. 
Đáp: 
17 Tụng 20 


Tuy không diệc bắt đoạn Dù không, nó chẳng đoạn 
Tuy hữu diệc bắt thường Dù có, nó chăng thường. 
Nghiệp quả báo bất thất Quả báo nghiệp chẳng mắt. 
Thị danh Phật sở thuyết. Đây gọi lời Phật dạy. 


17 Bình 20 


Các quan niệm do tác giả luận này đưa ra đều biệt lập với 
đoạn và thưởng. Tại sao vậy? Vì nghiệp hoàn toàn là 
không và có tướng tịch diệt. Tự tánh của nó biệt lập với 
hiện hữu, có pháp gì ở đó mà dứt, pháp gì ở đó mà biến 
mắt. Những cái thấy điên đảo là nhân khiến chúng ta luân 
hôi trong sinh tử, và đây cũng là vô thường, vì sao? Vì các 
pháp sinh từ những cái thấy điên đảo thì trồng rỗng, hư dối 
và chẳng thật, vì chẳng thật nên vô thường. Hơn nữa, chính 
vì ông bị chấp trước những cái thấy điên đảo và vô minh về 


TRUNG LUẬN 


169 


thực tướng mà ông nói rằng nghiệp không biến mắt và rằng 


đáy là lời Phát dạy. 
Hơn nữa: 


17 Tụng 2l 


Chư nghiệp bồn bắt sinh 
Dĩ vô định tánh cô 

Chư nghiệp điệc bắt diệt 
Dĩ kỳ bắt sinh có. 


17 Tụng 22 


Nhược nghiệp hữu tánh giả 
Thị tắc danh vi thường 

Bất tác diệc danh nghiệp 
Thường tắc bắt khả tác. 


17 Tụng 23 

Nhược hữu bắt tác nghiệp 
Bái tác nhỉ hữu tội 

Bát đoạn tr phạm hạnh 
Nhi hữu bát tịnh quá. 

17 Tụng 24 


Thị tắc phá nhất thiết 
Thế gian ngữ ngôn pháp 
Tác tội cập tác phúc 
Diệc vô hữu sai biệt. 


17 Tụng 25 


Các nghiệp vốn chăng sinh 
Vì không có định tánh. 

Các nghiệp cũng chăng diệt 
Bởi vì chúng chăng sinh. 


Nếu nghiệp có tự tánh 
Thì đó gọi là thường 
Không tạo tác gọi nghiệp 
Thường tức không tạo tác. 


Nếu có nghiệp vô tác, 

Vô tác vẫn có tội. 

Không dứt nơi phạm hạnh 
Cũng có lỗi bất tịnh. 


Đây sẽ phá tất cả 

Pháp của lời thế gian. 
Tạo lỗi và làm phước 
Cũng không có sai biệt. 


Nhược ngôn nghiệp quyết định Nêu nói nghiệp quyết định 


Nhi tự hữu tảnh giả 


Mà tự có bản tánh, 


TRUNG LUẬN 170 


Thọ ư quả báo đĩ Thì đã nhận báo rồi 

Nhi ưng cảnh phục thọ. Lại nhận một lân nữa. 
17 Tụng 26 

Nhược chư thế gian nghiệp Nếu các nghiệp thế gian 
Tùng phiên não sinh Sinh ra từ phiên não, 
Thị phiên não phi thực Và phiên não chăng thật 


Nghiệp đương hà hữu thực. Làm sao nghiệp lại thật? 
17 Bình 26 


Theo nghĩa cao nhất, nghiệp không có sinh, vì sao? Vì 
chúng không có bản tánh. Vì chúng không sinh nên chẳng 
diệt, không phải vì chúng thường hằng mà chẳng: diệt. Nếu 
là như vậy, bản tánh của nghiệp sẽ có tính quyết định và 
hiện hữu, nếu nghiệp có định tánh, hiện hữu thì đây sẽ 
thành thường hằng. Nếu là thường hằng, chúng là nghiệp 
vô tác, vì sao? Vì các pháp thường hằng không thể tạo tác. 


(ĐTK23al6) 


Hơn nữa, nếu không có các nghiệp vô tác thì một người có 
thể phạm tội và y sẽ nhận lấy quả báo, hay một người có 
thể phạm lỗi vì hành vi trong sạch của y, nhưng y phạm tội 
như vậy pháp thể gian sẽ bị phủ nhận. 


(ĐTK23a18§) 

Nếu sự vật hiện hữu trước thì trong mùa đông chẳng cân 
nghĩ đến việc của mùa xuân, trong mùa xuân không cần 
nghĩ đến việc của mùa hè và như vậy, chẳng có lỗi gì cả. 


(ĐTK23a19) 


Hơn nữa, sẽ không có sự phân biệt giữa làm thiện và làm 


TRUNG LUẬN 1771 


ác. Thực hiện những điều như bố thí, giữ giới, vân vân, tức 

những gì có nghĩa là làm thiện, và làm những việc như sát 
sinh, trộm cắp, vân vân, gọi là làm ác. Nếu có nghiệp mà 
không có tạo tác, thì sẽ không có sự phân biệt (như thể). 


(ĐTK23a22) 


Lại nữa, nếu nghiệp có định tánh, hiện hữu thì đã có một 
cơ hội nhận các quả báo rồi, người ta sẽ 2 phải nhận một lần 
nữa. Như vậy chủ thuyết của ông nói răng nghiệp và báo 
hiện hữu vì một “pháp không mất” có các loại lỗi này. 


(ĐTK23a24) 


Hơn nữa, nếu ông nói rằng nghiệp sinh ra từ phiên não, 
các phiên não này không có định tánh mà chỉ hiện hữu do 

“nhớ tưởng phán biệt”. VÌ phiền. não không có thực thể, 
làm sao nghiệp có thể có thực thể? Tại sao vậy? Vì chúng 
không có bản tánh, nghiệp cũng không có bản tánh. 


(ĐTK23a27) 


Dù cho cả phiển não và nghiệp không có bản tánh và 
không thực, thân nhận quả rõ ràng hiện hữu, chặc nó là 
thực chứ 2 


Đáp: 

17 Tụng 27 

Chư phiên não cập nghiệp — Các phiền não và nghiệp 

Thị thuyết thân nhân duyên _ Nói là nhân của thân. 

Phiên não chư nghiệp không Phiền não, nghiệp đều không, 


Hà huống ư chư thân. Huống chỉ là các thân. 


17 Bình 27 


TRUNG LUẬN Tả 


Tát cả các bậc thánh và hiển đêu bảo chúng ta rằng phiên 
não và nghiệp là nhân và duyên của thân. Bên trong các 
duyên này, tham dục có năng lực bôi dưỡng sự sinh và 
nghiệp sinh ra các báo của sự sinh ra cao, trung bình, 
thấp, hấp dẫn, xấu xi, cao quí, hay hạ tiện, vân vân. Dù cho 
ông truy tìm các phiên não và nghiệp cách nào, chúng cũng 
chẳng có định (tảnh). Nói chỉ đến chuyện các thán có định 
(tảnh), vì chúng chỉ là quả của nhân và duyên. 


(ĐTK23b5) 


Hỏi: Mặc dù ông đã bác bỏ nghiệp và báo với những lý do 
khác nhau, tuy nhiên, các kinh nói rằng có tác giả của 
nghiệp, vì tác giả tạo ra nghiệp hiện hữu, và nghiệp và các 
báo hiện hữu. 

Như có người nói: 


17 Tụng 28 

Vô mình chỉ sở bì Kẻ vô minh che lấp 

Ai kết chỉ sở phược Và ái kết buộc ràng, ` 

Nhi tr bôn tác giả Chăng đông cũng chăng khác 
Bát tức điệc phi đị. Kẻ tạo tác bôn laI. 

17 Bình 28 


Trong “Vô Thủy Kinh” nói rằng tất cả chúng sinh, u tối 
trong vô mình và bị các dây tham dục trói buộc, luân hồi 
trong sanh tử từ vô thủy trải qua các khổ và sướng. Người 
hiện giờ đang kinh nghiệm không đông cũng không khác 
với người tạo tác trước kia. Nếu là đồng, thì khi một người 
làm việc xấu đã nhận thân con bò, người ấy sẽ chẳng trở 
thành con bò, và con bò cũng không trở thành người ấy. 
Nếu là khác, thì tất cả nghiệp và báo đêu mất và chúng ta 
sẽ rơi vào không nhân và không nhán là diệt. 


TRUNG LUẬN J 


(ĐTK3b14) 


Do đó, người thọ nhận hiện thời chẳng đông cũng chẳng 
khác người tạo tác trước kia. 


Đáp: 
17 Tụng 29 


Nghiệp bắt tùng duyên sinh Nghiệp không do duyên sinh, 
Bất tùng phi duyên sinh Không sinh từ không duyên. 
Thị có tắc vô hữu Vì vậy nên chăng có 

Năng khởi nghiệp giả. Tác giả tạo ra nghiệp. 


17 Tụng 30 


Vô nghiệp vô tác giả Không nghiệp, không tác giả, 
Hà hữu nghiệp sinh quả — Làm sao nghiệp sinh quả? 
Nhược kỳ vô hữu quả Nếu không có quả báo, 

Hà hữu thọ quả giả. Sao có người thọ báo? 


17 Bình 30 


Nếu không có nghiệp và không người tạo nghiệp, thì làm 
sao có thê có bảo sinh ra từ nghiệp? Nêu không có báo, 
làm sao có thê có người thọ nhận báo? 


Nghiệp có ba loại, bên trong năm uẩn cải gì chúng ta ước 
lệ định danh cho một người là tác giản và tình trạng tốt và 
xấu do hành động của y tạo ra thì gọi là báo. Nếu tác giả 
của nghiệp không hiện hữu, thì nói chỉ đến có nghiệp, báo 
hay người nhận bảo? 


(ĐTK23b24) 


Hỏi: Mặc dù ông đã bác bỏ nghiệp, báo và tác giả của 


TRUNG LUẬN 


174 


nghiệp bằng những cách khác nhau; tuy nhiên, chúng ta có 
thể thấy rằng tất cả chúng sinh rõ ràng tạo nghiệp và nhận 


báo. Vậy thì thế nào? 
Đáp: 

17 tụng 31 

Như Thể Tôn thân thông 
SỞ tác biên hóa nhân 
Như thị biển hóa nhân 
Phục biến tác hóa nhân. 


17 Tụng 32 


Như sơ biến hóa nhân 
Thị danh vi tác giả 
Biến hóa nhân sở tác 
Thị tắc danh vỉ nghiệp. 


17 Tụng 33 


Chu phiên não cập nghiệp 
Tác giả cập quả báo 

Giai như huyền dự mộng 
Như diễm diệc như hưởng. 


17 Bình 33 


Giống như một người huyễn 
Phật thần thông tạo ra, 

Và chính người huyễn này 
Biến thành người huyễn khác. 


Như người huyễn thứ nhất 
Có thể gọi tác giả 

Những gì người huyễn làm 
Có thê gọi là nghiệp. 


Các phiền não và nghiệp 
Tác giả và quả báo, 

Đều như huyễn, như mộng 
Như ngọn lửa, tiếng vang. 


Giống như một người huyền do thân lực của Phật tạo ra, 
đến phiên y tự biến mình thành một người huyễn khác. Một 
người huyền như thế không có sự hiện hữu thực tế và chỉ là 
ảo ảnh, nhưng khẩu nghiệp của người huyễn khi thuyết 
pháp, thân nghiệp của y khi bó thí và vân vân, mặc dù 


TRUNG LUẬN TU 


chúng không có thực nhưng mắt có thể thấy được. Cũng 
vậy, nên hiểu thân sinh tử, tác giả và nghiệp theo cách này. 


(ĐTK23c7) 


“Các phiên não” có nghĩa là ba độc mà các phụ phân của 
chúng tạo thành các phiên não không giới hạn như chín 
mươi tắm sử (sai khiến), chín kết (gút mắc), mười triển 
(ràng buộc), sáu cấu (ô nhiễm) và vân vân. “Các nghiệp” 
có nghĩa là nghiệp của thân, khẩu và ý. Về phương diện 
các đời hiện tại và vị lai, chúng được chia thành xấu, tỐI, 
không xấu không tốt, bảo khổ, báo sướng, báo không khổ 
không sướng, nghiệp với báo hiện tại, nghiệp đang báo, 
nghiệp với báo vị lai, và cứ thế đến vô cùng. “Tác giả” có 
nghĩa là người có thể tạo ra các phiển não và nghiệp, và có 
thể nhận quả báo. “Quả báo ” có nghĩa là năm uân vô kỷ 
đã sinh ra các nghiệp tốt và xấu. Tất cả các nghiệp như 
những nghiệp này đêu là không, không có bản tánh, như 
huyền, như mộng, như ngọn lửa, như tiếng vang. 


TRUNG LUẬN 176 


Chương 18 


Quán Pháp 
(12 tụng) 


18 Bình 0 


Hỏi: Nếu các pháp hoàn toàn là không, không sinh không 
diệt và đây có nghĩa là thực tướng của các pháp, làm sao 
người ta có thể tháu đạt được? 


Đáp: Tánh không của tất cả các pháp có thể đạt được bằng 
cách diệt chấp “tôi” và “của tôi”. Trí vô ngã tạo thành sự 


thâu đạt. 


Hỏi: Làm sao ông biết tất cả các pháp không có ngã? 


Đáp: 
15 Tụng I 
Nhược ngã thị ngũ ấm 


Ngã túc vi sinh diệt 
Nhược ngã đị ngũ ám 


Tắc phi ngũ ấm tướng. 


15 Tụng 2 

Nhược vô hữu ngã giả 
Hà đắc hữu ngã sở 
Diệt ngã ngã sở cô 
Danh đặc vô ngã trí. 


18 Tụng 3 


Đặc vô ngã trí giả 


Nếu ngã là năm uẫn, 

Ngã đó sẽ sinh, diệt. 

Nếu ngã khác năm uấn, 
Không có tướng năm uẫn. 


ˆ»%» 


Nếu không có cái “tôi 
Làm sao có “của tôi”? 
Tôi và của tôi diệt 
Gọi đạt trí vô ngã. 


Đạt được trí vô ngã 


TRUNG LUẬN T7 


Thị tắc danh thực quán 
Đặc vô ngã trí giả 
Thị nhân vì hy hữu. 


15 Tụng 4 


Nội ngoại ngã ngã sở 
Tận diệt vô hữu cố 
Chư thọ tức vì diệt 
Thọ diệt tắc thân diệt. 


18 Tụng 5 


Nghiệp phiên não diệt cô 
Danh chỉ vì giải thoát 
Nghiệp phiên não phi thực 
Nhập không hý luận diệt. 


18 Tụng 6 


Chư Phật hoặc thuyết ngã 
Hoặc thuyết vô ngã 

Chư pháp thực tướng trung 
Vô ngã vô phi ngã. 

18 Tụng 7 

Chư pháp thực tướng giả 
Tạm hành ngôn ngữ đoạn 
Vô sinh diệc vô diệt 

Tịch diệt nhự Niêt-bản. 

18 Tụng 8 


Nhất thiết thực phi thực 
Diệc thực điệc phi thực 


Thì gọi là thực quán. 
Người đạt trí vô ngã 
Thì thực là hiêm có. 


Khi trong và ngoài, tôi 
Và của tôi đều diệt, 
Thì các thọ cũng diệt, 
Thọ diệt ắt thân diệt. 


Khi nghiệp, phiền não diệt 
Thì gọi là giải thoát. 

Nghiệp, phiền não không thực 
Nhập không, hí luận diệt. 


Chư Phật có thể dạy 

Có ngã hoặc không ngã. 
Trong thực tướng các pháp 
Không ngã, không vô ngã. 


Thực tướng của các pháp 
Thì dứt tâm, hành, ngữ. 
Không sinh cũng không diệt 
Tịch diệt như Niết-bản. 


Tất cả thực, không thực, 
Vừa thực vừa không thực, 


TRUNG LUẬN 


Phi thực phi phi thực 
Thị danh chư Phật pháp. 


18 tụng 9 

Tự tri bất tùy tha 

lịch diệt vô hỷ luận 

Vô đị vô phân biệt 

Thị tắc danh thực tướng. 


18 Tụng 10 


178 


Chăng thực chẳng không thực, 
Đây gọi là Phật pháp. 


Tự biết, chẳng theo người, 
Tịch diệt, không hí luận, 
Không khác, không phân biệt; 
Đây gọi là thực tướng. 


Nhược pháp tùng duyên sinh Nếu pháp sinh từ duyên, 


Bát tức bắt dị nhân 


Thị có danh thực tướng 


Bắt đoạn diệt bắt thường. 


15 Tụng II 


Bất nhất diệc bắt dị 
Bát thường dđiệc bát đoạn 


Thị danh chư Thế Tôn 
Giáo hóa cam lộ vị. 


15 Tụng 12 


Nhược Phật bắt xuất thể 
Phật pháp dĩ diệt tận 
Chư Bích-chi-phật trí 
Tùng tư viễn ly sinh. 


18 Bình 12 


Chăng đông, chẳng khác 
nhân, 

Nên gọi là thực tướng. 
Không đoạn cũng không 
thường. 


Không đồng cũng không khác, 


Không thường cũng không 
đoạn; 

Đây gọi là hương vị 

Cam lồ lời Phật dạy. 


Nếu Phật không xuất thế 
Và Phật pháp cũng diệt. 
Trí tuệ Bích-chi-phật 

Sẽ độc lập phát sinh. 


TRUNG LUẬN 179 


Một số người dạy răng có ngã, trường hợp này ất có hai 
thứ. Hoặc chính năm uân là ngã, hoặc ngã hiện hữu biệt 
lập với năm uán. 


Nếu năm uẩn là ngã, thì ngã sẽ có các tướng sinh và diệt. 
Nên trong tụng nói, “Nếu ngã là năm uấn, Sẽ có tướng 
sinh, điệt”, vì sao? Vì một khi đã sinh, nó sẽ diệt. Vì có các 
tướng sinh và diệt, năm uấn không thường hằng, cũng như 
năm uẩn không thường hằng, hai pháp sinh và diệt cũng 
không thường hằng. Tại sao vậy? Vì sinh và diệt cũng biến 
mất sau khi chúng đã sinh và do đó là vô thường. Nếu ngã 
là năm uẩn, thì vì năm uẩn là vô thường, ngã cũng sẽ vô 
thường và sẽ có các tướng sinh và diệt, nhưng điều này 
không đúng. 


(ĐTK24a21) 


Nếu ngã hiện hữu biệt lập với năm uấn, ngã không có các 
tướng của năm uẩn. Như trong tụng nói: “Nếu ngã khác 
năm uấn, Sẽ không có tưởng năm uẩn”. Song không có 
pháp nào khác hiện hữu biệt lập với năm uân. Nếu có một 
pháp nào như thế biệt lập với năm uẩn, do có những tướng 
øì), hoặc những pháp gì, nó hiện hữu chăng? 


(ĐTK24a25) 


Nếu ông nói rằng ngã giống như hư không, biệt lập với 
năm uẩn mà hiện hữu thì cũng chẳng đúng, vì sao? Chúng 
tôi đã bác bỏ hư không trong chương bác bỏ sáu đại. 
Không một pháp nào gọi là “hư không `” hiện hữu. 


(ĐTK24a27) 


Nếu ông khẳng quyết rằng ngã hiện hữu vì tin mà nó hiện 
hữu, như vậy chẳng đúng, vì sao? Tìn có bốn loại, thứ nhất 
là tin vào một sự vật hiển nhiên, thứ hai là tin vào một điều 


TRUNG LUẬN 180 


đã biết qua (sự vật hiển nhiên) này (tin do suy đoán) như 
khi thấy khói thì biết có lửa. Thứ ba là tin bằng cách loại 
suy như khi trong một nước không có đồng, người ta dùng 
thí dụ nó giống như vàng. Thứ tư là tin vào những gì do các 
bậc thánh hiển chỉ dạy, như khi các ngài nói có địa ngục, 
thiên đường và có Bắc-cư-lw châu. Không thấy chúng, 
nhưng chúng ta tin vào lời nói của các vị thánh nhân ấy và 
như thể biết về chúng. 


(ĐTK24b3) 


Một cái ngã như thế không thể tìm thấy trong các loại tin 
này. Người ta không tìm thấy nó trong sự vật hiển nhiên 
cũng không tìm thấy nó trong sự tin do suy đoán, vì sao? 
Cái biết do suy đoán có nghĩa là trước có thấy sự vật, nhờ 
đó ông biết sự vật cùng loại này, thí dụ một người trước đã 
thấy có khói ở chỗ có lửa, do đó chỉ thấy khói liền biết có 
lửa. Khái niệm về ngã không giống như vậy, vì ai trước có 
thể thấy ngã trong sự hợp của năm đại, như thế về sau khi 
thấy năm đại thì biết có ngã? 


(ĐTK24b7) 


Giả sử ông nói rằng có ba thứ biết do suy đoán, thứ nhất là 
“giống như cái đâu tiên ”, thứ hai “giống như cải còn lại”, 
thứ ba “thấy cùng nhau”. Giống như cái đâu tiên” có 
nghĩa là trước đã thấy lửa có khói, bây giờ thấy khói, ông 
biết rằng nó giống như cái đâu tiên đã có lửa. “Giống nhự 
cái còn lại” có nghĩa là, ví dụ như khi một hạt gạo nấu 
chín, thì ông biết rằng những hạt còn lại tất cả đêu nấu 
chín. “Thấy cùng nhau” có nghĩa là, ví dụ, khi mắt ông 
thấy một người đi từ đây đến một chỗ khác thì ông cũng 
thấy sự đi của y. Mặt trời cũng giống như vậy. Nó mọc từ 
phương đông và đi về phương tây. Mặc dù ông không thấy 
nó ấi, vì một người có tướng đi, nên ông biết rằng mặt trời 
cũng đi. Với khổ, sướng, ghét, tham, nhận thức và trí tuệ, 


TRUNG LUẬN 181 


vân vân, cũng vậy, cũng phải có cái gì đó đi với chúng. Vĩ 
dụ, thấy bẩy tôi, thì ông biết rằng họ phải nương tự vào 
một ông vua nào đó. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng 
đúng, vì sao? 


(ĐTK24b15) 


Tin do tướng của sự cùng nhau, một khi thấy một người 
hợp với một pháp “đi” đến một nơi khác, do đó khi ông 
thấy mặt trời đến một chỗ khác ông biết rằng có pháp “đi” 

ấy. Nhưng chẳng có sự thấy trước VỀ năm uẩn hợp với một 
ngã, do đó, khi ông thấy năm uẩn ông biết rằng có ngã. 
Như vậy, không có sự hiện hữu nào của ngã có thể thành 


Ầ « 


được do cái biết suy đoán về “sự cùng nhau ”. 
(ĐTK24b18) 


Chẳng có ngã nào để tìm trong các lời dạy của thánh nhân, 
vì sao? Trong các lời dạy của thánh nhân, những gì mắt 
các ngài đã thấy trước, sau đó đem ra giảng giải. Vì các vị 
thánh nhân dạy những điều khác mà người ta có thể tin, 
nên chúng ta biết răng khi các ngài nói về địa ngục, vân 
vân, những điều ấy có thể được người ta tin, nhưng với ngã 
không phải như vậy, vì không một ai trước thấy ngã rồi sau 
đó nói về ngã. 


(ĐTK24b22) 


Do đó, ông có thể tìm ngã trong tất cả các loại tin giống 
như các loại tin này, nhưng ông sẽ không thể tìm thấy. Vì 
mặc dù ông tìm, cũng không thể thấy ngã, không có ngã 
nào khác biệt hiện hữu biệt lập với năm uẩn. 


(ĐTK24b24) 


TRUNG LUẬN 182 


Hơn nữa, giống như thấy, người thấy và cái bị thấy bị bác 
bỏ trong chương quán các căn, ngã sẽ bị bác bỏ theo cùng 
cách như vậy. Vì như con mắt thấy các pháp thô lậu mà 
còn chẳng tìm được nói chỉ đến chuyện có thể tìm thấy một 
cái ngã do mê hoặc, hư tưởng và ván vân, tạo ra? Vì những 
lý đo này chúng tôi nói không có ngã. 


(ĐTK24b26) 


“Của tôi” có là do “tôi” có. Nếu không có tôi thì không có 
của tôi. Qua tu tập tám chánh đạo và điệt nhân “tôi” và 
“của tôi”, người ta có thê đạt “trí tuệ quyết định” về 


” 


“không tôi” và “không của tôi ”. 
(ĐTK24b29) 


Theo nghĩa tôi hậu thì “không tôi” và “không của tôi” là 
bất khả đắc. Khi không tôi và không của tôi, người ta có 
thể thấy tất cả các pháp đúng như thực. Bây giờ, vì các bậc 
thánh nhân không có tôi hay của tôi nên các phiên não của 
các ngài cũng diệt. Khi cả trong và ngoài, tôi và của tôi 
diệt, tất cả thọ cũng điệt và khi thọ diệt thì vô số thân vị lai 
cũng diệt, đây gọi là “vô dự niết bàn ”. 


(ĐTK24c5) 
Hỏi: Côn hữu dư niết-bàn? 


Đáp: Khi tất cả ¡ phiền não và nghiệp diệt, đây có thể gọi là 

“tâm đạt giải thoát.” Tất cả các phiên não và nghiệp phát 
sinh hoàn toàn do nhớ tưởng phân biệt và không có thực 
thể. Những nhớ tưởng phân biệt như thế hoàn toàn phát 
sinh từ các vọng tưởng. Nếu một người thấu đạt hoàn toàn 
tảnh không, thực tướng của các pháp, thì các vọng tưởng 
diệt. Đây gọi là “hữu dư niễt-bàn. ” 


TRUNG LUẬN 183 


(ĐTK24c10) 


Thực tướng của các pháp giống như vậy. Bởi vì chư Phật 
thấy tất cả chúng sinh bằng sự toàn giác, các ngài dạy 
chúng sinh theo nhiều cách khác nhau, dạy cả có ngã và 
không có ngã. Nếu có người tâm chưa được chuẩn bị sẵn 
sàng, không có một chút ý nghĩ lờ mờ nào về niết bàn và 
không biết sợ hình phạt gì cả, đối với một người như thể 
các ngài dạy có ngã. Cũng vậy, nếu một người đạt Đạo, 
giác ngộ được tánh không của các pháp, chỉ dùng “ngã” 
như một chỉ danh ước lệ, thì chẳng có gì sai cả khi nói về 
ngã với một người như thế. 


(ĐTK24c14) 


Có những người tu công đức bố thí, giữ giới vân vân, 
không thích luân hôi và lánh xa nó nhưng lại sợ niết bàn 
mãi mãi tịch diệt. Vì những người này, chư Phật dạy rằng 
không có ngã. Tất cả các pháp chỉ là sự hợp của nhân và 
duyên; khi sinh, chúng sinh không, khi diệt chúng diệt 
không. Do đó, các ngài dạy không có ngã và ngã được nói 
đến chỉ có như một chỉ danh qui ước. Lại nữa, có người đạt 
Đạo biết không có ngã và không rơi vào thuyết hư vô, như 
vậy không có lỗi gì cả trong lời người ấy dạy rằng không 
có ngã. Đây là lý do trong tụng nói |Ch. 18 tụng 6] “Chư 
Phật có thể dạy có ngã, không có ngã. Nhưng thực ra các 
ngài không dạy ngã hay vô ngã ”. 


(ĐTK24c20) 


Hỏi: Dò cho vô ngã là chân lý, dạy có ngã chỉ như là một 
chỉ danh ước lệ thì có gì sai? 


Đáp: Vô ngã có là do phú nhận pháp có ngã. Không thể 
tìm thấy một cái ngã cô định nào, như vậy làm sao có thể 
có vô ngã ? Nếu có một cái vô ngã có định, thì sự húy diệt 


TRUNG LUẬN 184 


nó sẽ sinh ra ràng buộc và ham muốn. Như trong (kinh) 
Bảt-nhã-ba-la-mật-äa nói, nêu Bồ-tát có ngã thì không thê 
hành sự, nêu không có ngã, cũng không thê hành sự. 


(ĐTK24c25) 


Hỏi: Nếu không dạy không ngã, không vô ngã, không có 
tảnh không chăng phải không có tánh không, thì Phật pháp 
dạy cái gì ? 


Đáp: Đức Phật dạy thực tướng của tất cả các pháp và bên 
trong thực tướng không có đường cho ngôn ngữ diễn đạt, vì 
nó diệt tắt cả tạo tác của tâm. Tâm sinh vì có tướng chấp 
giữ, hiện hữu vì quả báo của nghiệp trong đời trước và do 
đó không thể thấy thực thể của các pháp. Đây là lý do Phật 
dạy điệt tạo tác của tâm. 


(ĐTK24c28) 


Hỏi: Dù cho trí của người không giác ngộ không thể thấy 
chơn như, chặc trí của thánh nhân có thê tháy chơn như? 
Tại sao Phát dạy diệt tắt cả các tạo tác của tâm? 


Đáp: Thực tướng của các pháp là niễt-bàn và diệt có nghĩa 
là niết bàn. Chính để chỉ niễt-bàn mà diệt được goi là diệt. 
Nếu tâm của người ta là thực, thì những phương pháp để 
giải thoát như tánh không, vân vân dùng làm gì? Trong các 
loại thiên định, tại sao diệt tận định (mirodha-samapafii) 
được coi là là cao nhất và tại sao cứu cánh đại niễt-bàn vô 
dự? Do đó, chúng ta nên biết rằng tất cả các tạo tác của 
tâm đêu là hư dối và vì hư dối nên diệt. Thực tướng của tắt 
cả các pháp vượt trên tất cả các tâm pháp, không sinh 
không diệt và có tướng tịch diệt, như niễt-bàn. 


(ĐTK25a7) 


TRUNG LUẬN 185 


Hỏi: 7rong các kinh nói răng tát cả các pháp, xưa nay đều 
có tướng tịch diệt chính là niêt-bản. Tại sao ông nói các 
pháp giông như niết-bàn? 


(ĐTK25a8§) 


Đáp: Những người chấp vào pháp chia các pháp thành hai 
loại, một là thế gian hai là niễt-bàn. Họ nói rằng (các 
pháp) niết-bàn thì tịch và diệt, nhưng họ không nói các 
pháp thể gian là tịch và diệt. Trong Luận này dạy rằng tắt 
cả các pháp bản tánh là không và có tướng tịch diệt. Vì 
những người chấp vào pháp không hiểu điểu này, niễt-bàn 
được dùng như một thí dụ. Cũng như ông khẳng định rằng 
tướng của niễt-bàn là tánh không, không có tướng, tịch diệt 
và không vọng tưởng, tất cả các pháp thể gian cũng như 
vậy. 


(ĐTK25a14) 


Hỏi: Néu chư Phật không dạy ngã, vô ngã, và sự diệt tắt cả 
các tạo tác của tâm và dứt đường ngôn ngữ diễn đạt, làm 
sao chư Phật có thể khiến họ hiểu thực tướng của các 


pháp? 
(ĐTK25a15) 


Đáp: Tát cả chư Phật có sức mạnh không giới hạn của 
phương tiện thiện xảo và các pháp không có định tướng. 
Để độ tắt cả chúng sinh, chư Phát có thể dạy mọi sự vật 
đều thực, hoặc mọi sự vật đễu không thực, hoặc mọi sự vật 
vừa thực vừa không thực, hoặc mọi sự vật không phải thực 
cũng không phải không thực. 


(ĐTK25a18) 


“Mọi sự vật đêu thực ”. Nêu ông tìm thực tánh của các 


TRUNG LUẬN 186 


pháp, (ông sẽ thấy rằng) tắt cả các pháp đều nhập vào đệ 
nhất nghĩa và bình dẳng với các tướng đông nhất tức là 
không có tướng, giống nhự những dòng suối khác màu, 
khác vị nhập vào một biển lớn một màu một vị. 


(ĐTK25a21) 


“Mọi sự vật đêu không thực. ” Lúc một người chưa thâm 
nhập thực tướng của các pháp, có thể quán riêng từng 
pháp. Chúng đếu không thực, chỉ có do sự kết hợp của các 
duyên. 


(ĐTK25a22) 


“Mọi sự vật vừa thực vừa không thực. ` Chúng sinh có ba 
bậc: cao, trung bình và dưới. Bậc cao thấy tướng các pháp 
không thực cũng chẳng phải không thực. Bậc trung bình 
thấy tướng các pháp hoặc hoàn toàn thực hoặc hoàn toàn 
không thực. Bậc thấp vì trí lực có hạn thấy tướng các pháp 
có chút thực, có chút không thực; về niết-bàn vì là pháp vô 
vi, không biến mất như thực; về sinh tử, vì là pháp hữu vi là 
không, hư giả và không thật. 


(ĐTK25a27) 


“Không phải thực cũng không phải không thực.” Dạy 
không phải thực cũng không phải không thực đê phú nhận 
“vừa thực vừa không thực. ” 


(ĐTK25a28) 
Hỏi: Ở những chỗ khác đức Phật nói rằng “hãy lìa chẳng 


có đi chẳng không.” Nếu như vậy, làm sao ông có thể 
¡ “không có cũng không phải không có ” là lời Phật dạy? 


TRUNG LUẬN 187 


(ĐTK25a29) 


Đáp: Ở những chỗ khác đó là đức Phật đang giảng thuyết 
để bác bỏ bốn loại ràng buộc của tham nhưng nêu không 
có sự tranh luận vô ích về bốn thứ này và nếu ông lắng 
nghe những gì Phật dạy, ông sẽ đạt Đạo. Đáy là lý do 
chúng tôi nói “không phải thực cũng không phải không 
thực. ” 


(ĐTK25b2) 


Hỏi: C?ớúng tôi biết rằng đức Phật thuyết giảng về bốn thứ 
này, nhưng vì muốn đạt thực tưởng của các pháp, do cải gì 
có thể biết được thực tướng các pháp? Và thế nào là thực 
tướng? 


Đáp: “Nếu ông có khả năng không theo người khác. ” Một 
người không theo người khác nghĩa là một người khi nghe 
những kẻ ngoại đạo dạy rằng đây là đạo và đây không phải 
là đạo, dù cho họ có biểu diễn các năng lực thân thông, 
vẫn giữ niềm tin vào chính mình, vào tâm mình và không 
theo những người kia. Dù cho hững người kia hóa thân 
giống Phật đến nỗi y không biết họ không phải là Phật, tâm 
y không thể bị xiên lệch vì y hiểu rõ thực tướng. Vì trong 
đây (thực tướng) không có pháp nào để nắm hay buông, ây 
gọi là tướng tịch diệt. Vì là tướng tịch diệt nên chẳng thể 
tranh biện vô ích bằng hí luận. Hí luận có hai loại: một là 
tranh biện do tham dục và một nữa là tranh biện do quan 
niệm. Bên trong ấy (tịch diệt, hai thứ hí luận này không 
hiện hữu, không có nhớ nghĩ phân biệt. Vắng bặt những 
tướng phán biệt và khác nhau gọi là thực tướng. 


(ĐTK25b11) 


Hỏi: Nếu fất cả các pháp hoàn toànlà không, thì có mắc 


TRUNG LUẬN 188 


vào lỗi diệt không?” Không sinh và không diệt không mắc 
vào lôi thường hàng chăng? 


(ĐTK25b13) 


Đáp: Không phải vậy. Trước kia chúng tôi đã nói rằng 
thực tướng chẳng có hí luận, tướng của tâm là tịch diệt và 
nó cắt đứt đường ngôn ngữ diễn đạt. Ông ở trong chấp 
trước của mình bây giờ đang chấp lấy tướng này, thấy 
những lỗi đoạn và thường trong giáo pháp về thực tướng. 


Những ai đạt thực tướng đều dạy rằng tất cả các pháp sinh 
ra từ duyên. Chúng chẳng đông với nhân cũng chẳng khác 
với nhân và do đó không có đoạn hay thường. Khi quả khác 
với nhân là đoạn. Khi nó không khác với nhân là thường. 


(ĐTK25b17) 
Hỏi: Giải thích sự vật theo cách này có ưu thắng gì? 


Đáp: Néu một người đang đi trên đường có thể thấu đạt 
được nghĩa của cách này, thì tất cả các pháp sẽ không 
đông cũng không khác, không đoạn cũng không thường. 
Nếu làm được như vậy, y sẽ đạt được sự diệt của tất cả các 
phiên não và hí luận, đạt được vĩnh phúc và niết bàn. Đây 
là lÿ do người ta nói rằng lời dạy của Phật là hương vị 
ngọí ngào của cam lò, giống như trong ngôn ngữ thế gian 
chúng ta nói rằng ai được thuốc tiên sẽ không già, bịnh hay 
chết, trải qua suy thoái hay phiên não. Pháp của thực 
tướng này là hương vị cam lồ. 


(ĐTK25b23) 


Thực tướng mà chư Phật dạy có ba. Muốn đạt thực tướng 
của tắt cả các pháp và chám dứt tất cả phiên não thì gọi là 
pháp thanh văn (sravaka-dharma). Muôn sinh tâm đại b¡ và 


TRUNG LUẬN 189 


phát khởi tâm vô thượng thì gọi là Đại thừa. Nếu không có 
một vị Phật xuất hiện trên thế gian và có thời kỳ không có 
Phật pháp, thì các vị Bích-chi-phật vì biệt lập ẩn cư, họ độc 
lập phát triển trí tuệ, dù cho một vị Phật sau khi độ chúng 
sinh rồi nhập niết bàn vô dư và Pháp mà vị ấy để lại cũng 
diệt hắn, nếu có bất kỳ người nào từ một đời trước được dự 
đoán là đạt Đạo, thì nếu họ chỉ suy tư một chút về các nhân 
vì coi thường và lià bỏ sinh tử, một mình đi vào núi rừng xa 
xôi, cách biệt huyện náo và hỗn loạn, họ sẽ đạt Đạo. 
Những người như thế gọi là Độc-giác hay Bich-chi-phật 
(Pratyekabuddha). 


TRUNG LUẬN 190 


Chương 19 


Quán Thời 
(6 tụng) 


19 Bình 0 


Hỏi: Chắc thời gian hiện hữu, do nhân mà thành? Vì có 
thời quả khứ mà có thời vị lai và hiện tại. Vì thời hiện tại 
mà có thời quả khứ và vị lại. Vì thời vị lai mà có thời quả 
khứ và hiện tại. Các pháp trên, giữa và dưới, đồng và khác, 
vấn vân, cũng tùy duyên hỗ tương mà có. 


Đáp: 

19 Tụng I 

Nhược nhân quá khứ thời Nếu do thời quá khứ, 
Hữu vị lai hiện tại Có hiện tại, vị lai, 

VỊ lai cập hiện tại VỊ lai và hiện tại 
Ủng tại quá khứ thời. Át có trong quá khứ. 
19 Bình I 


Nếu do thời quả khứ mà có các thời vị lai và hiện tại, thì 
thời vị lai và hiện tại phải có trong quá khứ, vì sao? Nếu 
các pháp thành theo chỗ chúng phát sinh, chỗ này sẽ là 
pháp. Giống nhự ánh sáng thành vì cái đèn, ánh sáng có, 
theo chỗ của cái đèn. Đối với thời quá khứ cũng vậy. Nếu 
nó thành thời vị lai và hiện tại, thì thời vị lai và hiện tại 
phải có trong thời quá khứ và nếu thời vị lai và hiện tại có 
trong thời quá khứ thì ba thời tất cả nên gọi là thời quá 
khứ. Tại sao vậy? Bởi vì thời vị lai và hiện tại ở trong quả 
khứ. 


(ĐTK25c15) 


TRUNG LUẬN 191 


Nếu tắt cả các thời hoàn toàn ở trong quá khứ, thì không có 
các thời vị lai và hiện tại, bởi vì nó là hoàn toàn quả khứ. 
Nếu như không có các thời vị lai và hiện tại, thì cũng không 
có thời quá khứ, vì sao? Bởi vì thời quá khứ chỉ gọi là thời 
quả khứ là vì thời vị lai và hiện tại. Giống như thời vị lai và 
hiện tại thành là vì thời quá khứ, cũng vậy thời quá khứ 
thành là vì thời vị lai và hiện tại. Bây giờ nếu không có thời 
vị lai và hiện tại, không thể có thời quá khứ. Đây là lý do 
lời khẳng định trước kia của ông [Tụng 1] nói rằng thời vị 
lai và hiện tại thành là vì thời quá khứ là không đúng. 


(ĐTK25c21) 


Nếu ông nói rằng thời vị lai và hiện tại thực có hiện hữu 
trong thời quá khứ, nhưng nói răng thời vị lai và hiện tại 
thành vì thời quả khứ, điểu này không đúng, vì sao? 


19 tụng 2 

Nhược quá khứ thời trung — Nếu trong thời quá khứ 
Vô vị lai hiện tại Không vị lai, hiện tại, 
VỊ lai hiện tại thời Sao vị lai, hiện tại 

Vân hà nhân quả khứ. Lại do nhân quá khứ? 
19 Bình 2 


Nếu các thời vị lai và hiện tại không ở trong thời quá khứ, 
làm sao thời vị lai và hiện tại có thể thành vì thời quả khứ? 
Tại sao vậy? Nếu trong ba thời mỗi thời có các tướng khác 
nhau, thì chúng không thể do tương tùy mà thành được. 
Chúng giống các ngoại trần như cái bình, tắm vải vân vân, 
môi thứ biệt lập tự thành, không tùy thuộc vào nhau. Nhưng 
thục tế, thời vị lai và hiện tại không độc lập với thời quá 
khứ mà thành, và thời quá khứ và hiện tại không độc lập 
với thời vị lai mà thành. 


TRUNG LUẬN 192 


(ĐTK26a2) 


Trước đây ông nói rằng dù thời vị lai và hiện tại không 
hiện hữu trong thời quá khứ, tuy nhiên, thời vị lai và hiện 
tại vì thời quả khứ mà thành. Điêu này không đúng. 


Hỏi: Có gì sai (khi nói rằng) dù thời vị lai và hiện tại 
không thành vì thời quả khứ, tuy nhiên, chúng hiện hữu? 


Đáp: 

19 Tụng 3 

Bắt nhân quá khứ thời Không do nhân quá khứ 
Tặc vô vị lai thời Thì chăng có vị lai, 
Diệc vô hiện tại thời Cũng chăng có hiện tại. 
Thị có vô nhị thời. Vậy hai thời chăng có. 
19 Bình 3 


Độc lập với quá khứ, thời vị lai và hiện tại không thành, vì 
sao? Nếu thời hiện tại hiện hữu độc lập với thời quả khứ, 
vậy thì thời hiện tại hiện hữu ở chỗ nào? Với thời vị lai 
cũng vậy, nó sẽ hiện hữu ở đâu? Do đó, không có thời vị lai 
hay hiện tại độc lập với thời quả khứ. Vì sự tương tùy như 
thể, sự thực không có thời gian. 


19 Tụng 4 

Dĩ như thị nghĩa cô Cứ theo như nghĩa này 

Tãc tri dự nhị thời Biệt răng hai thời kia, 

Ti hượng trung hạ nhát dị Trên, giữa, dưới, đông, khác 
Thị đăng pháp giai vô. Tât cả đêu không có. 


19 Bình 4 


TRUNG LUẬN 193 


Qua sự giải thích này chúng ta biết rằng các thời vị lai và 
quá khứ cũng không hiện hữu, tất cả các pháp như trên, 
giữa và dưới, đồng và khác, vân vân, tất cả không hiện 
hữu. Giữa và dưới hiện hữu là vì trên, nếu không có trên, 
thì không có giữa và dưới. Nếu có giữa và dưới biệt lập với 
trên thì chúng sẽ không tương tùy. Khác tùy thuộc vào 
đông, đồng tùy thuộc vào khác. Nếu đồng hiện hữu như một 
thực tại, nó sẽ hiện hữu độc lập với khác; nếu khác hiện 
hữu nhự một thực tại, nó sẽ hiện hữu độc lập với đồng. Tắt 
cả các pháp như thế này sẽ bị phủ nhận cùng một cách. 


(ĐTK26a20) 


Hỏi: J? có những sự phân chia khác nhau như năm, tháng, 
ngày, giờ vân vân, chúng ta biết thời gian hiện hữu. 


Đáp: 

19 tụng 5 

Thời trụ bắt khả đắc. Thời trụ không thấy được 
Thời khứ diệc phả đặc Thời đi không thây được. 


Thời nhược bất khả đắc Nếu thời không thê thấy, 
Vân hà thuyết thời tướng. Sao nói tướng của thời? 


19 tụng 6 

Nhân vật cô hữu thời Do vật mà có thời, 
Ly vật hà hữu thời Lìa vật sao có thời? 
Vật thượng vô sở hữu Vật mà còn không có, 


Hà huống đương hữu thời. ˆ Làm sao mà có thời? 
19 Bình 6 


Nếu thời "gian đứng yên thì người ta không thể thấy nó, 
nhưng nếu đứng yên, nó sẽ không hiện hữu. Nếu không thể 


TRUNG LUẬN 194 


thấy thời gian, làm sao người ta có thể nói về các tướng 
của thời gian? Nếu không có các tướng của thời gian thì 
không có thời gian. Chính vì sự sinh của các vật mà chúng 
ta liên hệ thời gian; lìa các vật, không có thời gian. Trong 
cải gì đi trước kia, chúng tôi đã bác bỏ tắt cả các vật bằng 
nhiễu luận cứ khác nhau. Vì các vật không hiện hữu, làm 
sao thời gian hiện hữu? 


TRUNG LUẬN 195 


Chương 20 


Quán Nhân và Quả 
(24 tụng) 


20 Bình 0 
Hỏi: J? quả do sự hợp của nhân và duyên sinh ra, hiển 


nhiên hiện hữu, chúng ta phải biết rằng quả này hiện hữu 
do sự hòa hợp của các duyên. 


Đáp: 

20 Tụng l 

Nhược chúng duyên hòa hợp Nếu trong sự hòa hợp 
Nhi hữu quả sinh giả Các duyên sinh ra quả. 
Hòa họp trung đĩ hữu Quả đã trong hòa hợp 
Hà tu hòa họp sinh. Cân gì hòa hợp sinh? 
20 Bình I 


Nếu ông nói rằng quả do sự hòa hợp của các duyên sinh 
ra, thì quả này đã có sẵn trong hòa hợp nhưng lại là cải từ 
hòa hợp sinh ra. Điều này không đúng, vì sao? Nếu quả ấy 
đã có một bản thể quyết định hiện hữu trước thì nó không 
phải do hòa hợp sinh ra. 


Hỏi: Nói răng dù quả không có trong sự hòa hợp của 
duyên, nó sinh ra từ các duyên thì có gì sai ? 


Đáp: 
20 Tụng 2 


Nhược chúng duyên hòa hợp Nếu trong sự hòa hợp 


TRUNG LUẬN 196 


Thị trung vô quả giả Các duyên không có quả, 
Ván hà tùng chúng duyên Làm sao từ các duyên 
Hòa hợp nhỉ quả sinh. Hòa hợp mà sinh quả? 
20 Bình 2 


Nếu quả sinh ra từ sự hòa hợp của các duyên, thì quả 
không có trong hòa hợp mà lại từ hòa hợp sinh ra. Điễu 
này chẳng đúng, vì sao? Nếu một vật không có tự tánh thì 
nó không bao giờ sinh ra. 


Hơn nữa: 

20 Tụng 3 

Nhược chúng duyên hòa hợp Nếu trong sự hòa hợp 
Thị trung hữu quả giả Các duyên mà có quả. 
Hòa hợp trung ưng hữu Nhưng ở trong hòa hợp 
Nhi thực bát khả đặc. Không thê tìm thây nó. 
20 Bình 3 


Nếu có quả từ trong sự hòa hợp của các duyên sinh ra, ắt 
nó có hình sắc, có thể thấy được; nếu nó không có hình sắc 
thì không thể nghĩ biết được. Nhưng thực tế không thể tìm 
thấy quả trong hòa hợp. Do đó, (nói rằng) quả ở trong hòa 
hợp là không đúng. 


20 Tụng 4 


Nhược chúng duyên hòa hợp Nếu trong sự hòa hợp 

Thị trung vô quả giả Các duyên không có quả, 

Thị tắc chúng nhân duyên Thì nhân và duyên này 

Dự phi nhân duyên đông. Đồng không nhân, không 
duyên. 


20 Bình 4 


TRUNG LUẬN 197 


Nếu bên trong sự hòa hợp của nhân không có quả, thì nhân 
và duyên sẽ đồng với không nhân và không duyên. Giống 
như sữa là nhân và duyên của kem. Nếu trong sửa không có 
kem, và trong nước cũng không có kem, thì nếu sữa không 
chứa kem thì lại giông như nước, và chúng fa sẽ nói rằng 
kem chỉ đến từ sữa. Do đó, (nói) rằng không có quả trong 
sự hòa hợp của nhân là không đúng. 


Hỏi: Một nhân, hành tác như một nhân, sinh ra quả rồi 
diệt, như thê có nhân quả mà không có lôi (như trên). 


Đáp: 

20 Tụng 5 

Nhược nhân dự quả nhân Nhân làm nhân của quả 
Tác nhân dĩ nhỉ diệt. Làm nhân xong rôi diệt, 
Thị nhân hữu nhị thể Nhân này có hai thê 
Nhát dự nhát tắc diệt. Một cho và một diệt. 

20 Bình 5 


Nếu một nhân hành tác như là nhân cho quả rồi diệt, một 
nhân như vậy sẽ có hai bản thể, một gọi là nhân cho và một 
nữa gọi là nhân diệt. Điễu này không đúng, vì nó sẽ là một 
pháp có hai bản thể. Do đó, nói rằng một nhân khi hành 
tác như một nhân cho quả rồi thì diệt là không đúng. 


Hỏi: Nêu có người nói răng một nhân không sinh quả, 
hành tác như một nhân rồi điệt và quả sinh thì có gì sai? 


Đáp: 
20Tụng 6 


Nhược nhân bắt dự quả Nếu nhân không cho quả 


TRUNG LUẬN 198 


Tác nhân đĩ nhỉ diệt Làm nhân xong rồi diệt. 
Nhân diệt nhỉ quả sinh Nhân diệt mà quả sinh 
Thị quả tặc vô nhám. Quả ây không có nhân. 
20 Bình 6 


Nếu một nhân nào đó không sinh quả, hành tác như là 
nhân rồi diệt, nhân ấy đã diệt khi quả sinh, thì quả ấy sinh 
không có nhân. Nhưng điều này chẳng đúng, vì sao? Chúng 
ta có thể quan sát thấy rõ rằng không có quả nào không do 
nhân sinh. Do đó, câu ông nói rằng một nhân không sinh ra 
quả, có thể hành tác như là nhân rồi diệt và quả sinh ra, là 
không đúng. 


Hỏi: Có gì sai nêu nói răng nhân diệt và biên thành quả 2 


Đáp: 

20 Tụng 7 

Nhược chúng duyên hợp thời Nêu lúc các duyên hợp 
Nhi hữu quả sinh giả Có quả được sinh ra. 
Sinh giả cập khả sinh Vật sinh và sản phâm 
Tăc vỉ nhát thời câu. Át đông thời xảy ra. 
20 Bình 7 


Nếu quả sinh ra trong lúc các duyên hòa hợp, thì vật sinh 
và sản phẩm sẽ đông thời xảy ra, nhưng điểu này không 
đúng, vì sao? Giống như cha và con, không thể sinh ra 
cùng một lúc. Do đó, lời ông khẳng định rằng quả sinh ra 
trong lúc các duyên hòa hợp là không đúng. 


Hỏi: (Nói răng) quả sinh trước rồi sự hòa hợp của duyên 
đến sau thì có gì sai ? 


TRUNG LUẬN 199 


Đáp: 

20 Tụng 8 

Nhược tiên hữu quả sinh Nếu trước có quả sinh 
Nhi hậu chúng duyên hợp — Rôi sau duyên mới hợp, 
Thử tức ly nhán duyên Đó là lìa nhân duyên, 
Danh vì vô nhân quả. Gọi là quả không nhân. 
20 Bình 8 


Nếu như ông nói có sự sinh ra quả trước khi các duyên hòa 
hợp, điều này chẳng đúng vì quả biệt lập với nhân và 
duyên, nên gọi là quả không nhán. Do đó, nói như ông 
rằng quả sinh ra trước khi các duyên hòa hợp là không 
đúng. 


Hỏi: Có gì không đúng khi nói rằng nhân diệt và biến 
thành quả ? 


Đáp: 

20 Tụng 9 

Nhược nhân biến vi quả Nếu nhân biến thành quả 
Nhân tức chí ư quả Nhân đã đi đên quả. 

Thị tặc tiên sinh nhân Như vậy nhân sinh trước 
Sinh dĩ nhỉ hậu sinh. Đã sinh rôi lại sinh. 

20 Bình 9 


Nhân có hai loại. Một là (nhân) sinh trước (tiền sinh nhân), 
một nữa là (nhân) hợp sinh. Nếu một nhân đã diệt biến 
thành quả thì nhân sinh trước sẽ hự hoại và sinh trở lại, 
nhưng điều này chẳng đúng, vì sao? Một vật đã diệt sẽ 
không sinh lại. 


TRUNG LUẬN 200 


(ĐTK27a2) 


Nêu ông nói răng một nhân cả biệt biên thành quả, điều 
này cũng chăng đúng, vì sao? Nếu là cả biệt thì không thê 
coi nó là biên đôi. Nêu biên đổi, không thê coi nó là cá biệt. 


Hỏi: Nhân ấy không hoàn toàn diệt, chỉ có chỉ danh của nó 
(như là nhân) diệt mà thôi; bản chất của nhân biến thành 
quả, giống như cục đất sét trở thành cái bình. Chỉ danh cục 
đất sét mắt, chỉ danh cái bình xuất hiện. 


Đáp: 
(ĐTK27a6) 


Nếu cục đất sét diệt trước khi cái bình sinh, đây không tạo 
thành biến thể. Cũng vậy, bản chất cục đất sét không chỉ 
sinh ra cái bình. Bình và các thứ vân vân, tất cả đến từ đất 
sét. Nếu cục đất sét chỉ là chỉ danh, nó không thể biển 
thành cái bình. Biến đổi có nghĩa là sữa biến đổi thành 
kem. Do đó, như ông nói rằng mặc dù chỉ danh của nhân 
diệt, nó biến thành quả là không đúng. 


Hỏi: Dò cho nhân đã điệt và biến mát, nó vấn có thể sinh 
ra quả. Do đó, có quả và không có lôi vậy. 


Đáp: 


20 Tụng 10 


Vân hà nhân diệt thất 
Nhỉ năng sinh tr quả 
Hựu nhược nhân tại quả 
Ván hà nhân sinh quả. 


20 Bình 10 


Làm sao nhân diệt mất 
Có thê sinh ra quả? 
Nếu nhân ở nơi quả 
Làm sao nhân sinh quả? 


TRUNG LUẬN 201 


Nếu một nhân đã diệt và biến mắt, làm sao nó có thể sinh 
ra quả? Nhưng nếu nhân ấy không diệt mà hòa hợp với 
quả, làm sao nó có thể sinh ra quả ? 


Hỏi: Các nhân cả biệt có quả khắp mọi nơi, như thê là quả 


sinh. 

Đáp: 

20 Tụng II 

Nhược nhân biến hữu quả — Nếu nhân biến quả khắp 
Cánh sinh hà đẳng quả Lại sinh loại quả nào? 
Nhân kiến bất kiến quả Nhân thấy, không thấy quả 
Thị nhị câu bắt sinh. Cả hai đều không sinh. 

20 Bình II 


A22 


Giả sử một nhân nào đó không “thấy quả của nó. Nó 
không sinh quả đó, nói chỉ đến thấy quả. Nếu nhân không 
tự thấy quả, thì nó sẽ không sinh quả. Tại sao vậy? Nếu 
nhân không thấy quả thì quả sẽ không theo nhân. Hơn nữa, 
nếu quả chưa sinh, làm sao (nhân) sinh quả? Nếu nhân 
trước đã thấy quả, nó không cân sinh quả nữa, vì quả đã có 
rồi. 


Hơn nữa: 

20 Tụng 12 

Nhược ngôn quá khứ nhân Nếu nói nhân quá khứ 
Nhi quá khứ quả Hợp với quả quá khứ, 
Vị lai hiện tại quả Quả vị lai, hiện tại; 

Thị tắc chung bát hợp. Thì chăng bao giờ hợp. 


20 Tụng 13 


TRUNG LUẬN 202 


Nếu nói nhân vị lai 

ĐI với quả vị lai, 

Quả hiện tại, quá khứ. 
Thì chẳng bao giờ hợp. 


Nhược ngôn vị lai nhân 
Nhỉ tư vị lai quả 

Hiện tại quá khứ quả 
Thị tắc chung bất hợp. 


20 Tụng 14 

Nếu nói nhân hiện tại 
ĐI với quả hiện tại, 
Quả vị lai, quá khứ. 
Thì chăng bao giờ hợp. 


Nhược ngôn hiện tại nhân 
Nhi hiện tại quả 

VỊ lai quả khứ quả 

Thị tắc chung bất hợp. 


20 Bình 14 


Quả quá khứ không hòa hợp với nhân hiện tại, vị lai hay 
quả khứ. Quả vị lai không hòa hợp với quả vị lai, hiện tại 
hay quá khứ. Quả hiện tại không hòa hợp với nhân hiện tại, 
vị lai hay quá khứ. Ba loại quả này không bao giờ hòa hợp 
với nhân quá khứ, vị lai hay hiện tại. 


Hơn nữa: 

20 Tụng 1Š 

Nhược bắt hòa hợp giả Nếu không có hòa hợp, 
Nhán hà năng sinh quả Làm sao nhân sinh quả? 
Nhược hữu hòa họp giả Và nêu có hòa hợp, 


Nhán hà năng sinh quả. 


Làm sao nhân sinh quả? 


20 Bình 15 


Nếu nhân và quả không hòa hợp thì không có quả. Nếu 
không có quả, làm sao nhân sinh ra quả? Nếu ông nói rằng 
nhân có thể sinh ra quả trong lúc nhân và quả hòa hợp, 
điều này cũng không đúng, vì sao? Nếu quả ở trong nhân 
thì quả đã có sẵn trong nhân, làm sao nó sinh lại? 

Hơn nữa: 


TRUNG LUẬN 203 


20 Tụng 16 

Nhược nhân không vô quả Nếu nhân không, không quả 
Nhân hà năng sinh quả Làm sao nhân sinh quả? 
Nhược nhân bát không quả Nhân chăng không, có quả 
Nhán hà năng sinh quả. Làm sao nhân sinh quả? 

20 Bình 16 


“Nếu nhân không có quả” có nghĩa là vì nó không có quả, 
một nhân là không, làm sao có thể sinh quả? Giống như 
một người không mang thai, làm sao có thể sinh con? Nếu 
quả có trước trong nhân, thì vì quả đã có rồi, nó không 
phải sinh trở lại. Bây giờ chúng tôi sẽ luận thêm về nhân: 


20 Tụng L7 


Quả bắt không bắt sinh — Quả chẳng không không sinh. 
Quả bát không bát điệt Quả chăng không không diệt. 


Dĩ quả bắt không cỗ Vì là quả chăng không, 
Bát sinh diệc bát diệt. Không sinh cũng không diệt. 
20 Tụng 18 


Quả không cô bắt sinh Quả là không không sinh. 
Quả không cô bát diệt Quả là không không diệt. 


Dĩ quả thị không cỗ Vì quả ấy là không, 
Bát sinh diệc bát diệt. Không sinh cũng không diệt. 
20 Bình 18 


Nếu là quả chẳng “không”, nó sẽ không sinh và không diệt. 
Tại sao vậy? Nếu quả đã có sự hiện hữu có định với nhân, 
nó không cần sinh nữa, và vì không có sinh nên không có 
diệt. Do đó, vì quả là “không” nên chẳng sinh cũng chẳng 
diệt. 


TRUNG LUẬN 204 


(ĐTK27b2I) 


Nếu ông nói rằng quả là không, nên có sinh và diệt, thì 
cũng sai, vì sao? Nếu quả là không, “không” có nghĩa là 
không có gì hiện hữu, như vậy làm sao có thể có sinh và 
diệt. Đây là lý do để nói rằng nơi nào quả là không thì 
chẳng có sinh và diệt. 


Tiếp theo, chúng tôi sẽ bác bỏ nhân và quả bằng các từ ngữ 


đồng nhất và dị biệt: 
20 Tụng 19 


Nhân quả thị nhất giả 
Thị sự chung bắt nhiên 
Nhán quả nhược đị giả 
Thị sự diệc bắt nhiên. 


20 Tụng 20 


Nhược nhân quả thị nhất 
Sinh cập sở sinh nhất 
Nhược nhân quả thị dị 
Nhân tắc đông phi nhân. 


20 Tụng 2l 

Nhược quả định hữu tảnh 
Nhân vì hà sở sinh 
Nhược quả định vô tánh 
Nhân vì hà sở sinh. 


20 Tụng 22 


Nhân bất sinh quả giả 
Tác vô hữu nhân tưởng 


Nói nhân đồng với quả 
Thì chăng bao giờ đúng. 
Nói nhân khác với quả 
Cũng chẳng bao giờ đúng. 


Nếu nhân đồng với quả 

Cái sinh đồng bị sinh. 

Nếu nhân khác với quả 
Nhân đồng với không nhân. 


Nếu quả có định tánh 
Làm sao nhân sinh nó? 
Nếu quả không định tánh 
Làm sao nhân sinh nó? 


Nếu nhân không sinh quả 
Nó không có tướng nhân. 


TRUNG LUẬN 205 


Nhược vô hữu nhân tướng — Nếu không có tướng nhân 


Thùy năng hữu thị quả. Do gì mà có quả? 

20 Tụng 23 

Nhược tùng chúng nhân duyên Nếu từ nhân và duyên 
Nhi hữu hòa hợp sinh Mà sinh ra hòa hợp, 
Hòa họp tự bát sinh Hòa hợp tự không sinh 
Ván hà năng sinh quả. Làm sao mà sinh quả ? 
20 Tụng 24 

Thị có quả bắt tùng Do đó, quả không sinh 
Duyên hợp bát hợp sinh Từ duyên hợp, không hợp. 
Nhược vô hữu quả giả Nêu là không có quả 
Hà xứ hữu hợp pháp. Pháp hợp kia ở đâu? 

20 Bình 24 


Pháp “nhân duyên hòa hợp” không thể sinh ra tự thể. Vì 
không có tự thể, làm sao nó có thể sinh ra quả gì? Do đó, 
quả không sinh ra do sự hòa hợp hay không hòa hợp của 
các duyên. Nếu không có quả hiện hữu, thì pháp hòa hợp 
có thể hiện hữu ở chỗ nào? 


TRUNG LUẬN 206 


Chương 2l 
Quán Thành và Hoại 
(20 tụng) 
21 Bình 0 


Hỏi: Mọi sự vật trên thê gian rõ ràng có tướng hoại. Do 
đó, có hoại. 


Đáp: 

2T Tụng I 

Ly thành cập cộng thành Lìa thành, cùng cộng thành, 
Thị trung vô hữu hoại Trong ây chăng có hoại. 

Ly hoại cập cộng hoại Lìa hoại, cùng cộng hoại, 
Thị trung diệc vô thành. Trong ây chăng có thành. 

21 Bình I 


Dù có thành hoặc không có thành, trường hợp nào cũng 
không có hoại. Hoặc có hoại hoặc không có hoại, cũng 
chăng trường hợp nào có thành. Tại sao vậy? 


21 Tụng 2 

Nhược ly ư thành giả Nếu mà xa lìa thành, 
Vân hà nhỉ hữu hoại Làm sao có hoại được? 
Như ly sinh hữu tử Như lìa sinh có tử, 

Thị sự tặc bát nhiên. Điêu này ăt chăng đúng. 


° Cộng thành: thành và hoại đồng thời xảy ra. 
” Cộng hoại: hoại và thành đồng thời xảy ra. 


TRUNG LUẬN 207 


2I Tụng 3 

Thành hoại cộng hữu giả Nếu thành, hoại cùng có, 
Vân hà hữu thành hoại Làm sao có thành, hoại? 
Như thê gian sinh tử Như thê gian sanh tử 
Nhất thời câu bắt nhiên. Cùng một lúc, chăng đúng. 
2T Tụng 4 

Nhược ly ư hoại giả Nếu là xa lìa hoại, 

Vân hà đương hữu thành Làm sao mà có thành? - 
Vô thường vị hội hữu Không lúc nào chăng thây 
Bát tại chư pháp thời. Vô thường trong các pháp. 
21 Bình 4 


Lìa hoại không thể thấy được thành, vì sao? Nếu lìa hoại 
mà có thành, thì sẽ có hoại độc lập với thành và do đó 
thành không có nhân sinh. Hơn nữa, các pháp đã không 
thành mà có thể bị hoại. Thành có nghĩa là sự hòa hợp của 
các duyên. Hoại có nghĩa là sự phân tán của các duyên. 
Nếu lìa thành mà có hoại, thì khi không có thành, cái gì 
hoại? Giống như không có cái bình, chúng ta không thể nói 
cá bình bị hoại. Do đó, không có thành biệt lập với hoại. 


(ĐTK27c28) 


Nếu ông nói rằng hoại cùng hiện hữu với thành, cũng 
chẳng đúng, vì sao? Một pháp trước riêng rẽ đến, rồi sau 
đó có hòa hợp. Pháp hòa hợp không biệt lập với (các yếu 
tó) khác. Nếu có hoại biệt lập với (các yếu tô) khác, thì cái 
hoại ấy không có nhân. Do dó, hoại không hiện hữu cùng 
với thành. 


(ĐTK28a2) 


TRUNG LUẬN 208 


Không thành nào biệt lập hay cùng chung với hoại; nếu có 
thành biệt lập với hoại, thì thành sẽ là thường hằng. 
Thường hằng có nghĩa là không có tướng của hoại, nhưng 
trong thực tế chúng ta không thấy một pháp nào thường 
hằng mà thiếu tướng hoại. Do đó, không có thành tách biệt 
với hoại. 


(ĐTK28a4) 


Nếu ông nói rằng thành và hoại hiện hữu cùng nhau thì 
cũng chẳng đúng. Thành và hoại đối nghịch nhau. Làm sao 
chúng có thể đông thời hiện hữu. Giống như một người 
hoặc có tóc hoặc không có tóc — y không thể cùng một lúc 
vừa có tóc vừa không có tóc. Do đó, thành hiện hữu cùng 
với hoại là không đúng, vì sao? 


(ĐTK28a7) 


Nếu ông nói rằng các pháp phân biệt, khẳng định rằng có 
sự hoại thường. hằng thì không đúng, vì sao? Nếu có sự 
hoại thường hằng với thành, thì sẽ không có pháp trụ, 
nhưng trong thực tế có trụ. Do đó, thành không thể hiện 
hữu hoặc riêng rẽ với hoại hoặc cùng nhau với hoại. 

Hơn nữa: 


21 Tụng 5 

Thành hoại cộng vô thành Thành, hoại không cùng thành 
Ly diệc vô hữu thành Cũng không riêng rẽ thành. 
Thị nhị câu bát khả Cả hai đêu chăng được. 


Vân hà đương hữu thành. Làm sao mà có thành? 
21 Bình 5 


Vì thành không thành cùng với hoại và hai cái không riêng 
rẽ thành; nếu hai cái cùng nhau thành thì hai pháp áy đổi 


TRUNG LUẬN 209 


nghịch nhau, làm sao chúng có thể hiện hữu cùng một lúc? 
Nhưng nếu chúng hiện hữu riêng rẽ thì chúng không có 
nhân. Cách nào cũng không thể thành, như vậy làm sao 
thành có thể hiện hữu? Nếu nó hiện hữu, ông giải thích thể 
nào? 


Hỏi: Các pháp có tướng tận và diệt hiện hữu một cách hiển 
nhiên. Những pháp tận và diệt như thế được nói là vừa tận 
vừa không tận. Chắc thành và hoại cũng hiện hữu theo 
cách ấy? 


Đáp: 

21 Tụng 6 

Tận tắc vô hữu thành Tận, tức không có thành, 

Bái tận điệc vô thành Không tận, cũng không thành. 
T ân tặc vô hữu hoại Tận, tức không có hoại, 

Bát tận diệc vô hoại. Không tận, cũng không hoại. 
21 Bình 6 


Tất cả các pháp sáng, trưa, và tối, trong từng sảf-na, liên lỉ 
diệt, trở thành cùng tận và biển mát, giống như nước chảy 
mãi không bao giờ đứng yên. Đáy gọi là “tận. ” Quả trình 
này không thể nắm bắt, không thể giải thích. Giống như 
bóng nước trên sa mạc, không có định tánh để bám giữ, 
như vậy tận không có định tánh có thể nghĩ biết. Làm sao 
người ta có thể phân biệt và khẳng định rằng thành hiện 
hữu? Đây là lý do để nói rằng tận cũng không có thành. Vì 
thành không hiện hữu nên cũng không thể có tận, đây là lý 
do để nói rằng tận cũng không có hoại. 


(ĐTK28a25) 


Trong từng sát-na, nơi nào có sự tương tục liên lỉ của sinh 


TRUNG LUẬN 210 


và diệt không có đoạn, đây gọi là ` 'bất tận. ” Trong trường 
hợp này, các pháp cố định, thường và trụ, không bị cát đúi, 
nhự thể làm sao người ta có thể phân biệt chúng và khẳng 
định rằng “đây là sát-na thành ”? Đáy là lý do tại sao nói 
rằng trong bất tận cũng không có diệt. Người fa có thể 
quán sát theo cách này, nhưng vì không thể tìm thấy thực 
thể nào nên chẳng có thành và cũng chẳng có hoại. 


Hỏi: Nếu chúng ta bỏ thành và hoại qua một bên, cho rằng 
đơn giản chỉ có các pháp, thì có gì sai ? 


Đáp: 

21 Tụng 7 

Nhược ly ư thành hoại Nếu la thành và hoại, 

Thị điệc vô hữu pháp Thì chăng có các pháp. 
Nhược đương ly ư pháp Nêu xa lìa các pháp 

Diệc vô hữu thành hoại. Cũng chăng có thành, hoại. 
21 Bình 7 


Lìa thành và hoại thì chẳng có các pháp. Nếu có những 
pháp nào không có thành và hoại, những pháp như thể phải 
là hoặc không hiện hữu hoặc thường hằng, nhưng trên thể 
gian không một pháp nào thường hằng. Lời ông khẳng định 
rằng lìa thành và hoại mà có các pháp là không đúng. 


(ĐTK28b26) 
Hỏi: Có gì sai khi nói rằng chỉ có thành và hoại hiện hữu, 
không có các pháp? 


Đáp: Nói rằng thành và hoại hiện hữu mà không có các 
pháp cũng sai, vì sao? Lìa các pháp thì cái gì thành và cái 


TRUNG LUẬN J1j 


øì hoại? Do đó, lìa các pháp mà có thành và hoại thì không 
đúng. 
Hơn nữa: 


21 Tụng 8 


Nhược pháp tánh không giả Nếu tánh các pháp là không 
Thùy đương hữu thành hoại Cái gì thành hay hoại? 
Nhược tánh bất không giả — Nếu tánh ấy chăng không 
Diệc vô hữu thành hoại. Cũng chăng có thành, hoại. 


21 Bình § 


Nếu bản tánh của các pháp là không, là không thì làm sao 
chúng có thể thành hay hoại? Nếu bản tánh của các pháp 
chẳng không, thì vì chẳng không chúng sẽ có sự hiện hữu 
có định, cũng chẳng thể có thành hay hoại. 


Hơn nữa: 

21 Tụng 9 

Thành hoại nhược nhất giả Thành, hoại nếu là một 
Thị sự tắc bát nhiên Như vậy là không đúng. 
Thành hoại nhược đị giả Thành, hoại nêu là khác 
Thị sự diệc bát nhiên. Như vậy cũng chăng đúng. 
21 Bình 9 


Nếu ông ráo riết truy từn thành và hoại, ông sẽ không thể 
tìm thấy sự đồng nhất, vì sao? Bởi vì chúng có các tướng 
khác nhau và khác biệt theo nhiều cách. Nhưng cũng không 
thể tìm thấy sự khác nhau trong thành và hoại, vì sao?Bởi 
vì chúng không biệt lập và bởi vì chúng có nhân. 

Hơn nữa: 


2T Tụng 10 


TRUNG LUẬN 212 


Nhược vị dĩ nhãn kiến Nếu mắt thấy mà nói 
Nhi hữu sinh diệt giả Có sinh và có diệt 
Tác vi thị sỉ vọng Ay tức là sĩ vọng 
Nhi kiên hữu sinh diệt. Mà thây có sinh diệt. 
21 Bình 10 


Nếu có người nói “có sinh và diệt vì mắt chúng ta thấy có 
sinh và diệt; làm sao có thể dùng ngôn ngữ và lời dạy bác 
bỏ những cái đó được?” Điễu này chẳng đúng, vì sao? 
Thấy sinh và điệt bằng mắt là vì vô minh và mê hoặc. Khi 
thấy bản tánh của các pháp, chúng là không và không có 
định (tánh); chúng giống như huyễn, như mộng. Ấy chỉ 
người không giác ngộ, mắt đã có mê hoặc trong đời trước. 
Bởi vì hư tưởng và phân biệt của y trong đời hiện tại mà y 
nói rằng mắt thấy sinh và diệt. Theo nghĩa tối hậu, trong 
thực tại, không có sinh cũng không có diệt. Đề mục này đã 
được luận nhiễu trong chương bác bỏ (ba) tướng [Chương 
7Ƒ. Hơn nữa: 


21 Tụng II 

Tùng pháp bắt sinh pháp Pháp chẳng sinh ra pháp, 
Diệc bát sinh phi pháp Cũng chăng sinh phi pháp. 
Tùng phi pháp bát sinh Phi pháp chăng sinh pháp 
Pháp cập tư phi pháp. Cũng chăng sinh phi pháp. 
21 Bình I1 


Về “Pháp không sinh từ pháp”: Chúng biến mất hoặc đến 
(với nhau), cả hai đều không đúng. Nếu pháp sinh ra pháp, 
hoặc là đến (với nhau) hoặc là biến mất, chúng không tùy 
thuộc, là không tùy thuộc chúng rơi vào (lỗi) đoạn hay 
thường. Nếu một pháp sinh ra từ một pháp khác sau khi 
(pháp kia) đã đến, thì pháp này dù (pháp kia) đã đến, được 
gọi là sinh và đây là thường hằng. Hơn nữa, đã sinh rồi nó 


TRUNG LUẬN 213 


sẽ sinh lại và là không có nhân mà sinh, nhự vậy không 
đúng. 


(ĐTK28c4) 


Nếu một pháp sinh ra từ một pháp khác sau khi pháp kia đã 
biến mất, điểu này có nghĩa là nhân mắt và pháp sinh kia 
sẽ là không nhân mà sinh. Do đó, không có pháp nào sinh 
ra từ một pháp biến mắt. 


ĐTK2§c6) 

Về “phi pháp không sinh từ pháp ”; “phi pháp” có nghĩa là 
không có gì hiện hữu. Pháp có nghiế ] là cái hiện hữu. Làm 
sao tướng của cái không hiện hữu sinh ra từ tướng của cải 
hiện hữu? Do đó, phi pháp không sinh ra từ các pháp. 


(ĐTK28c7) 

Về “pháp không sinh từ phi pháp”: “phi pháp” có nghĩa là 
sự không hiện hữu. Làm sao cái không hiện hữu có thể sinh 
ra cải hiện hữu? Nếu hiện hữu sinh ra từ không hiện hữu 
thì đây là không nhân mà sinh và không nhân là một lỗi 
lớn. Do đó, pháp không sinh ra từ phi pháp. 


(ĐTK28c10) 


Về “phi pháp không sinh từ phi pháp”; “phi pháp” có 
nE ME: là không có gì hiện hữu. Làm sao không có gì hiện 
hữu có thể sinh ra từ không có gì hiện hữu? Ấy giống như 
sừng thỏ không sinh ra lông rùa. Do đó, phi pháp không 
sinh từ phi pháp. 


Hỏi: Mặc dù ông đã phân tích pháp và phi pháp bằng 
nhiễu cách như là không sinh, tuy nhiên pháp chắc chắn 
sinh ra pháp? 


TRUNG LUẬN 214 


Đáp: 

21 Tụng 12 

Pháp bắt tùng tự sinh Pháp không sinh từ nó, 
Diệc bát tùng tha sinh Không sinh từ pháp khác. 
Bất tùng tự tha sinh Không từ nó, pháp khác, 
Vân hà nhỉ hữu sinh. Làm sao có thê sinh? 

21 Bình 12 


Vì không gì hiện hữu khi một pháp chưa sinh và chính nó 
không sinh, các pháp không tự sinh. Nếu một pháp chưa 
sinh, không có “cải nào khác ” và vì không có cái nào khác, 
ông không thể nói nó sinh từ cái khác. Hơn nữa, khi nó 
chưa sinh, chính nó không hiện hữu và nếu không chính nó, 
không cái nào khác hiện hữu thì nó không sinh ra từ hai cải 
cùng nhau. Vì nó không sinh theo cách nào trong ba cách 
này, làm sao pháp có thể sinh ra từ pháp? 

Hơn nữa: 


21 Tụng 13 


Nhược hữu sở thọ pháp Nếu có chấp nhận pháp 

Tức đọa w đoạn thường Tức lạc vào đoạn, thường. 
Đương tri sở thọ pháp Với kẻ chấp nhận pháp 

Vị thường vì vô thưởng. Pháp thành thường, vô thường. 


21 Bình 13 


Kẻ nào chấp nhận pháp thì phân biệt cái này tốt, cái kia 
không tối, là thường, là vô thường và vân vân. Một người 
như thế không thể tránh được rơi vào hoặc thấy thường 
hoặc thấy đoạn, vì sao? Pháp có thể chấp nhận theo hai 
cách, hoặc thường hoặc vô thường. Cả hai đều không 


TRUNG LUẬN 215 


đúng, vì sao? Nêu thường, ông rơi ngay vào cực đoan 
thường. Nêu vô thường, ông rơi ngay vào cực đoan đoạn. 


Hỏi: 
21 Tụng 14 


Sở hữu thọ pháp giả Có người chấp nhận pháp 

Bất đọa ư đoạn thường — Chẳng rơi đoạn hay thường. 
Nhân quả tương tục có — Vì nhân quả tương tục 

Bất đoạn diệc bắt thường. Không đoạn cũng không thường. 


21 Bình 14 


Có những người chấp nhận sự khác biệt khi nói về các 
pháp, nhưng họ không rơi vào đoạn hay thường. Chẳng 
hạn, các kinh dạy răng năm uấn là vô thường, khổ, không, 
và phi ngã, nhưng chẳng đoạn; và dạy răng tội và phước 
không bao giờ mắt qua vô số kiếp, nhưng đây không phải là 
thường, vì sao? Bởi vì các pháp như thể sinh và diệt không 
ngừng trong sự tương tục của nhân và quả, đến và đi không 
giản đoạn. Bởi vì chúng sinh và diệt nên không có thường. 
Bởi vì chúng có sự miên tục nên không có đoạn. 


Đáp: 

2T Tụng 1Š 

Nhược nhân quả sinh điệt — Nếu nhân quả sinh diệt 
Tương tục nhỉ bát đoạn Tương tục mà không đoạn 
Diệt cánh bát sinh cô Vì diệt không sinh lại, 
Nhân tức vì đoạn diệt. Nhân sẽ thành đoạn diệt 


21 Bình 15 


TRUNG LUẬN 216 


Nếu ông nói rằng vì sự tương tục của nhân và quả, các 
pháp không đoạn hay thường, thì nếu một pháp diệt đã diệt 
rồi nó sẽ không sinh trở lại và đáy là sự đoạn của nhân. 
Nếu nhân bị đứt lià, làm sao có thể có liên tục, vì cái øì đã 
diệt không sinh trở lại. 


Hơn nữa: 

21 Tụng 16 

Pháp trụ ư tự tảnh Pháp trụ nơi tự tánh 
Bát ưng hữu hữu vô Sẽ không có có, không. 
Niết-bàn diệt tương tục Niêt-bàn diệt tương tục 
Tắc đọa ư đoạn diệt. Át rơi vào đoạn diệt. 
21 Bình l6 


Vào lúc pháp có định trong tướng có, nó không phải không 
tướng, như cái bình, khi nó có định trong tướng của cái 
bình, nó không có tướng diệt. Bao lâu cái bình còn hiện 
hữu, nó không có tướng diệt, nhưng khi cái bình không hiện 
hữu, cũng chẳng có tướng diệt, vì sao? Bởi vì nêu không có 
cái bình thì không có gì để diệt. Hiểu theo cách này, diệt 
không thể có. 


Không có diệt thì cũng không thể có sinh, vì sao? Vì sinh và 
điệt tương tùy và cũng vì sẽ có các lôi về thường, vân vân. 
Do đó, có và không không thê cùng có trong một pháp. 


ĐTIK29al§) 


Cũng vậy, trong lời ông khẳng định trước đây rằng bởi vì 
có sự tương tục sinh diệt của nhân và quả, người ta có thể 
chấp nhận các pháp mà không rơi vào đoạn và thường là 
không đúng, vì sao? Ông nói vì có sự tương tục của nhân 
và quả, có sự tương tục các tướng của ba cách hữu (ba 
giới) và niết-bàn có nghĩa là sự tương tục của tướng diệt. 


TRUNG LUẬN T 


Nêu là như vậy, thì vào lúc niêt-bản, người ta phải rơi vào 
đoạn và diệt bởi vì sự tương tục các tướng của ba cách 
“hữu ” diệt. 


Hơn nữa: 

21 Tụng l7 

Nhược sơ hữu diệt giả Nếu hữu thứ nhất diệt 
Tác vô hữu hậu hữu Không có hữu kê tiệp. 
Sơ hữu nhược bất diệt Hữu thứ nhât không diệt 
Diệc vô hữu hậu hữu. Cũng không hữu kê tiệp. 
21 Bình 17 


Hữu thứ nhất có nghĩa là sự hiện hữu trong thời kỳ hiện tại. 
Hữu kế tiếp có nghĩa là sự hiện hữu trong thời kỳ vị lai. 
Nếu hữu thứ nhất diệt và sau đó có hữu kế tiếp thì sẽ thành 
không có nhân, điều này không đúng. Do đó, chúng ta 
không thể nói rằng hữu thứ nhất diệt, (thì) có hữu kế tiếp. 


(ĐTK29a27) 


Nếu hữu thứ nhất không diệt, sẽ không có hữu kế tiếp nào 
cả, vì sao? Nếu có hữu kế tiếp khi hữu thứ nhất chưa diệt, 
đây sẽ là hai hữu có trong cùng một thời và như vậy chẳng 
đúng. Do đó, nếu hữu thứ nhất không diệt, sẽ không có hữu 
kế tiếp nào cả. 

Hỏi: // kế tiếp không sinh qua sự diệt của hữu thứ nhất, 
nó cũng không sinh qua sự không diệt của hữu thứ nhất. Nó 
chỉ sinh vào lục diệt. 


Đáp: 


2T tụng 18 


TRUNG LUẬN 218 


Nhược sơ hữu diệt thời Lúc hữu thứ nhất diệt, 
Nhi hậu hữu sinh giả Nêu hữu kê tiệp sinh, 
Diệt thời thị nhật hữu Lúc diệt là một hữu, 
Sinh thời thị nhát hữu Lúc sinh một hữu khác. 
21 Bình 18 


Nếu hữu kế tiếp sinh trong lúc hữu thứ nhất diệt, đây là hai 
hữu cùng nhau trong một lúc, một hữu là lúc diệt, hữu khác 
là lúc sinh. 


Hỏi: Chẳng phải lúc diệt và lúc sinh là hai hữu cùng nhau. 
Chỉ là chúng tôi thấy rõ ràng răng khi hữu thứ nhất diệt thì 
hữu thứ hai sinh. 


Đáp: 

2T Tụng 19 

Nhược ngôn sinh điệt Nếu nói sinh và diệt 
Nhi vị nhát thời giả Xảy ra cùng một lúc 
Tặc tư thứ ám tử Khi các uẫn này chết, 
Tức w thử âm sinh. Cũng là lúc chúng sinh. 
21 Bình 19 


Nếu lúc sinh và lúc diệt chỉ là một lúc duy nhất và không 
phải hai hữu, và ông nói rằng ngay trong lúc hữu thứ nhất 
diệt, hữu kế tiếp sinh, thì người ta chết theo các uẩn nào 
đó, các uẩn này sinh (trở lại), và người ta sẽ không tải sinh 
trong các uẩn khác. Tại sao vậy?Bởi vì người chết sẽ không 
đông nhất với người tái sinh. Nhưng các pháp “đang chết” 
và “đang sinh” này là những cái đối nghịch nhau, không 
thể cùng có một lúc hay ở một chỗ. Do đó, những lời ông 
khẳng định trước đây rằng lúc diệt và lúc sinh là một lúc 
duy nhất, không phải là hai hữu, và rằng ấy chỉ là trường 


TRUNG LUẬN 219 


hợp thấy hiển nhiên khi hữu thứ nhất diệt, hữu kế tiếp sinh 
ra, là không đúng. 


Hơn nữa: 

2T Tụng 20 

Tam thế trung cầu hữu Trong ba thời tìm hữu 
Tương tục bát khả đặc Tương tục, không thê thây. 
Nhược tam thể trung vô Ba thời tìm không thây, 
Hà hữu hữu tương tục. Sao có hữu tương tục? 

21 Bình 20 


Ba hữu có nghiã là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Chính 
vì người ta không thể đạt chân trí tuệ, bên trong luân hài 
sinh tử không có khởi đâu, nên ba hữu mãi mãi tiếp nối 
nhau. Báy giờ, dù cho chúng ta có nhiệt tình tìm chúng 
trong ba thời cũng không thể tìm được và nếu trong ba thời 
không có, thì sự tương tục của hữu có thể xảy ra ở đâu? 
Ông nên biết rằng sự tương tục của hữu chỉ có do mê hoặc 
và cái thấy đảo điên mà thôi. Thực tế, nó không có. 


TRUNG LUẬN 220 


Chương 22 


Quán Như Lai 
(16 tụng) 


22 Bình 0 


Hỏi: Được tất cả các thể giới tôn vinh, chỉ đức Như Lai có 
chánh biên tri. Ngài được gọi là “Pháp Vương,” là “Bác 
Toàn Giác, ` như vậy chắc chăn ngài hiện hữu? 


Đáp: Báy giờ hãy xét xem điều này: Nếu ngài hiện hữu thì 
ngài phải thủ (năm giữ). Nêu ngài không hiện hữu thì có 
cải gì năm giữ? Tại sao vậy? Như Lai... 


22 Tụng l 

Phi âm bắt ly ấm Chẳng uấn, chẳng lia uẫn 
Thử bỉ bát tương tại Ngài, uấn chăng trong nhau. 
Như Lai bát hữu âm Như Lai chẳng có uân 

Hà xứ hữu Như Lai. Chỗ nào có Như Lai? 

22 Bình I 


Nếu Như Lai thực sự hiện hữu, (thì) hoặc năm uấn là Như 
Lai, hoặc Như Lai hiện hữu độc lập với năm uấn, hoặc năm 
uấn ở trong Như Lai, hoặc Như Lai ở trong năm uấn, hoặc 
Như Lai có năm uấn; nhưng trong những cái này, không 
cải nào đúng cả. 


(ĐTC29c14) 


Năm uấn chẳng phải Như Lại, vì sao? Bởi vì chúng có 
tướng sinh và diệt. Vì năm uấn. có tướng sinh và diệt, nếu 
Như Lai là năm uấn, Như Lai ắt có các tưởng sinh và diệt 
giống như vậy. Nếu Ngài có các tướng sinh và diệt, như vậy 


TRUNG LUẬN 221 


mắc lỗi Như Lai là vô thường, đoạn diệt, v. v... Cũng vậy 
người thọ nhận và pháp thọ nhận sẽ là một, người thọ nhận 
là Như Lai và pháp thọ nhận là năm uẩn. Nhưng điễểu này 
không đúng. Do đó, Như Lai không phải năm uẩn. 


(ĐTK29c19) 


Như Lai cũng không hiện hữu biệt lập với năm uẩn. Nếu 
Như Lai hiện hữu biệt lập với năm uẩn, ngài sẽ không có 
các tướng sinh và diệt. Nếu là như vậy, Như Lai mắc lỗi 
thường hằng, v. v..., hơn nữa tất cả các căn như mắt, v. V.... 
sẽ không thể thấy hoặc biết, như vậy cũng chẳng đúng. Do 
đó, Nhự Lai không hiện hữu biệt lập với năm uẩn. 


(ĐTK29c22) 


Cũng không thấy có năm uấn ở trong Như Lai, vì sao? Nếu 
năm uân ở trong Như Lai thì đây giông như trải cây trong 
chén hay cá trong nước; chúng sẽ không khác nhau. Nếu 
khác nhau, thì mắc lỗi thường hằng như trên kia. Do đó, 
năm uẩn không ở trong Như Lai. 


(ĐTK29c25) 


Hơn nữa, Như Lai không ở trong năm uẩn, vì sao? Nếu 
Như Lai ở trong năm uẩn, đây giống như người trên 
giường, như sữa trong tô. Như thế, đó sẽ là những thực thể 
phân biệt, cũng có những lỗi như đã luận trên. Do đó, Như 
Lai không ở trong năm uẩn. 


(ĐTK29c28) 


Như Lai cũng không có năm uấn, vì sao? Nếu Như Lai có 
năm uẩn thì giống như người có đứa con. Như thể, đó là 
những thực thể phân biệt, nếu đây là trường hợp, và cũng 
có các lỗi như trên, như vậy điều này không đúng. Do đó, 


TRUNG LUẬN 222 


Như Lai không có năm uẩn. Ông có thể tìm ngài theo năm 
cách này, nhưng ông sẽ không thê thủ đặc Như Lai này là 
loại hiện hữu gì? 


Hỏi: Dù người fa có tìm Nhự Lai theo những cách đó và 
không thể tìm thấy, tuy nhiên, do sự hòa hợp của năm uẩn, 
Như Lai hiện hữu. 


Đáp: 

22 Tụng 2 

Ấm hợp hữu Như Lai Uấn hợp có Như Lai 
Tắc vô hữu tự tánh Át không có tự tánh 
Nhược vô hữu tự tánh Nêu không có tự tánh 
Vân hà nhân tha hữu. Sao có vì tha tánh? 
22 Bình 2 


Nêu Nhự Lai hiện hữu vì sự hoà hợp của năm uán, thì ngài 
không có tự tánh, vì sao? Bởi vì ngài hiện hữu do sự hòa 
hợp của năm uân. 


Hỏi: Như Lai không hiện hữu bằng phương tiện tự tánh mà 
chỉ vì tha tảnh. 


Đáp: Nếu ngài không có tự tánh, làm sao ngài có thể hiện 
hữu vì tha tánh? Tại sao vậy? Tha tánh cũng không có tự 
tánh và vì không có tương tùy, không thể tìm thấy tha tánh. 
Vì không tìm thấy tha tánh, nó không thành “tha”. 

Hơn nữa: 


22 Tụng 3 


Pháp nhược nhân tha sinh Nếu pháp do tha sinh 
Thị tức vi phi ngã Thì nó chăng có ngã. 


TRUNG LUẬN 7215 


Nhược pháp phi ngã giả Nếu pháp không có ngã 
Ván hà thị Nhưự Lai. Làm sao là Như Lai? 


22 Bình 3 


Nếu một pháp do nhân và duyên sinh, thì nó không có ngã. 
Giống nhự nắm tay hiện hữu do năm ngón tay, nhưng 
chăng có tự thể. Cũng theo cách ấy, chúng ta nói về cái 
“ngã” của năm uẩn, nhưng ngã này không có bản thể 
riêng. “Ngã” có nhiều tên khác nhau như chúng sinh, 
người, thân, Như Lai, vân vân. Nếu Như Lai hiện hữu do 
năm uấn, thì ngài không có tánh riêng, vì không có tánh 
riêng, ngài không có “ngã”. Vì không có ngã, làm sao ông 
có thể miêu tả ngài là Như Lai? Đây là lÿ do trong tụng 
nói “Pháp nếu không có ngã, Làm sao là Như Lai?” 
Hơn nữa: 


22 Tụng 4 

Nhược vô hữu tự tánh Nếu không có tự tánh 
Vân hà hữu tha tánh Làm sao có tha tánh? 
Ly tự tánh tha tảnh Lìa tự táảnh, tha tánh 
Hà danh vì Nhự Lai. Gọi gì là Như Lai? 
Hơn nữa: 

22 Bình 4 


Nếu không có tự tánh, thì tha tánh cũng không thể hiện 
hữu, bởi vì chỉ là vì tự tảnh mà chúng ta viện dẫn đến tha 
tánh. Nếu cái này không hiện hữu, thì cái kia không hiện 
hữu, đương nhiên tự tánh và tha tảnh đều không hiện hữu. 
Lìa tự tánh hay tha tánh, thì ai là Như Lai? 

Hơn nữa: 


22 Tụng 5 


TRUNG LUẬN 224 


Nhược bắt nhân ngũ ấm 


Tiên hữu Như Lai giả 
DĨ kim thọ âm cô 
Tác thuyết vi Nhự Lai 


22 Tụng 6 


Kim thực bất thọ ấm 
Cảnh vô Như Lai pháp 
Nhược dĩ bắt thọ vô 
Kim đương vân hà thọ. 


22 Tụng 7 


Nhược kỳ vị hữu thọ 
Sở thọ bất danh thọ 
Vô hữu vô thọ pháp 
Nhi danh vì Nhưự Lai. 


22 Tụng 8 


Nhược w nhất dị trung 
Như Lai bắt khả đắc 
Ngũ chủng cẩu diệc vô 
Ván hà thọ trung hữu. 


22 Tụng 9 

Hưựu sở thọ ngũ ấm 
Bát tùng tự tánh hữu 
Nhược vô tự tánh giả 


Vân hà hữu tha tánh. 


22 Bình 9 


Nếu chẳng do năm uẩn, 
Thì Như Lai có trước. 
Nay thọ nhận năm uấn 
Nên gọi là Như Lai. 


Nay thực chẳng thọ uẫn 
Cũng không pháp Như Lai. 
Không thọ, không hiện hữu 
Thọ cái gì bây giờ? 


Nếu chưa có thọ nhận 
Không gọi thọ là thọ. 
Không có pháp không thọ 
Sao gọi là Như Lai? 


Nếu trong đồng hay dị 

Không tìm thấy Như Lai 
Trong năm chủng cũng không, 
Làm sao có trong thọ? 


Hơn nữa, thọ năm uẫn 
Không do tự tánh có. 
Nếu không có tự tánh 
Làm sao có tha tánh? 


Nếu Như Lai đã hiện hữu trước khi thọ nhận năm uẩn, thì 


TRUNG LUẬN 225 


bây giờ Như Lai này thọ nhận năm uấn, trở thành Như Lai. 
Nhưng trong thực tế, Như Lai không hiện hữu trước khi thọ 
nhận năm uẩn, như vậy bây giờ ngài sẽ thọ nhận cách nào? 
Cũng vậy, nếu ngài không thọ nhận năm uẩn, thì năm uẩn 
sẽ không gọi là “được thọ nhận” và không thọ nhận năm 
uân, không có gì gọi là Như Lai. 


(ĐTK30b11) 


Ông có thể tìm Như Lai trong đông nhất và dị biệt, nhưng 
ông sẽ không thể tìm được. Ông có thể tìm Như Lai trong 
năm chủng trong năm uấn, nhưng ông cũng sẽ không thể 
tìm thấy ngài ở đó. Như trong trường hợp này, làm sao ông 
có thể khăng định rằng Như Lai hiện hữu trong năm uẩn? 
Cũng vậy, năm uẩn được thọ nhận không hiện hữu do một 
tảnh riêng nào. Ông có thể nói rằng năm uẩn hiện hữu do 
tha tánh, nhưng nêu năm uấn không đến từ tự tánh, làm Sao 
chúng có thể đến từ tha tánh? Tại sao vậy? Bởi vì nếu 
không có tự tánh thì cũng không có tha tánh. 

Hơn nữa: 


22 Tụng 10 


Dĩ như thị nghĩa cô Cứ theo như nghĩa ấy 

Thọ không thọ giả không — Thọ, người thọ đều không. 
Ván hà đương đĩ không Làm sao với nghĩa không 
Nhi thuyết không Như Lai. ˆ Mà nói Như Lai không? 


22 Bình 10 


Phân tích theo các quan niệm này, thọ nhận và người thọ 
nhận đều hoàn toàn là không. Nếu thọ nhận là không, làm 
sao người ta có thể nói đến một 'Như Lai không theo 
nghĩa của thọ nhận là không? 


TRUNG LUẬN 226 


Hỏi: Ông nói rằng thọ nhận là không và người thọ nhận 
cũng là không — đây có phải là “tảnh không” quyết định 
hiện hữu? 


Đáp: Không phải vậy, vì sao? 
22 Tụng II 


Không tắc bắt khả thuyết Là không, không thê nói, 
Phi không bắt khả thuyết Chắng không, không thê nói, 
Cộng bắt cộng phả thuyết — Cộng, không cộng." cũng 

không 
Đãn dĩ giả danh thuyết. Chỉ giả danh mà luận. 


22 Bình II 


Tánh không của các pháp không thể diễn đạt được. Tánh 
chẳng không của các pháp cũng không thể diễn đạt được. 
Các pháp vừa không vừa chẳng không và các pháp chẳng 
phải không cũng chẳng phải chẳng không, đêu không thể 
diễn tả được, vì sao? Bởi vì chúng chỉ là để bác bỏ các 
những cái đối nghịch và chỉ được dạy như là những chỉ 
danh ước lệ. Nếu ông quản chiếu và phản ánh đúng theo 
cách này thì ông sẽ không lấy khó làm khó trong thực tánh 
của các pháp, vì sao? 


22 Tụng 12 


lịch diệt tướng trung vô — Trong tướng của tịch diệt, 
Thường vô thường đẳng tứ Không có thường, vô thường.. 
lịch diệt tướng trung vô Trong tướng của tịch diệt, 
Biên vô biên đẳng tứ. Không có biên, vô biên... 





: Cộng: vừa không vừa chẳng không. Không cộng: chăng không cũng 
chăng phải chăng không. ND. 


TRUNG LUẬN 227 


22 Bình 12 


Thực tướng của tất cả các pháp thì vi diệu và tịch diệt, 
nhưng chúng ta tạo ra bốn cái thấy sai lầm liên quan đến 
quá khứ; răng thế giới là thường, rằng thế giới là VÔ 
thường, rằng thế giới vừa thường vừa vô thường, và rằng 
thể giới chăng phải thường cũng chẳng phải vô thưởng. 
Trong tịch diệt tắt cả những cái ấy chẳng có, vì sao? Thực 
tướng của tất cả các pháp thì hoàn toàn trong sáng, thanh 
tịnh và không thể nắm bắt. Nếu ngay như tánh không còn 
không được chấp nhận thì nói chỉ đến bốn cái thấy này? 
Tất cả bốn cái thấy này sinh ra là vì thọ, nhưng trong thực 
tướng của tất cả các pháp không có gì do thọ sinh ra. 


(ĐTK30c7) 


Qua bốn cái thấy này chúng ta tự xem mình là cao quí và 
xem người khác là thấp hèn, nhưng trong thực tướng của 
các pháp không có “ông” hay “tôi”. Đây là lý do để nói 
rằng trong tịch diệt, bốn cái thấy này không hiện hữu. 


(ĐTK30c9) 


Giống nh bồn cái thấy hiện hữu liên quan đến quá khứ, 
bốn cái thấy hiện hữu liên quan đến vị lai cũng vậy; rằng 
thế giới có biên, rằng thế giới không có biên, rằng thể giới 
vừa có biên vừa không có biên và rằng thế giới chẳng có 
biên cũng chẳng phải không có biên. 


Hỏi: Nếu ông bác bỏ Như Lai theo cách này, có phải là 
không có Như Lai ? 


Đáp: 


22 Tụng 13 


TRUNG LUẬN 228 


Tà kiến nhiễm hậu giả Kẻ thấy sai đắm chìm 
lắc thuyết vô Nhự Lai Nói không có Như Lai, 
Như Lai tịch điệt trởng Sẽ phân biệt có, không 
Phân biệt hữu diệc phi. Tướng tịch diệt Như Lai 
22 Bình 13 


Ti hấy sai có hai thứ; thứ nhất phú nhận sự an lạc thể gian, 
thứ hai phủ nhận đường đên niêt-bản. 


đt nhận an lạc thế gian là cái thấy của người thô lậu, ấu 

Y nói rằng không tội và không phước, không thánh, 
không hiển, không Như Lai, vân vân... Tạo ra những cái 
thấy sai như thế, y bỏ thiện làm ác, lún, thể .y phú nhận sự 
an lạc thể gian. Kẻ phủ nhận đường đến niễr-bàn bị vướng 
sâu vào ngã, phân biệt có và không, phát triển cái tốt tiêu 
diệt cái xấu. Vì phát triển cái tốt, y được sự an lạc thế gian, 
nhưng vì phân biệt có và không, y không đạt niễt-bàn. Do 
đó, nếu ông nói rằng Như Lai không hiện hữu, đây là cải 
thấy sai chùm đắm và ông còn mắt cả sự an lạc thế gian, 
nói chỉ đến niễt-bàn? Nhưng nếu ông nói rằng Như Lai 
hiện hữu, đây cũng là thấy sai, vì sao? Bởi vì Như Lai có 
tướng tịch điệt song ông đang tạo ra những phân biệt, phán 
biệt trong tướng tịch diệt, Như Lai là hiện hữu hay không 
hiện hữu. 


22 Tụng 14 

Như thị tánh không trung Như thế trong tánh không 
Tư duy điệc bát khả Có nghĩ cũng không biệt 
Như Lai diệt độ hậu Như Lai sau diệt độ 

Phán biệt ư hữu vô. Có hiện hữu hay không. 
22 Bình 14 


Vì bản tánh thực tướng của tất cả các pháp là không, 


TRUNG LUẬN 229 


chúng ta không nên suy lý Như Lai hoặc hiện hữu hay 
không hiện hữu, hoặc vừa hiện hữu vừa không hiện hữu 
sau khi diệt độ. Ngay từ ban đâu, Như Lai đã hoàn toàn là 
không; nói chỉ sau khi nhập điệt? 


22 Tụng 1Š 

Như Lai quả hýỷ luận Như Lai vượt hí luận, 
Nhi nhân sinh hý luận Nhưng người vân hí luận. 
Hý luận phá tuệ nhãn Hi luận. diệt mắt trí, 

Thị năng bát kiên Phát. Như thê không thây Phật. 
22 Bình 15 


“Hí luận” có nghĩa là những ÿ niệm hôi tưởng, nắm giữ 
các tướng, phân biệt đây với kia, nói rằng Phật tịch diệt 
hay không tịch diệt và vân vân. Vì để theo đuổi hí luận, con 
người đảo ngược con mắt trí của mình, y chẳng thể thấy 
pháp thân của Nhự Lai. Trong chương quán Như Lai này, 
chúng ta đã quán xét từ đầu đến cuối, bản tánh quyết định 
của Như Lai và chúng ta không thể khám phá ra bản tánh 
ấy. Do đó, tụng nói rằng: 


22 Tụng 16 

Như Lai sở hữu tánh Bản tánh của Như Lai 

Tức thị thê gian tánh Là bản tánh thê gian. 

Như Lai vô hữu tánh Như Lai không có tánh 
Thê gian điệc vô tánh Thê gian, tánh cũng không. 
22 Bình 16 


Trong chương này chúng ta đã quản xét và nhiệt tình truy 
từn bản tánh của Nhự Lai, thực ra bản tánh áy là bản tánh 
của tất cả các thê giới. 


TRUNG LUẬN 230 


Hỏi: Bản tánh này của Nhự Lai là loại vật gì? 


Đáp: Như Lai không có bản tánh. Cũng như thế gian chẳng 
có bản tánh. 


TRUNG LUẬN _. 


Chương 23 


Quán Thấy Điên Đảo 
(24 tụng) 


Hỏi: 

23 Tụng l 

Tùng ức tưởng phân biệt Do nhớ nghĩ phân biệt 
Sinh tham khuê sỉ Sinh ra tham, sân, s1. 


Tịnh bắt tịnh điên đảo Điên đảo tịnh, bắt tịnh 
Giai tùng chúng duyên sinh. Đêu do các duyên sinh. 


23 Bình I 


Các kinh nói rằng vì tưởng nhớ phân biệt những cái thấy 
điên đảo về tịnh và bất tịnh, nên tham lam, giận đữ và mê 
hoặc. Do đó, chúng ta biết răng tham, sân và sỉ phải hiện 
hữu. 


Đáp: 

23 Tụng 2 

Nhược nhân tịnh bất tịnh Nếu do tịnh, bất tịnh 

Điền đảo sinh tam độc Điên đảo sinh ba độc. 

Tam độc tức vô tánh Ba độc không có tánh, 

Có phiên não vô thực. Nên phiên não không thực. 
23 Bình 2 


Nếu các phiên não sinh ra do nghĩ tưởng những cái thấy 
điên đảo về tịnh và bát tịnh, thì chủng không có tự tảnh. Do 
đó, các phiên não không có thực. 


TRUNG LUẬN SE 


23 Tụng 3 

Ngã pháp hữu đĩ vô Pháp ngã có hay không 

Thị sự chung bát thành Không bao giờ thành được. 
Vô ngã chư phiên não Không ngã, các phiên não 
Hữu vô diệc bát thành. Có, không cũng chăng thành. 
23 Bình 3 


Trong nhân và duyên, dù ngã có hiện hữu hay không cũng 
không thể thành. Bây giờ, nếu không có ngã, làm sao sự 
hiện hữu hay không hiện hữu của phiền não có thể thành? 
Tại sao vậy? 


23 Tụng 4 

Thùy hữu thử điên đảo Ai có điên đảo ấy 

Thị tức vi bát thành Như thê không thành được. 
Nhược l thị nhỉ hữu Nêu lìa đây (ngã) mà có 
Phiên não tắc vô thuộc. Phiên não chăng là phân. 
23 Bình 4 


“Phiên não” có nghĩa là điều làm người ta khổ. Kẻ bị 
phiên não phải là chúng sinh hữu tình, nhưng không thể tìm 
thấy một chúng sinh nào như thế, dù ông tìm y bất cứ chỗ 
nào. Nếu nói các phiên não hiện hữu biệt lập với chúng 
sinh ấy, thì chẳng có một thực thể nào mà các phiên não 
thuộc về nó. Nếu ông khẳng định rằng, dù cho không có tự 
tánh, các phiên não cũng được cho là ở trong tâm, thì như 
vậy cũng sai, vì sao? 


23 Tụng 5 


TRUNG LUẬN na 


Như thân kiến ngũ chủng Như năm cách thấy thân” 


Câu chỉ bất khả đắc Truy tìm không thê thấy. 
Phiên não tr câu tâm Phiên não trong tâm nhơ 
Neũ cấu điệc bát đặc. Năm chủng, tìm chăng thây. 
23 Bình 5 


Giống như cái thấy về thân — ông tìm nó ở năm cách trong 
năm uấn, Ông cũng không thể thấy nó — với các phiên não 
trong tâm bị nhiễm cũng vậy. Ông có thể tìm nó trong năm 
cách, nhưng ông sẽ không thể tìm được. 


Hơn nữa: 

23 Tụng 6 

Tịnh bắt tịnh điên đảo Điên đảo tịnh, bất tịnh 
Thị tắc vô tự tánh Là không có tự tánh. 
Vân hà nhân thử nhị Làm sao hai thứ đó 
Nhi sinh chư phiên não. Sinh ra các phiên não? 
23 Bình 6 


“Điên đảo tịnh, bất tịnh”. Điên đảo có nghĩa là hư huyễn. 
Là hư huyễn nên không có tự tánh và vì không có tự tánh, 
các cái thấy điên đảo không hiện hữu. Nếu không có những 
cái thấy điên đảo, làm sao Ông khẳng định rằng các phiên 
não sinh ra do những cái thấy điên đảo ấy? 


Hỏi: 
23 Tụng 7 


Sắc thanh hương vị xúc Sắc, thanh, hương, vị, xúc 





? Tức các chấp có ngã: 1) Lìa uấn có ngã, 2) Uẩn chính là ngã, 3) Ngã 
có trong năm uẩn, 4) Trong ngã có năm uẫn, Š) Năm uấn thuộc về ngã. 


ND. 


TRUNG LUẬN 234 


Cập pháp vì lục chúng Và pháp tạo thành sáu. 
Như thị chỉ lục chúng Tât cả sáu thứ này 

Thị tam độc căn bốn. Là gôc của ba độc. 

23 Bình 7 


Sáu nhập" này là gốc của ba độc. Những cái thấy điên đảo 
về tịnh và bát tịnh sinh ra vì sáu nhập này. Tham, sân và sỉ 
sinh ra vì những cải thây điên đảo về tịnh và bát tịnh. 


Đáp: 

23 Tụng 8 

Sắc thanh hương Vị xúc Sắc, thanh, hương, vị, xúc 
Cập pháp thê lục chủng Và pháp, sáu thứ này 


Giai không như diễm mộng Trống không, như ngọn lửa, 
Như Càản-thát-bà thành. Như mộng, như huyền thành. 


23 Tụng 9 
Như thị lục chúng trung Trong sáu vật loại này 
Hà hữu tịnh bất tịnh Sao có tịnh, bât tịnh? 


Do như huyễn hóa nhân Chúng giỗng như người huyễn 
Diệc như kính trung tượng. Như ảnh chiêu trong gương. 


23 Bình 9 


Tự thể của hình sắc, âm thanh, mùi hương, các vị, xúc 
chạm và các pháp, khi chúng chưa hòa hợp trong tâm, đều 
là không: chẳng có gì hiện hữu. Chúng giống như ngọn 
lửa, như mộng, như người huyễn hay như ảnh trong gương. 
Chúng chỉ là những hư dối trong tâm và không có tướng 





!! Sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp được gọi là sáu ngoại nhập hay 
sảu trần. Mất, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý được gọi là sảu nội nhập hay 
sảu căn. ND. 


TRUNG LUẬN 235 


quyết định. Trong sáu nhập như thể này, làm sao tịnh và 
bất tịnh có thể hiện hữu? 


23 Tụng I0 

Bắt nhân ư tịnh tướng Không do nơi tướng tịnh 
Tác vô hữu bát tịnh Thì không có bât tịnh. 
Nhân tịnh hưu bất tịnh Do tịnh có bât tịnh, 

Thị cô vô bát tịnh. Nên không có bất tịnh. 
23 Bình 10 


Độc lập với tịnh, không thể có một bất tịnh nào hiện hữu 
trước, vì dựa trên căn bản nào người ta có thể nói đến bắt 
tịnh? Do đó, bất tịnh không hiện hữu. 


Hon nữa: 

23 Tụng II 

Bắt nhân 1 bất tịnh Nếu không do bắt tịnh, 
Tặc diệc vô hữu tịnh Thì cũng không có tịnh. 
Nhân bát tịnh hữu tịnh Do bât tịnh có tịnh, 

Thị cô võ hữu tịnh. Vì vậy, không có tịnh. 
23 Bình 11 


Không thể có tịnh nào hiện hữu trước, độc lập với bắt tịnh. 
Làm sao ông có thê khăng định tịnh? Do đó, không có 
tịnh. 


Hơn nữa: 

23 Tụng 12 

Nhược vô hữu tịnh giả Nếu như không có tịnh 
Hà do nhỉ hữu tham Do gì mà có tham? 


Nhược vô hữu bất tịnh Nếu không có bắt tịnh 


TRUNG LUẬN 236 


Hà do nhỉ hữu khuẻ. Do gì mà có sân? 
23 Bình 12 


Ở đâu không có tịnh và bất tịnh, ở đó tham và sân không 
sinh. 


Hỏi: Các kinh dạy rằng có bốn cái thấy điên đảo về 
thường, vân vân. Nếu chúng ta thấy thường trong vô 
thường, đây gọi là thấy điên đảo. Nếu chúng thấy vô 
thường trong vô thường, đây không phải là thấy điên đảo 
và ba cái thấy điên đảo kia cũng như vậy. Vì những cái 
thấy điên đảo hiện hữu, người có cái thấy điên đảo phải 
hiện hữu. Tại sao ông nói rằng không cái nào hiện hữu? 


Đáp: 

23 Tụng 13 

U vô thường trước thường _ Nơi vô thường, chấp thường 
Thị tắc danh điên đảo Đó gọi là điên đảo. 

Không trung vô hữu thường Trong không, không có thường 
Hà xứ hữu thường đảo Ở đâu có đảo thường? 

23 Bình 13 


Nếu ông chấp thường trong vô thường, đây thành thấy điển 
đảo. Nhưng trong tánh không của các pháp, chẳng có 
thường. Thì có chỗ nào cho cái thấy điên đảo về thường? 
Ba cái (thấy) kia cũng giống như vậy. 


23 Tụng 14 
Nhược ư vô thường trung ˆ Vô thường, chấp vô thường 


Trước vô thường phi đảo ˆ Chăng phải là điên đảo. 
Không trung vô vô thưởng Trong không, không vô thường 


TRUNG LUẬN 537 


Hà hữu phi điên đảo. Sao có không điên đảo? 
23 Bình 14 


Giả sử một người chấp vô thường, nói rằng vô thường này 
không gọi là thấy điên đảo; trong tánh không của bản tánh 
các pháp, không có vô thưởng. Vì vô thường không hiện 
hữu ở đó, thì có ai ở đó để gọi nó là thấy không điên đảo? 
Với ba cái thấy kia cũng vậy. 

Hơn nữa: 


23 Tụng 1Š 


Khả trước trước giả trước Chấp, bị chấp, người chấp 
Cập sở dụng trước pháp Cũng như pháp chấp dụng: 
Thị năng tịch diệt tưởng Đều có tướng tịch diệt, 
Ván hà nhỉ hữu trước. Làm sao có chấp được? 


23 BÌnh 15 


Cái bị chấp có nghĩa là trần cảnh. Người chấp có nghĩa là 
tác nhân. Chấp có nghĩa là hành vi. Pháp có nghĩa là vật 
chấp dụng. Tất cả những cái này trong bản tánh là không 
và có tướng tịch diệt, như đã giải thích trong chương Như 
Lai. Do đó, không có chấp. 


Hơn nữa: 

23 Tụng l6 

Nhược vô hữu trước pháp — Nếu không có pháp chấp 
Ngôn tả thị điên đảo Nói saI là điện đảo, 

Ngôn chánh bát điên đảo Nói đúng chăng điên đảo. 
Thùy hữu như thị sự. AI đó có điên đảo? 


23 Bình 16 


TRUNG LUẬN 238 


Chấp có nghĩa là nghĩ trởng phân biệt đây và kia, có và 
không có, vân vân. Nếu không một chấp nào hiện hữu, thì 
ai ở đó mà có thấy sai và điên đảo, ai ở đó mà có thấy đúng 
và không điên đảo? 


Hơn nữa: 

23 Tụng l7 

Hữu đảo bắt sinh đảo Có đảo không sinh đảo ` 
Vô đáo bắt sinh đảo Không đảo không sinh đảo. 
Đảo giả bát sinh đảo Người đảo không sinh đảo 
Bát đảo diệc bát sinh. Không đảo cũng không sinh. 
23 Tụng 18 

Nhược ư điên đáo thời Nếu trong lúc điên đảo 
Diệc bát sinh điên đảo Cũng không sinh điên đảo. 
Nhữ khả tự quản sát Ông có thể quan sát 

Thùy sinh tr điên đảo. AI sinh ra điên đảo. 

23 Bình 18 


Người đã có cái thấy điên đảo không tạo ra cái thấy điên 
đảo nữa, vì y đã có cái thấy điên đảo rồi. Người không có 
cái thấy điên đảo cũng không tạo ra cái thấy điên đảo, vì y 
không có cái thấy điên đảo. Cũng không có cái thấy điên 
đảo trong lúc thấy điên đảo, bởi vì như vậy mắc cả hai lỗi. 
Bây giờ ông nên bỏ cái tâm kiêu căng, ngã mạn của ông đi 
và thấy sự vật một cách đúng đắn cho mình. Ai ở đó mà có 
cái thấy điên đảo? 

Hơn nữa: 


23 Tụng 19 





1 Đảo: tức “điên đảo ” nói tắt, cưỡng dùng để giữ thể kệ. ND. 


TRUNG LUẬN 239 


Chư điên đảo bất sinh Các điên đảo không sinh. 
Vân hà hữu thứ nghĩa Nói vậy có nghĩa gì? 

Vô hữu điên đảo cô Đã không có điên đảo 
Hà hữu điên đảo giả Sao có người điên đảo? 
23 Bình 19 


Bởi vì chúng tôi đã bác bỏ những cái thấy điên đảo bằng 
nhiều luận cứ khác nhau, ông rơi vào “không sinh. ` Bám 
vào không sinh ông khẳng định rằng không sinh là thực 
tướng của cái thấy điên đảo. Do đó, tụng nói làm sao ông 
gọi cái thấy “điên đảo là không sinh?” Ngay cả các pháp 
vô lậu (không rỉ chảy) còn không được xem là có tướng 
không sinh, nói chỉ đến những cái thấy điên đảo mà cho là 
không sinh? Vì những cái thấy điên đảo không hiện hữu, 
làm sao người thấy điên đảo có thể hiện hữu? Người thấy 
điên đảo chỉ hiện hữu do những cái thấy điên đảo. 

Hơn nữa: 


23 Tụng 20 

Nhược thường ngã lạc tịnh Nếu thường, lạc, ngã, tịnh 
Nhi thị thực hữu giả Mà thực sự hiện hữu. 

T hị thường ngã lạc tịnh Thì thường, lạc, ngã, tịnh 
Tác phi thị điên đảo. Không phải là điên đảo. 
23 Bình 20 


Nếu bốn cái này: thường, lạc, ngã, tịnh có bản tánh hiện 
hữu, có thực, thì thường, lạc, ngã, tịnh không phải là những 
cái điên đảo, vì sao? Bởi vì chúng là những cái có thực, 
hiện hữu và có định, như vậy làm sao ông có thể gọi chúng 
là những cái điên đảo? Nếu ông nói rằng bốn cải này — 
thường, lạc, ngã, tịnh — không hiện hữu, thì vô thường, khổ, 
vô ngã và bất tịnh — bốn cái này sẽ hiện hữu như những 
thực thể và sẽ không gọi là những cái thấy điên đảo. Vì là 


TRUNG LUẬN 240 


những cái đối nghịch của những cái điên đảo, chúng sẽ 
được gọi là những cải không điên đảo. Nhưng điễu này 
không đúng, vì sao? 


23 Tụng 2l 

Nhược thường ngã lạc tịnh Nếu thường, lạc, ngã, tịnh 
Nhi thực vô hữu giả Thực sự không hiện hữu, 
Vô thường khô bát tịnh Vô thường, khô, bât tịnh 
Thị tắc điệt ưng vô. Cũng sẽ không hiện hữu. 
23 Bình 2I 


Nêu bón cải này — thường, lạc, ngã, tịnh — thực sự không 
hiện hữu, vì chúng không hiện hữu, bốn cải kia, vô thường, 
vân ván, cũng sẽ không hiện hữu, vì sao? Bởi vì không có 


tương tuy. 

Hơn nữa: 

23 Tụng 22 

Như thị điện đảo diệt Như vậy điên đảo diệt 
Vô mình tắc diệc diệt Thì vô minh cũng diệt. 
Dĩ vô mình diệt cô Do vô minh đã diệt 


Chu: hành đẳng diệc diệt. — Các hành cũng diệt theo. 

23 Bình 22 

“Như vậy "có nghĩa là theo cách đã giải thích. Khi các cải 
thấy điên đảo diệt, thì vô mình là gốc của mười hai nhân 
duyên cũng diệt. Do vô mình điệt ba thứ hành và nghiệp, 
vân ván, cho đên gìa và chết, tắt cả đếu diệt. 


23 Tụng 23 


Nhược phiển não tánh thực Nếu tánh phiền não thực, 


TRUNG LUẬN 241 


Nhi hữu sở thuộc giả Có người để thuộc về, 
Ván hà đương khả đoạn Làm sao có thê dứt, 
Thùy năng đoạn kỳ tánh. AI dứt được tánh nó? 


23 Bình 23 


Nếu phiên não là những cái thấy điên đảo và có bản tánh 
hiện hữu, có thực, làm sao có thể dứt được chúng, đi có thể 
dứt được bản tánh ấy? Nếu ông nói rằng các phiên não đễu 
là hư dối và không có bản tánh, tuy nhiên có thể dứt được, 
đáy cũng là sai, vì sao? 


23 Tụng 24 

Nhược phiên não hư vọng — Nếu phiền não hư vọng, 

Vô tánh vô thuộc giả Không tánh, không thuộc ai. 
Ván hà đương khả đoạn Làm sao có thê dứt? 


Thùy năng đoạn vô tánh. Ai dứt được không tánh? 
23 Bình 24 


Nếu tất cả các phiền não là hư dối, không có bản tánh, thì 
không có ai để chúng tùy thuộc. Làm sao có thể dứt chúng 
được? Vì ai có thể dứt được một pháp không có bản tánh? 


TRUNG LUẬN 242 


Chương 24 


Quán Bốn Thánh Đế 


24 Bình 0 


(40 tụng) 


Người hỏi nói: Do diệt bốn cái thấy điên đảo, người ta 
thâm nhập bón đề và đạt quả sa môn. 


24 Tụng l 


Nhược nhất thiết năng không Nếu tất cả là không, 


Vô sinh diệc vồ điệt 
Như thị tắc võ hữu 
Tứ Thánh đề chỉ pháp. 


24 Tụng 2 


Dĩ vô tứ đề cổ 

Kiến khổ dữ đoạn tập 
Chứng diệt cập tu đạo 
Như thị sự năng vô. 


24 Tụng 3 


Dĩ thị sự vô cổ 

Tắc vô tứ đạo quả 

Vô hữu tứ quả cô 

Đắc hướng giả diệc vô. 


24 Tụng 4 
Nhược vô bát hiển thánh 


1ăc vô hữu tăng bảo 
Dĩ vô tứ đề cô 


Không sinh cũng không diệt, 
Như vậy ất chăng có 
Pháp của bôn thánh đê. 


Vì không có bốn đế: 
Thấy khổ và dứt tập, 
Chứng diệt và tu Đạo, 
Như thế không hiện hữu. 


Bồn đề nếu không có, 

Bồn quả Đạo sẽ không. 

Vì không có bốn quả, 

Sẽ không người nguyện đạt. 


Nếu không tám hiền thánh 
Át không có Tăng bảo. 
Vì không có Bôn đê 


TRUNG LUẬN 543 


Diệc vô hữu pháp bảo. Sẽ không có Pháp bảo. 

24 Tụng 5 

Dĩ vô pháp tăng bảo Không có Pháp, Tăng bảo 
Diệc vô hữu Phật bảo Cũng không có Phật bảo. 
Như thị thuyết không giả Vậy người dạy tánh không 
Thị tắc phá tam bảo. Át phá cả Tam bảo. 

24 Bình 5 


Nếu mọi sự vật trên thế gian hoàn toàn là không, không cải 
8Ì hiện hữu, sẽ không có sinh và diệt; vì không có sinh và 
diệt, sẽ không có bốn thánh để. Tại sao vậy? Khổ để sinh từ 
tập (nghiệp), tập đề là nhân và khổ để là quả. Chân lý của 
khổ và tập được gọi là diệt để và cái có thể đưa người ía 
đến diệt đề goi là Đạo đề, Đạo để là nhân và diệt đề là quả. 


(ĐTK32b27) 


Như thế bốn để có quan hệ nhân quả. Nếu không có sinh và 
diệt, sẽ không có bồn để. Nếu không có bốn đề, sẽ không có 
nhận biết về khổ, dứt tập, ngộ điệt và tu Đạo, sẽ không có 
bốn quả sa môn. 


(ĐTK32c1) 


Không có bốn quả sa môn không thể có bốn. loại người 
phát nguyện và bốn loại người thành tựu và nếu tám hạng 
hiển thánh này không hiện hữu, sẽ không có Tăng già bảo. 
Cũng vậy nếu bồn thánh để không hiện hữu, sẽ không có 
Pháp bảo. Nếu Pháp bảo và Tăng bảo không hiện hữu, làm 
sao có thể có Phật nào? Phật có nghĩa là đạt Pháp, nhự 
vậy nếu không có Pháp, làm sao có thể có Phật? Lời ông 
(chỉ ngài Long Thọ) dạy rằng tất cả các pháp hoàn toàn là 
không, do đó điệt cả ba bảo. 


TRUNG LUẬN 244 


Hơn nữa: 

24 Tụng 6 

Không pháp hoại nhân quả Pháp không phá nhân quả 
Diệc hoại tr lội phúc Cũng phá cả tội phước. 
Diệc phục tắt hủy hoại Hơn nữa, ông cũng pha 
Nhất thiết thê tục pháp. Tât cả pháp thê gian. 

24 Bình 6 


Nếu ông chấp nhận học thuyết tánh không, thì Ông phủ 
nhận tội và phước và quả báo của tội và phước. Ông cũng 
phủ nhận tất cả các pháp qui ước của thế gian. Vì tất cả 
những loại lỗi này do đó mà có, các pháp không thể nào là 
“không ” được. 


Đáp: 
24 Tụng 7 
Nhữ kim thực bất năng Nay ông thực không thê 
Trì không không nhân duyên Hiêu không, nhân duyên 
ộ không, 

Cập trị không nghĩa Không hiệu nghĩa của 

, không, 
Thị cô tự sinh não. Tự tạo khó cho ông. 
24 Bình 7 


Ông không hiểu rõ các tướng của “tánh không” này là gì, 
hay vì lý do gì mà dạy tánh không và ông không hiểu nghĩa 
của tánh không. Vì ông thiếu căn cơ biết thực ra nó là cái 
øì) ông tạo nghỉ ngờ và khó khăn cho chính ông. 

Hơn nữa: 


TRUNG LUẬN 245 


24 Tụng 8 

Chu Phật y nhị để Chư Phật nương hai để 

Vị chúng sinh thuyết pháp Vì chúng sinh, nói pháp. 
Nhất dĩ thể tục để , Một là thê tục đề, 

Nhị đệ nhất nghĩa đề. Hai là đệ nhât nghĩa. 

24 Tụng 9 

Nhược nhân bắt năng tr Một người nếu không biết 
Phân biệt nhị đề Phân biệt hai đê này, 

Tác r nhiêm Phật pháp Át bị nhiễm Phật pháp 
Bát trì chán thực nghĩa. Không hiệu nghĩa chân thực. 
24 Bình 9 


Về “tục đế”: tát cả các pháp trong bản tánh là không, 
nhưng vì thấy điên đảo, chúng ta tạo ra những pháp hư 
huyễn và đây là thực tại thế gian. Vì biết thực tánh của 
những cái thấy điên đảo, các bậc thánh hiển biết rằng tắt 
cả các pháp hoàn toàn là không, không có sinh và đáy là đệ 
nhất nghĩa để tạo nên sự tự do tự tại cho các bậc ấy. 


(ĐTK32c23) 


Tất cả chư Phật đêu dựa vào hai đề này để dạy Pháp cho 
chúng sinh. Một người không thể phân biệt đúng giữa hai 
đề này thì không. biết nghĩa chân thực của Phật pháp cực 
kỳ sâu xa. Nói rằng các pháp không sinh là đệ nhất nghĩa 
để và tục để không cần thiết là không đúng, vì sao? 


24 Tụng 10 


Nhược bắt y tục để Nếu không nương tục đề, 
Bát đặc đệ nhát nghĩa Không đạt đệ nhât nghĩa. 


TRUNG LUẬN 246 


Bắt đắc đệ nhất nghĩa Không đạt đệ nhất nghĩa, 
Tăc bát đắc Niêt-bàn. Át không đạt Niêt-bàn. 
24 Bình 10 


Đệ nhất nghĩa thì hoàn toàn tùy thuộc vào ngôn từ và sự 
diễn đạt. Ngôn từ và diễn đạt thì thế tục và ước lệ. Do đó, 
không dựa vào ước lệ và thể tục thì không thể giảng giải đệ 
nhất nghĩa. Trừ phi đạt đệ nhất nghĩa, làm sao có thể đạt 
Niết-bàn? Do đó, dù các pháp không sinh cũng có hai để 


này. 

Hơn nữa: 

24 Tụng II 

Bất năng chánh quán không Không thê quán đúng không 
Độn căn tặc tự hại Người độn căn tự hại. 

Như bát thiện chú thuật Giông chú thuật không giỏi, 
Bát thiện tróc độc xả. Bắt răn độc bât tài. 

24 Bình II 


Nếu một người độn trí không hiểu rõ giáo pháp tánh không, 
sẽ có lỗi lầm trong tánh không và y sẽ sinh ra thấy điên 
đảo. Giống như nghề bắt rắn độc: nếu ông nắm nó không 
khéo, đến phiên nó quay lại “nắm” ông và ông sẽ bị đau 
đớn. Hoặc giống (dùng) như chú thuật. Nếu Ông muốn nó 
biểu diễn mà ông thiếu khả năng thi triển khéo léo thì ông 
sẽ tự làm hại mình. Một người độn căn quán giáo pháp 
tánh không cũng giống như vậy. 

Hơn nữa: 


24 Tụng 12 


Thế Tôn tri thị pháp Thể Tôn biết Pháp này, 
Thậm thâm vì diệu tướng Tướng sâu xa, vi diệu, 


TRUNG LUẬN 347 


Phi độn căn Sở cập , Kẻ độn không với được, 
Thị cô bát dục thuyết. Không muôn dạy Pháp này. 
24 Bình 12 


Bởi vì pháp áây cực kỳ sâu xa và vì điệu, người căn cơ chậm 
lụt sẽ không hiểu rõ ràng, nên Phật miên cưỡng mà đạy. 
Hơn nữa: 


23 Tụng 13 

Nhữ vị ngã trước không Ông nói tôi chấp không, 
Nhi vỉ ngã sinh quá Tạo lôi đồ cho tôi. 

Nhữ kim sở thuyết quá Những lỗi ông đang nói 

U không tắc vô hữu. Không có trong tánh không. 
23 Bình 13 


Bởi vì ông nói rằng chúng tôi bị vướng mắc trong tánh 
không, ông tạo ra các lỗi và qui cho chúng tôi. Nhưng tánh 
không của bản tánh mà chúng tôi nói đến — tánh không này 
tự nó là không. Không có những lỗi như thế. 
Hơn nữa: 


24 Tụng 14 


Dĩ hữu không nghĩa cổ Do có nghĩa tánh không 
Nhát thiết pháp đắc thành — Tất cả pháp được thành. 
Nhược vô không nghĩa giả Nếu không nghĩa tánh không 
Nhất thiết pháp bắt thành. — Tất cả pháp chẳng thành. 


24 Bình 14 
Do có lý tánh không, tất cả các pháp trong và ngoài thế 


gian được thành tựu. Nếu không có lý tánh không thì không 
có gì thành tựu được. 


TRUNG LUẬN 248 


Hơn nữa: 

24 Tụng 15 

Nhữ kim tự hữu quá Nay chính ông có lỗi, 

Nhi dĩ hồi hướng ngã Nhưng lại gán cho tôi. 

Như nhân thừa mã giả Giông như người cưỡi ngựa, 
Tự vong tư sở thừa. Quên mình cưỡi cái gì. 

24 Bình I5 


Ông sai về sự hiện hữu của các pháp nhưng không tự biết 
mà cỏn có thê thấy lôi trong tánh không. Giống như kẻ 
đang cưỡi ngựa quên mình đang cưỡi cải gì. Tại sao vậy? 


24 Tụng l6 


Nhược nhữ kiến chư pháp Nếu ô ông thấy các pháp 
Quyết định hữu tánh giả Quyết định có bản tánh, 
Tức vi kiến chư pháp Tức ông thấy các pháp 
Vô nhán diệc vô duyên. — Không nhân cũng không duyên. 


24 Bình 16 


Ông dạy rằng tắt cả các pháp đêu quyết định có bản tánh. 
Nếu là như vậy, ông sẽ thấy tắt cả các pháp là không có 
nhân và đuyên, vì sao? Nếu các pháp quyết định có bản 
tánh hiện hữu, thì chúng ắt không sinh và không diệt, 
những pháp như thế dùng nhân và duyên để làm gì? Nếu 
ông nói rằng các pháp do nhân duyên sinh, thì chúng sẽ 
không có bản tánh. Do đó, các pháp quyết định có bản 
tánh, hiện hữu không có nhân và duyên. Nếu ông nói các 
pháp trụ, quyết định và an ổn trong bản tánh của chúng, 
như vậy chẳng đúng, vì sao? 


24 Tụng l7 


TRUNG LUẬN 249 


Tức vi phả nhán quả Đây thành phá nhân quả 
Tác tác giả tác pháp Làm, người làm, việc làm. 
Diệc phục hoại nhất thiết Hơn nữa, phá tât cả 

Vạn vật chỉ sinh diệt. Sinh, diệt của vạn vật. 

24 Bình 17 


Nếu các pháp quyết định có bản tánh thì sẽ không có những 
cải như nhân và quả, vân vân. Như tụng nói: 


24 Tụng 18 

Chúng nhân duyên sinh pháp Pháp do nhân duyên sinh, 
Ngã thuyết tức thị vô Tôi nói không hiện hữu, 
Diệc vi thị giả danh Cũng gọi là giả danh, 

Diệc thị trung đạo nghĩa. Cũng là nghĩa Trung đạo. 
24 Tụng 19 

Vị hội hữu nhất pháp Chưa từng có một pháp 
Bái tùng nhân duyên sinh Không do nhân duyên sinh. 
Thị cô nhất thiêt pháp Do vậy không một pháp 
Vô bát thị không giả. Hiện hữu mà chăng không. 
24 Bình 19 


Nhân và duyên sinh ra các pháp và chúng tôi nói rằng 
chúng là không. Tại sao vậy? Sự vật sinh ra hoàn toàn đo 
sự hòa hợp của nhân và duyên. Vì những sự vật này tùy 
thuộc vào nhân và duyên, chúng không có bản tánh riêng 
và vì không có bản tánh riêng, chúng là không. 


(ĐTK33b17) 


Hơn nữa, tánh không tự nó là không. Nhưng để dẫn dắt 
chúng sinh, nó được dạy băng phương tiện giả danh. Bởi vì 


TRUNG LUẬN 250 


xa lìa hai cực đoan có và không, nên gọi là trung đạo. Vì 
các pháp không có bản tánh riêng chúng tôi không thể nói 
chúng hiện hữu và vì chúng không phải là ngoan không, 
chúng tôi không thể nói rằng chúng không hiện hữu. Nếu 
các pháp có tướng của bản tánh thì chúng sẽ hiện hữu độc 
lập với nhân và duyên, nhưng rồi nếu chúng không tùy 
thuộc vào nhân và duyên, chúng không phải là pháp. Do 
đó, không có pháp chẳng không. Về các lỗi mà ông thuyết 
trên kia |24Bình 0-24Bình 6] về giáo pháp tánh không, báy 
giờ các lỗi đó trở lại ràng buộc ông. Vì sao? 


24 Tụng 20 

Nhược nhất thiết bất không Nếu vạn pháp chăng không 
Tắc võ hữu sinh diệt Sẽ không có sinh, diệt. 
Như thị tắc vô hữu Như vậy sẽ không có - 

Tứ Thánh đề chỉ pháp. Pháp của bôn Thánh đê. 

24 Bình 20 


Nếu tất cả các pháp có bản tánh riêng hiện hữu và chẳng 
không, thì sẽ không có sinh và diệt, và vì không có sinh và 
diệt, sẽ không có pháp của bón Thánh để. Tại sao vậy? 


24 Tụng 2l 

Khổ bắt tùng duyên sinh Khổ chẳng từ duyên sinh, 
Vân hà đương hữu khô Làm sao có khô được? 

Vô thường thị khô nghĩa Nghĩa khô là vô thường, 
Định tánh vô vô thưởng. Định tánh không vô thường. 
24 Bình 21 


Khổ không do duyên sinh thì không phải khổ. Tại sao vậy? 
Các kinh nói răng nghĩa của khô là vô thưởng. Nêu khô có 


TRUNG LUẬN 251 


bản tánh quyết định, nó làm sao có thể vô thường, vì nó 
không lìa bỏ bản táảnh riêng của nó? 


Hơn nữa: 

24 Tụng 22 

Nhược khô hữu định ránh Nếu khỗ có định tánh, 
Hà cô tùng tập sinh Làm sao sinh từ tập? 

Thị có vô hữu tập , Do đó không có tập, 

Dĩ phả không nghĩa cố. Do phá nghĩa của không. 
24 Bình 22 


Nếu khổ quyết định có bản tánh, thì nó không sinh, vì nó đã 
hiện hữu. Nếu như vậy, sẽ không có tập đê, vì sự phủ nhận 


do nghĩa của tánh không. 

Hơn nữa: 

24 Tụng 23 

Nhược khổ hữu định tánh Nếu khổ có định tánh 
Tác bát ưng hữu diệt ` Thì sẽ không có diệt. 
Nhữ trước định tánh cô Do châp vào định tánh 
Tức phá tư diệt đề. Nên ông phá diệt đê. 
24 BÌnh 23 


Nếu khổ có định tánh, nó sẽ không diệt, vì sao? Bởi vì bản 
tảnh không diệt. 
Hơn nữa: 


24 Tụng 24 
Khổ nhược hữu định tánh — Nếu khô có định tánh 


Tắc vô hữu tu đạo Ắt không có tu Đạo. 
Nhược đạo khả tu tập Nêu Đạo có thê tu 


TRUNG LUẬN ẽ. 


Tức vô hữu định tánh. Thì chăng có định tánh. 
24 Bình 24 


Nếu các pháp có sự hiện hữu cố định, sẽ không có sự tu 
Đạo, vì sao? Nếu các pháp có thực thể, thì chúng là thường 
hằng và cái gì thường hằng thì không thể tăng tiễn. Nếu 
Đạo có thể tu, thì nó không có bản tánh quyết định. 

Hơn nữa: 


24 Tụng 25 

Nhược vô hữu khổ để Nếu không có khô đề, 

Cập vô tập diệt đề Không hai đê tập, diệt; 

Sở khả diệt khô đạo Thì thành đạt cái gì . 
Cánh vi hà sở chỉ. Theo Con Đường diệt khô? 
24 Bình 25 


Nếu tắt cả các pháp có bản tánh hiện hữu trước quyết định, 
thì sẽ không có các đề khổ, tập hay diệt. Thì Đạo diệt khổ 
có thể đạt đến cảnh giới gì của sự diệt khổ? 


Hơn nữa: 

24 Tụng 26 

Nhược khô định hữu ánh Nếu khổ có định tánh ` 
Tiên lai sở bát kiên Trước kia đã không thây. 
U kim vân hà kiên Bây giờ sao thấy. được 
Kỳ tánh bát dị cố. Vì tánh chẳng biến đổi? 
24 Bình 26 


Nếu trước kia, khi chưa giác ngộ, ông không thể nhận biết 
bản tảnh của khô thì báy giờ ông cũng không thê nhận biết 


TRUNG LUẬN 253 


được, vì sao? Vì bản tánh của nó quyết định là “không 
được nhận biết. ” 
Hơn nữa: 


24 Tụng 27 


Như kiến khổ bắt nhiên Như thấy khổ không đúng, 
Đoạn tập cập chứng diệt Dút tập và chứng diệt, 

Tu đạo cập tứ quả Tu Đạo và bốn quả 

Thị diệc năng bắt nhiên. Thì cũng đều không đúng. 


24 Bình 27 


Nếu như trước kia không nhận biết bản tánh hay khổ để, 
đương nhiên bây giờ cũng sẽ không nhận biết nó, cũng vậy, 
sẽ không có dứt tập, ngộ diệt hay tu Đạo, vì sao? Nếu trước 
kia không dứt bản tánh của tập thì bây giờ cũng không thể 
dứt nó, bởi vì bản tánh không thể bị dứt. Nếu trước không 
ngộ diệt, thì bây giờ cũng không thể ngộ được. Nếu trước 
kia không tu Đạo thì bây giờ cũng không thể tu Đạo được, 
bởi vì trước kia không tu. Do đó, trong bốn thánh để hay 
(pháp) bốn hữu vi nhận biết, dứt, ngộ và tu, không cái nào 
có. Nếu bồn (pháp) hữu vì này không có, bốn quả Đạo cũng 
sẽ không có. Tại sao vậy? 


24 Tụng 28 

Thị tứ đạo quả tánh Tánh của bốn quả Đạo 
Tiên lai bát khả đặc Trước kia không thê được, 
Chư pháp tánh nhược định Nêu pháp có định tánh, 
Kim vân hà khả đãc. Nay sao có thê được? 

24 Bình 28 


Nêu tắt cả các pháp có định tánh và chưa có được bôn quả 
sa môn, thì bây giờ làm sao có thê có được? Nếu có thể có 


TRUNG LUẬN 254 


được bốn quả, thì bản tánh của bốn quả không có định 
tảnh. 


Hơn nữa: 

24 Tụng 29 

Nhược vô hữu tứ quả Nếu không có bốn quả, 

Tác vô đặc hướng giả Át không người hướng đến, 
Dĩ vô bát thánh cô Vì không tám bậc thánh, 
Tặc vô hữu tăng bảo. Át không có tăng bảo. 

24 Bình 29 


Nếu không có bón quả sa môn (šramana), sẽ không có 
người đạt quả và người nguyện đạt quả. Không có tám loại 
thánh và hiện, sẽ không có Tăng già bảo. Nhưng các kinh 
nói rằng tám loại thánh và hiển tạo thành Tăng già bảo. 
Hơn nữa: 


24 Tụng 30 

Vô tứ thánh để cô Vì không bốn Thánh đề 
Diệc vô hữu pháp bảo Cũng không có Pháp bảo. 
Vô pháp bảo tăng bảo Không có Pháp, Tăng bảo, 
Ván hà hữu phát bảo. Làm sao có Phật bảo? 

24 Bình 30 


Tu bón Thánh để người ta đạt pháp niễt-bàn. Không có bốn 
đề, sẽ không có Pháp bảo. Nếu không có hai bảo này (Pháp 
và Tăng bảo), làm sao có thể có Phật bảo? Bằng cách lý 
luận như thế này, với sự khẳng định rằng các pháp có định 
tảnh, ông phá hoại cả ba bảo. 


Hỏi: Mặc dù ông đã bác bỏ tắt cả các pháp, chắc chắn 
Đạo Bồ-đê Vô thượng Chánh đăng Chánh giác (Ánuffara- 


TRUNG LUẬN 255 


samyak-sambodli) phải có, vì cảnh giới này mà chúng ta 
gọi một người là “Phát ”. 


Đáp: 

24 Tụng 3l 

Nhữ thuyết tắc bắt nhân Ông đang nói không nhân 
Bồ-đê nhỉ hữu Phật Bô-đê mà có Phật. 

Diệc phục bát nhân Phật Cũng như không nhân Phật 
Nhi hữu tr Bồ-để. Mà vẫn có Bô-đê. 

24 Bình 31 


Nếu như ông nói, tất cả các pháp có định tánh, thì sẽ có 
Phật tảnh độc lập với Bó-đẻ, vì tánh của cả hai sẽ thường 
hãng và cô định. 


Hơn nữa: 

24 Tụng 32 

Tuy phục động tỉnh tiến Kẻ một lòng tính tiễn 
Tu hành Bồ-đề đạo Tu tập đạo Bô-đê. 


Nhược tiên phi Phật tánh Nếu có tánh phi-Phật, 
Bát ưng đặc thành Phậit. Y không thê thành Phật. 


24 Bình 32 

... Đởi vì y đã không có bản tánh đó. Nhự sắt không có bản 
tảnh của vàng. Dù cho ông có tôi luyện băng cách nào, nó 
cũng không bao giờ thành vàng. 

Hơn nữa: 


24 Tụng 33 


Nhược chư pháp bất không Nếu các pháp chẳng không, 


TRUNG LUẬN 256 


Vô tác tội phúc giả Không ai làm tội phước. 
Bát không hà sở tác Chăng không, có gì thành? 
Dĩ kỳ tánh định cô. Vì tánh chúng cô định. 

24 Bình 33 


Nếu các pháp chẳng không, sẽ không bao giờ có người 
(làm điêu) thiện hay ác, vì sao? Vì bản tánh của thiện và ác 
đã quyết định rồi và cũng vì không có làm và người làm. 
Hơn nữa: 


24 Tụng 34 

Nhữ ư tội phúc trung Ông nói trong tội phước 
Bát sinh quả báo giả Không có sinh quả báo. 
Thị tác ly tội phúc Như thê lìa tội phúc 
Nhi hữu chư quả báo. Mà có các quả báo. 

24 Bình 34 


Nếu như ông nói, không có quả báo ở trong những điều 
thiện và ác, là nhân và duyên, thì quả bảo phải hiện hữu 
biệt lập với các hành động thiện và ác mà chúng là nhân và 
duyên. Tại sao vậy? Vì quả bảo không dựa vào nhân duyên 
mà xuất hiện. 


Hỏi: 7hiện, ác và quả báo không thể hiện hữu tách rời với 
tội và phước. Thiện, ác và quả bảo chỉ sinh ra từ tội và 
phước. 

Đáp: 

24 Tụng 35 


Nhược vị tùng tội phúc Nếu nói từ tội phúc 
Nhi sinh quả báo giả Mà quả báo sinh ra; 


TRUNG LUẬN 357 


Quả tùng tội phúc sinh Quả từ tội phúc sinh 
Ván hà ngôn bát không. Làm sao nói chăng không? 
24 Bình 35 


Nếu không có quả báo thiện và ác biệt lập với tội và phước, 
làm sao ông có thể nói rằng các quả báo chẳng phải là 
không? Nếu chẳng phải là không, thì không có tội và phước 
tách rời với người làm. Khẳng định trước kia của ông nói 
rằng các pháp chẳng phải không là không đúng. 

Hơn nữa: 


24 Tụng 36 


Nhữ phá nhất thiết pháp Ông phá tất cả pháp 
Chư nhán duyên không nghĩa Nghĩa không của nhân duyên 


Tắc phá ư thế tục Át phá cả thế tục 
Chư dự sở hữu pháp. Và các pháp còn lại. 
24 Bình 36 


Nếu ông phủ nhận giáo pháp nhân duyên, nghĩa cao nhất 
của tánh không, là ông phủ nhận tất cả các pháp thê gian, 
vì sao? 


24 Tụng 37 

Nhược phá w không nghĩa Nếu phá nghĩa của không 
Tức ưng vô sở tác Thì chăng có gì thành, 
Vô tác nhỉ hữu tác Không làm thành có làm 
Bất tác danh tác giả. Chăng làm gọi tác giả. 
24 Bình 37 


Nếu ông phủ nhận quan niệm tánh không, thì tất cả 
(nghiệp) quả sẽ không có tác nhân, không có nhân. Sẽ có 


TRUNG LUẬN 258 


làm mà không làm gì và có người làm mà không làm gì. 
Cũng sẽ có nghiệp, quả báo và sự thọ nhận mà không có 
tác nhân. Nhưng điều này không đúng và do đó không nên 
phú nhận tánh không. 

Hơn nữa: 


24 Tụng 38 


Nhược hữu quyết định tánh Nếu có tánh quyết định, 
Thê gian chúng chúng tướng Mọi loại tướng thê gian 


Tắc bất sinh bắt diệt Át không sinh, không diệt 
Thường trụ nhỉ bắt hoại. Thường trụ và chăng hoại. 
24 Bình 38 


Nếu các pháp có bản tánh quyết định, thì tất cả các tướng 
khác nhau trên thế gian, thần, người, thú vật và tất cả vạn 
vật, sẽ không sinh và không diệt, thường trụ và không hoại 
điệt, vì sao? Vì cái gì có thực tánh thì không thể biến đổi. 
Nhưng chúng ta có thể thấy rõ rằng tất cả sự vật có tướng 
thay đổi, sinh, diệt và biến hóa tiềm ẩn. Do đó, chúng 
không thể có bản tánh quyết định. 


Hơn nữa: 

24 Tụng 39 

Nhược vô hữu không giả Nếu không có tánh không 
Vị đặc bắt ưng đặc Thì chăng bao giờ đạt, 
Diệc vô đoạn phiên não Phiên não sẽ không dứt, 
Diệc vô khô tận sự. Khô cũng sẽ không tận. 
24 Bình 39 


Nếu không có pháp tánh không, thì những người có công 
đức và đạo hạnh, cả trong thê giới này và các thê giới bên 
kia, chưa đạt (mêt bàn) sẽ không thể đạt được và không thê 


TRUNG LUẬN 259 


có người đứt được các nhiễm và tận diệt khổ, vì sao? Bởi vì 
có bản tánh quyết định. 
24 Tụng 40 


Thị cố kinh trung thuyết Do đây trong kinh nói, 
Nhược kiên nhân duyên pháp Nêu thây pháp nhân duyên 


Tắc vi năng kiến Phật Thì có thể thây Phật, 
Kiên khô tập diệt đạo. Thây khô, tập, diệt, đạo. 
24 Bình 40 


Nếu một người nhận biết rằng tắt cả các pháp đều do nhân 
và duyên sinh, như thế có thê nhận biết pháp thân của Phật 
và tăng tiễn trí tuệ. Y có thể nhận biết bốn Thánh để khổ, 
tập, diệt và đạo. Khi nhận biết bốn Thánh đế, y có thể đạt 
bốn quả và tận diệt tất cả các khổ não. Do đó, ông không 
nên phủ nhận nghĩa của tánh không. Nếu ông phủ nhận 
nghĩa của tảnh không là ông phú nhận giáo pháp nhân quả, 
và nếu ông phủ nhận giáo pháp nhân quả là ông phú nhận 
Tam bảo. Nếu ông phủ nhận Tam bảo là ông phủ nhận 
chính ông. 


TRUNG LUẬN 260 


Chương 25 
Quán Niết-bàn 
(24 tụng) 
25 Bình 0 
Hỏi: 
25 Tụng l 
Nhược nhất thiết pháp không Nếu tất cả pháp không, 
Vô sinh vô điệc giả Không sinh và không diệt. 
Hà đoạn hà sở diệt Thì dứt gì, diệt gì 
Nhỉ xưng vì niêt-bàn. Mà gọi là niêt-bàn? 
25 Bình I 


Nếu tắt cả các pháp là không, thì chẳng có sinh hay diệt. Vì 
không cái gì sinh hay diệt, thì dứt cái gì và diệt cải gì mà 
gọi là niễt-bàn? Do đó, các pháp không thể là không. Vì 
các pháp chẳng phải là không, dứt phiên não và diệt năm 
uấn được gọi là niễt-bàn. 


Đáp: 

25 Tụng 2 

Nhược chư pháp bắt không Nếu các pháp chắng không 
Tắc vô sinh vô diệt Át không sinh không diệt. 
Hà đoạn hà sở diệt Thì dứt gì, diệt gì 

Nhi xưng vì niêt-bản. Mà gọi là niêt-bàn? 

25 Bình 2 


Nếu mọi sự vật trên thế gian chẳng phải là không, thì 


TRUNG LUẬN 261 


chẳng có sinh hay diệt. Dứt cái gì và diệt cái gì mà có thể 
gọi là niễr-bàn? Do đó, chẳng có cũng chẳng không là cửa 
dẫn đến niết bàn. Đây gọi là niễt-bàn... 


25 Tụng 3 
Vô đắc diệc vô chỉ Chẳng được cũng chẳng đến 
Bái đoạn điệc bái thường  Chăng đoạn cũng chăng thường 
Bát sinh diệc bát diệt. Chăng sinh cũng chăng diệt 


Thị thuyết danh niết-bàn. ˆ Đây gọi là niễt-bàn. 
25 Bình 3 


“Chẳng được ”có nghiã là chẳng có gì gọi là nghiệp báo để 
mà được. “Chẳng đến” có nghĩa là nó chẳng phải là một 
chỗ đề mà đến; “chẳng đoạn” có nghĩa là vì năm uẩn xưa 
nay hoàn toàn là không, khi một người đạt Đạo và nhập 
niễt-bàn vô dự thì chẳng có gì để dứt. Về “chẳng thường, ” 
nếu có các pháp có thể phân. biệt nhau, các pháp này gọi là 
thường, nhưng vì trong niễt-bàn tịch tĩnh không có các 
pháp riêng rẽ có thể phân biệt được, nên không gọi là 
thường, sinh và điệt cũng như vậy. Cải gì có các tướng như 
vậy thì gọi là niết-bàn. Hơn nữa, các kinh nói rằng niễt-bàn 
chẳng có cũng chẳng không, chẳng phải vừa có vừa không, 
chẳng phải không có cũng chẳng phải không không có. 


Niết-bàn có nghĩa là sự không thọ nhận tất cả các pháp và 
sự an tĩnh bên trong. Tại sao vậy? 


25 Tụng 4 
Niết-bàn bắt danh hữu Niết-bàn không gọi “có.” 
Hữu tắc lão tử tướng “Có” có tướng già chết. 


Chung vô hữu hữu pháp Chung qui không pháp có 
Ly ư lão tử tướng. Tách lìa tướng già chết. 


TRUNG LUẬN 262 


25 Bình 4 


Vì như mắt chúng ta thấy, tắt cả vạn vật sinh và diệt, đều 
có tướng già và chết. Nếu niễt-bàn là vật hiện hữu, thì sẽ có 
tướng già và chết, nhưng đây chẳng phải là trường hợp đó 
và đây là lý do niễt-bàn không gọi là “có”. Cũng như 
chúng ta không thấy pháp nào có bản tánh ], định phán 
biệt rõ ràng, không dính dáng gì đến sinh, diệt và già chết 
mà có thể gọi là Niết-bàn. Nếu niết-bàn là vật hiện hữu, nó 
phải có các tướng sinh, diệt và già chết. Nhưng vì nó không 
có tướng già và chết nên chúng ta nó gọi là “niễt-bàn”. 
Hơn nữa: 


25 Tụng 5 

Nhược niễt-bàn thị hữu Niễt-bàn nếu là có 
Niêt-bàn tức hữu vì Niết-bàn là hữu vi. 
Chung vô hữu nhát pháp Không pháp nào từng có 
Nhi thị vô vì giả. Là một pháp vô vI. 

25 Bình 5 


Niết-bàn không phải là một hiện hữu, vì sao? Tất cả vạn 
vật đêu sinh từ duyên, tất cả chúng là hữu vi. Không một 
pháp nào có thể gọi là vô vi. Mặc dù các pháp thường hằng 
thì giả danh gọi là vô vi, nếu quán sát thực thể của chúng, 
chúng ta thấy rằng ngay cả các pháp vô thường cũng 
không hiện hữu; nói chỉ đến các pháp thường hằng không 
thể thấy hay nghĩ biết được? 


Hơn nữa: 

25 Tụng 6 

Nhược niễt-bàn thị hữu Nếu niết-bàn là có 
Vân hà danh vô thọ Sao gọi là không thọ? 


Vô hữu bắt tùng thọ Không pháp nào từ thọ 


TRUNG LUẬN 263 


Nhi danh vì hữu pháp. Mà không gọi hữu vi. 
25 Bình 6 


Nếu như ông nói, niễt-bàn là pháp hiện hữu, thì các kinh 
không nên nói rằng niễt-bàn là không thọ nhận, vì sao? 
Không có pháp nào không thọ nhận mà hiện hữu. Do đó, 
niễt-bàn không hiện hữu. 


Hỏi: Néu niế-bàn không phải là hiện hữu, thì chắc chắn 
niêt-bàn là không có. 


Đáp: 

25 Tụng 7 

Hữu thượng phi niễt-bàn Có chẳng phải niết-bàn 
Hà huông tư vô da Còn nói chi đên không? 
Niết-bàn vô hữu hữu Niêt-bàn còn không có 
Hà xứ đương hữu vô. Ở đâu mà có không? 

25 Bình 7 


Nếu niễt-bàn không phải là một hiện hữu, làm sao nó có 
thể là cái không hiện hữu? Tại sao vậy? Chỗ không có cái 
hiện hữu, làm sao có thể có cái không hiện hữu? Như các 
kinh bảo chúng ta, không hiện hữu có nghĩa là một vật 
trước kia hiện hữu mà bây giờ thì không hiện hữu. Niễt-bàn 
không giống như vậy, vì sao? Vì nó không phải là một pháp 
hiện hữu thay đổi và trở thành không hiện hữu. Do đó, cái 
không hiện hữu cũng không thành niễt-bàn. 

Hơn nữa: 


25 Tụng 8 


Nhược vô thị niêt-bàn Nêu niêt-bàn không có 


TRUNG LUẬN 264 


Vân hà danh bắt thọ Sao gọi là không thọ? 
VỊ hội hữu bát thọ Chưa từng có không thọ 
Nhỉ danh vi vô pháp. Gọi là pháp vô vI. 

25 Bình 8 


Nếu ông nói rằng niết bàn là cái không hiện hữu thì các 
kinh không nên dạy rằng niết bàn có nghĩa là không thọ 
nhận, vì sao? Không có một pháp nào không hiện hữu mà 
gọi là không thọ nhận. Do đó, chúng ta biết rằng niễt-bàn 
không phải là cái không hiện hữu. 


Hỏi: Néu niết bàn không phải có cũng không phải không 
có, thể niễt-bàn là loại vật gì ? 


Đáp: 
25 Tụng 9 


Thọ chư nhân duyên cố Vì thọ nhận nhân duyên, 
Luân chuyển sinh tử trung — Nên luân hồi sinh tử. 

Bất thọ chư nhân duyên Không thọ nhận nhân duyên 
Thị danh vỉ niễt-bàn. Thì gọi là niết-bản. 


25 Bình 9 


Bởi vì chúng ta không biết những cái thấy điên đảo của 
mình thực ra vì cái gì, chúng ta lang thang trong luân hi, 
vì năm uẩn thọ nhận. Khi chúng ta thừa nhận những cái 
thấy điên đảo của mình thực ra vì cải gì, thì chúng ta không 
còn lang thang trong luân hôi nữa vì năm uân thọ nhận. 
Khi không còn sự tương tục của năm uấn không có bản 
tánh, đây gọi là niễt-bàn. 

Hơn nữa: 


25 Tụng 10 


TRUNG LUẬN 265 


Như Phật kinh trung thuyết Như trong kinh Phật dạy: 
Đoạn hữu đoạn phi hữu Hãy dứt có, dứt không. 


Thị có tri Niễt-bàn Do đó, biết niết-bàn 
Phi hữu diệc phi vô. Chăng có cũng chăng không. 
25 Bình 10 


“Có” (hữu) có nghĩa là ba cách có (hữu), “không” (vô 
hữu) có nghĩa là sự dứt và diệt ba cách có (hữu). Bởi vì 
đức Phật dạy rằng nên dứt cả hai cái này (có và không), 
chúng ta biết rằng niễt-bàn không phải có cũng không phải 
không. 


Hỏi: Néu niết-bàn chẳng phải có cũng chẳng phải không, 
thì niêt-bàn có phải là sự hòa hợp của có và không? 


Đáp: 

25 Tụng II 

Nhược vị ưư hữu vô Nếu nói có và không 
Hợp vi Niê¡-bàn giả Hợp lại thành niêt-bàn 
Hữu vô tặc giải thoát Có, không tức giải thoát. 
Thị sự tặc bắt nhiên. Điêu này ăt chăng đúng. 
25 Bình I1 


Nếu ông nói rằng niết-bàn là sự hòa hợp của có và không, 
thì hai yếu tố này, có và không, trong hòa hợp sẽ tạo giải 
thoát, nhưng điều này không đúng, vì sao? Bởi vì hai yếu tổ 
này, có và không, là những cái trái nghịch nhau. Làm sao 
chúng có thể hiển hữu cùng một chỗ? 

Hơn nữa: 


25 Tụng 12 


TRUNG LUẬN 266 


Nhược vị ưư hữu vô Nếu nói có và không 
Họp vi Niết-bàn giả Hợp lại thành niêt-bàn 
Niêt-bàn phi vô thọ Niêt-bàn chăng không thọ 
Thị nhị tùng thọ sinh. Có, không từ thọ sinh. 

25 Bình 12 


Nếu như ông nói niễt-bàn ở trong sự hòa hợp của có và 
không, thì các kinh không nên dạy niễt-bàn có nghĩa là 
không thọ nhận, vì sao? Bởi vì hai yếu tố có và không sinh 
ra từ thọ nhận và hiện hữu độc lập. Do dó, niễt-bàn không 
thể là sự hòa hợp của có và không. 


Hơn nữa: 

25 Tụng 13 

Hữu vô cộng hợp thành Có, không cộng hợp thành 
Vân hà danh niêt-bàn Làm sao gọi niêt-bàn? 
Niêt-bàn danh vô vỉ Niêt-bàn nghĩa vô vi, 

Hữu vô thị hữu vi. Có và không hữu vi. 

25 Bình 13 


Không thể gọi sự hòa hợp của hai yếu tố có và không là 
niễt-bàn. Niết-bàn có nghĩa là vô vi, trong khi có và không 
thì hữu vi. Như vậy, Niết-bàn chẳng phải vừa có vừa 


không. 

Hơn nữa: 

25 Tụng 14 

Hữu vô nhị sự cộng Có, không hai cái cộng 
Vân hà thị niêi-bàn Làm sao thành niêt-bàn? 
Thị nhị bát đồng xứ Hai cái không cùng chỗ, 


Như mình ám bất câu. Sáng, tối không cùng nhau. 


TRUNG LUẬN 267 


25 bình 14 


Không thể gọi hai yếu tô có và không là niễt-bàn, vì sao? 
Có và không là hai cái đối nghịch nhau, không thể ở chung 
một chỗ, giống như ánh sáng và bóng tối không thấy ở 
cùng với nhau. Do đó, nơi nào có “có” thì ở đó không có 
“không ” và nơi nào có “không” thì ở đó không có “có ”. 
Làm sao có thể gọi có và không hòa hợp nhau là niễt-bàn? 


Hỏi: Nếu niế-bàn không phải là sự hòa hợp của có và 
không, chắc niễt-bàn là chẳng phải có cũng chẳng phải 
không? 


25 Tụng 1Š 

Nhược phi hữu phi vô Nếu chăng có chẳng không 
Danh chỉ vì niêt-bàn Mà gọi là niêt-bàn. 

Thử phi hữu phi vô Lây gì đê phân biệt 

Dĩ hà nhỉ phân biệt Chăng có chăng không này? 
25 Bình 15 


Nếu niễt-bàn chẳng có cũng chẳng không, làm sao chúng 
ta phán biệt được “chẳng có cũng chăng không” theo 
nghĩa gì? Do đó, niễt-bàn không phải là “chẳng có cũng 


chẳng không ”. 

Hơn nữa: 

25 Tụng 16 

Phân biệt phi hữu vô Nếu phân biệt niễt-bàn 

Như thị danh niết-bàn Chăng có cũng chăng không. 
Nhược hữu vô thành giả Nêu có và không thành, 

Phi hữu phi vô thành. Chăng có chăng không thành. 


25 Bình 16 


TRUNG LUẬN 268 


Nếu ông phân biệt ˆ 'chẳng có chẳng không ” là niễt-bàn, thì 
như vậy chẳng đúng, vì sao? Nếu có và không mà thành thì 
tự nhiên chẳng có cũng chẳng không theo đó mà thành. 
Nhưng không trái nghĩa với có và có trái nghĩa với không 
và “vừa có vừa không ” đã bị bác bỏ ở mệnh đê thứ ba rồi. 
Vì không có “có và không” làm sao có thể có “chẳng có 
cũng chẳng không ' '2 Do đó, niết bàn không phải là “chẳng 


có cũng chăng không ”. 

Hơn nữa: 

25 Tụng l7 

Như Lai diệt độ hậu Như Lai sau diệt độ 

Bát ngôn hữu dữ vô Chăng nói còn, không còn, 
Diệc bắt ngôn hữu vô Vừa còn vừa không còn, 
Phi hữu cập phi vô. Chăng còn, chăng không còn. 
25 Tụng 18 

Như Lai hiện tại thời Như Lai thời hiện tại 

Bát ngôn hữu dữ vô Chăng nói có và không 
Diệc bát ngôn hữu vô Hay vừa có vừa không 
Phi hữu cập phi vô. Chăng có và chăng không. 
25 Bình 18 


Như Lai hoặc sau khi diệt độ hoặc lúc còn tại thế, Như Lai 
hiện hữu không thọ nhận và Như Lai không hiện hữu cũng 
không thọ nhận. Nhự Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu 
không thọ nhận, Như Lai chẳng phải hiện hữu cũng chẳng 
phải không hiện hữu cũng không thọ nhận. Vì Như Lai 
không thọ nhận, nên Như Lai chăng phân biệt niễt-bàn là 
có hoặc không có, vân vận... 


Biệt lập với Nhưự Lai, di có thể đạt niễt-bàn? Lúc nào, ở 
đâu và băng pháp phương tiện gì, chúng ta nói đên niết- 


TRUNG LUẬN 269 


bàn? Do đó, dù ông có tìm tướng của niễt-bàn khắp nơi 
băng bát cứ cách nào, ông cũng không thê từm tháy. 
Hơn nữa: 


25 Tụng 19 

Niết-bàn dữ thể gian Niết-bàn và thế gian 

Vô hữu thiêu phân biệt Không chút gì phân biệt. 
Thê gian dữ niêt-bàn Thê gian và niêt-bàn 

Diệc vô thiêu phân biệt. Cũng không chút phân biệt ? 
25 Bình 19 


Vì sự tương tục của năm uẩn, nhân duyên đến và đi, chúng 
ta chỉ cho thế gian, nhưng bản tánh của năm uấn thì hoàn 
toàn là không, không thọ nhận và tịch diệt. Quan điểm này 
cũng đã được giảng giải trước rồi. Vì tất cả các pháp là 
không sinh và không diệt, không có sự phân biệt giữa thể 
gian và niễt-bàn, cũng không có sự phân biệt giữa niễt-bàn 
và thể gian. 


25 Tụng 20 

Niễt-bàn chỉ thực tế Biên giới của niết-bàn 
Cập dữ thê gian tê Và biên giới thê gian, 

Như thị nhị tê giả Giữa hai biên giới này 
Vô hào ly sai biệt. Chăng tơ hào sai biệt. 

25 Bình 20 


Nếu ông tận lực tìm ranh giới đính thực của thế gian này 
và niễt-bàn, ranh giới bất sinh của thế gian này và niết- 
bàn, ông sẽ không từm thấy sự phân biệt dù là nhỏ nhất bởi 
vì chúng bình đẳng và không thể nghĩ biết. 

Hơn nữa: 


TRUNG LUẬN 270 


25 Tụng 2l 

Diệt hậu hữu vô đẳng _ Còn, không sau diệt độ, 
Hữu biên đăng thường đăng Hữu biên, v.v, thường, v.v... 
Chư kiên y niêi-bàn Các thây tùy niêt-bàn 

VỊ lai quả khứ thẻ. Thời vị lai, quá khứ. 

25 Bình 21 


Rằng sau khi diệt độ, hoặc Như Lai hiện hữu, hoặc Như Lai 
không hiện hữu, hoặc Như Lai vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu, hoặc Như Lai chẳng phải hiện hữu cũng chẳng 
phải không hiện hữu; rằng thế giới có biên, thế giới không 
có biên, thế giới vừa có biên vừa không có biên, thế giới 
chẳng phải có biên cũng chẳng phải không có biên; rằng 
thế giới là thường, thể giới là vô thường, thể giới vừa 
thường vừa vô thường, thế giới chẳng phải thường cũng 
chẳng phải vô thường; đây là mười hai cái thấy thuộc ba 
loại. 


(ĐTK36a20) 


Bốn cải thấy về Như Lai hiện hữu hay không hiện hữu, 
v.v... sưu khi diệt độ phát sinh là hậu quả của (khái niệm 
về) niễt-bàn. Bồn cái thấy về thế giới có biên hay không có 
biên phát sinh là hậu quả của (khái niệm về) vị lai. Bốn cái 
thấy về thể giới là thường hay vô thường phát sinh là hậu 
quả của (khái niệm vê) quá khứ. 


Như Lai hiện hữu hay không hiện hữu sau khi diệt độ là 
không thể nghĩ biết, với niễt-bàn cũng vậy. Giống như ranh 
giới đâu tiên và sau cùng của thế giới; nó có biên hay 
không có biên, nó thường hay vô thường không thể nghĩ 
biết được, với niễt-bàn cũng vậy. Đây là lý do để nói rằng 
không có sự khác nhau nào về mức độ giữa niễt-bàn và thể 
gian. 


TRUNG LUẬN .i 


Hơn nữa: 

25 Tụng 22 

Nhất thiết pháp không cô Vì tất cả pháp không, 

Hà hữu biên vô biên Sao có biên, không biên, 
Diệc biên diệc vô biên Vừa biên vừa không biên, 
Phi hữu phi vô biên. Chăng có, chăng không biên? 
25 Tụng 23 

Hà giả vi nhất dị Sao chúng đồng và khác? 


Hà hữu thường vô thường — Sao có thường, vô thường 
Diệc thường diệt vô thường _ Vừa thường vừa vô thường 
Phi thường phi vô thưởng. ˆ Chăng thường, chăng vô 


thường? 
25 tụng 24 
Chu pháp bắt khả đắc Pháp không thê nghĩ biết. 
Diệt nhát thiết hỷ luận Tât cả hí luận diệt. 
Vô nhân diệc vô xứ Phật chăng có dạy pháp 
Phật điệc vô sở thuyết. Cho a1 ở chỗ nào. 
25 Bình 24 


Vì tất cả các pháp ở mọi thời và mọi loại đều do duyên 
sinh. Vì tất cả các pháp hoàn toàn là không, chúng không 
có bản tánh riêng. Trong các pháp như thế, thì cái gì ở đó 
có biên, có ai ở đó xem là có biên? Cái gì có thể không có 
biên, hoặc vừa có biên vừa không có biên, hoặc chẳng phải 
có biên cũng chẳng phải không có biên? Có ai ở đó xem 
các pháp này chẳng phải có biên cũng chẳng phải không 
có biên? Cải gì là thường, ai ở đó xem các pháp này là 
thường? Cái gì là vô thường, hoặc vừa thường vừa vô 
thường, hoặc chẳng phải thường cũng chẳng phải vô 


TRUNG LUẬN 272 


thường, có ai ở đó xem các pháp này chẳng phải thường 
cũng chăng phải vô thường? 


(ĐTK36b9) 


Thân gì ở đó đồng với ngã, thân gì ở đó khác với ngã? Tắt 
cả sáu mươi hai cải thấy sai lầm của ngoại đạo cũng giống 
như vậy; trong tánh tuyệt đổi không này, tắt cả những cái 
thấy như vậy không thể nào có được. Khi mọi Suy tưởng về 
“có” dừng lại, các vọng tưởng hoàn toàn diệt hết, người ta 
thâm nhập thực tướng của các pháp và đạt Đạo tịch tĩnh. 


(ĐTK36b12) 


Như đã thấy trong chương luận về nhân duyên, nếu phân 
biệt truy tìn các pháp, chúng ta thấy rằng các pháp chẳng 
phải có, chẳng phải không, chẳng phải vừa có vừa không, 
và chẳng phải có cũng chẳng phải không có. Đây là nghĩa 
thực tướng của các pháp và nó cũng được gọi là như tánh 
hay chơn như, pháp tánh, biên giới đích thực và niễt-bàn. 


Đây là lý do tại sao không có lúc nào và ở đâu, đức Phát 
từng dạy ai bất cứ một tướng quyết định nào của niễt-bàn 
và đây cũng là lý do tại sao chúng tôi nói rằng khi mọi suy 
tư về “có ” dừng lại, thì tất cả vọng tưởng đêu diệt. 


TRUNG LUẬN Z7 


Chương 26 


Quán Mười Hai Nhân Duyên 


26 Bình 0 


(9 tụng) 


Hỏi: Ông đã giảng giải Đạo đệ nhất nghĩa theo Đại thừa. 
Bây giờ chúng tôi muôn nghe ông luận về làm sao pháp 
Thanh văn (Sravaka-dharma) nhập vào Đạo đệ nhát nghĩa 


này. 
Đáp: 
26 Tụng l 


Chúng sinh sỉ sở phúc 
Vì hậu khởi tam hành 
Dĩ khỏi thị hành cổ 
Tùy hành đọa lục thu 


26 Tụng 2 


Dĩ chư hành nhân duyên 
Thức thọ lục đạo thân 
Dĩ hữu thức trước cỗ 
Tăng trưởng ư danh sắc. 


26 Tụng 3 
Danh sắc tăng trưởng cổ 


Nhân nhỉ sinh lục nhập 
Tình trần thức hòa hợp 


Chúng sinh ở trong s1, 
Do đó sinh ba hành ”. 
Do ba hành này sinh, 
Theo đây rơi sáu nẻo . 


Vì nhân duyên các hành, 
Thức thọ thân sáu cách. 
Vì thức bị ràng buộc, 

Nên danh sắc tăng trưởng. 


Khi danh sắc tăng trưởng 
Do đó sinh sáu nhập “ 
Khi căn, trân, thức hợp 





12 Ba hành chỉ những gì liên hệ với thân, ngữ và ÿ. 
Sáu nẻo: địa ngục, qui đói, súc sinh, a-tu-la, người và trời. 
'* Sáu nhập hay sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. (ND). 


TRUNG LUẬN Z?ã 


Nhi sinh ư lục xúc. 
26 Tụng 4 


Nhân ưr lục xúc cố 
Tức sinh tr tam thọ. 
Dĩ nhân tam thọ cô 
Nhi sinh ư khát ái. 

26 Tụng 5 

Nhân ải hữu tứ thủ 
Nhân thủ cô hữu hữu 
Nhược thủ giá bát thủ 
1ặc giải thoát vô hữu. 
26 Tụng 6 

Tùng hữu nhỉ hữu sinh 
Tùng sinh hữu lão tử 


Tùng lão tử cỗ hữu 
Uu bệnh chư khô não. 


26 Tụng 7 

Như thị đẳng chư sự 
Năng tùng sinh nhỉ hữu 
Đần dĩ thị nhân duyên 
Nhi tập đại khô âm. 

26 Tụng 8 


Thị vị vì sinh tử 


Thì sinh ra sáu xúc. 


Vì khi có sáu xúc, 

Thì ba thọ' cũng sinh. 
Và khi có ba thọ, 

Thì sinh ra khát ái. 


Vì ái có bốn thủ'Š, 

Vì thủ nên có hữu. 

Nếu người thủ không thủ, 
Được giải thoát, không hữu. 


Từ hữu mà có sinh, 
Do sinh có già chết. 
Có già chết cho nên 
Có lo bệnh khổ não. 


Tất cả những thứ này 
Sinh ra vì có sinh. 

Chỉ do nhân và duyên 
Kết thành đại khổ uần. 


Cái gọi là sinh tử 





 Bạ thọ: khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. 


'5 Bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã thuyết thủ. (ND). 


TRUNG LUẬN 0v gi 


Chư hành chỉ căn bồn Là nguồn gốc các hành, 
Vô mình giả sở tạo Do kẻ mê gây ra, 

Trí giả sở bát vị. Người trí không như vậy. 
26 Tụng 9 

Dĩ thị sự diệt cố Khi các thứ này diệt, 

Thị sự tắc bắt sinh Thì chúng không có sinh, 
Đấm thị khô âm tụ Chỉ là khô uân tụ. 

Như thị nhỉ chánh diệt. Như thê chỉ diệt vậy. 

26 Bình 9 


Vì bị vô mình mê hoặc, người thường do các nghiệp thân, 
ngữ, và ý tạo ra thân sau và sinh các hành hướng đến sảu 
thân phận. Tùy theo các hành đã tạo, y trở thành kẻ cao 
hơn, như trước, trung bình hay thấp hơn. Tùy theo các 
hành, thức của y nhập vào sáu nẻo, nhận lấy thân. Với thức 
bị ràng buộc là căn bản, danh và sắc tích tập, vì danh và 
sắc tích tập mà có sđu nhập. Với sáu nhập làm nhân, sáu 
xúc kết thành và vì sáu xúc nên có ba thọ. Do ba thọ làm 
nhân, ái phát sinh và vì ái mà có bốn thủ. Khi bốn thủ nắm 
giữ, tội và phước sinh ra do các nghiệp của thân, ngữ và ÿ 
và những cái này tạo nên sự tương tục tắt nhiên của ba loại 
hữu. '” 

(ĐTK36c15) 

Từ hữu có sanh, từ sanh có giả chết, từ già chết có phiên 
não, sâu, khổ và tất cả những cái xấu khác và mội cách đơn 


giản có sự tích tập thành cái khổ lớn của các uẩn hiện hữu. 


Do vậy chúng ta biết rằng hạng thường nhân, vì vô mình, 
tạo ra căn bản của các hành cho đên già chết ở đây. Người 


+7 Những hiện hữu ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. ND. 


TRUNG LUẬN 276 


trí tuệ vì thấy sự vật như thực, không tạo ra những thứ này 
và điệt vô mình. 


(ĐTK36c19) 


Khi vô mình diệt, tắt cả các hành cũng diệt, vì các nhân đã 
diệt nên quả cũng diệt. Như vậy do tỉnh tấn tu huệ mà thấy 
sự sinh và điệt của mười hai nhân duyên, những cái này 
diệt và vì chúng diệt tắt cả các thứ, kể cả sinh, già và chết, 
phiển não, và nổi khô lớn của các uẩn thực sự diệt hết. 

Diệt hết có nghĩa là diệt hoàn toàn. Nghĩa sinh diệt của 


mười hai nhân duyên đã được giải thích chỉ tiết trong luận 
A-ti-đạt-ma. 


TRUNG LUẬN vi 


Chương 27 


Quán Tà Kiến 
(30 tụng) 


27 Bình 0 
Chúng tôi đã nghe ông bác bỏ những cái thấy sai lầm trong 


Pháp Đại thừa. Báy giờ chúng tôi muốn nghe ông bác bỏ 
những cải thấy sai lâm trong Pháp Thanh văn. 


27 Tụng l 

Ngã ư quá khứ thể Thấy ngã có hay không 

Vi hữu vi thị vô —__ Ởtrong thời quá khứ, 

Thể gian thường đăng kiên Và thê gian thường còn, v.v... 
Giai y quả khứ thê. Đêu dựa vào quá khứ. 

27 Tụng 2 

Ngã ưr vị lai thể Ngã tạo tác hay không 

Vi tác vi bát tác Ở trong thời vị lai, 

Hữu biên đăng chư kiên Thấy có biên hay không, v.v... 
Giai y vị lai thể. Đêu dựa vào vị laI. 

27 Bình 2 


Trong thời quá khứ ngã có hiện hữu hay không hiện hữu, 
hoặc vừa hiện hữu vừa không hiện hữu, hoặc chẳng hiện 
hữu cũng chẳng không hiện hữu — đây là được gọi là 

“những cái thấy về thường hằng tùy thuộc vào quá khứ ”. 
Ngã có tiếp tục hay không tiếp tục, hoặc vừa tiếp tục vừa 
không tiếp tục, hoặc sẽ chẳng tiếp tục cũng sẽ chẳng không 
tiếp tục trong vị lai - đây được gọi là “những cái thấy về 
có biên hay không biên tùy thuộc vào vị lai”. Căn cứ vào 


TRUNG LUẬN 278 


đâu mà gọi những cái thấy sai như vậy là “tà kiến”? 
Chúng tôi sẽ giải thích điểu này ngay bây giờ. 


27 Tụng 3 


Quá khứ thể hữu ngã 
Thị sự bất khả đắc 
Quá khứ thế trung ngã 
Bất tác kim thế ngã 


27 Tụng 4 


Nhược vị ngã tức thị 
Nhi thân hữu dị trớng 
Nhược đương ly ư thân 
Hà xứ phân hữu ngã. 


27 Tụng 5 


Ly hữu vô thân ngã 
Thị sự vì đĩ thành 
Nhược vị thân tức ngã 
Nhược đô vô hữu ngã. 


27 Tụng 6 


Đãn thân bắt vi ngã 
Thân tướng sinh diệt cô 
Ván hà đương dĩ thọ 
Nhi tác tr thọ giả. 


27 Tụng 7 
Nhược ly thân hữu ngã 


Thị sự tắc bất nhiên 
Vô thọ nhỉ hữu ngã 


Quá khứ, ngã hiện hữu. 
Nói vậy là không được. 
Ngã ở trong quá khứ 
Không thành ngã hiện tại. 


Nếu nói ngã ấy đồng, 
Chỉ thân có tướng khác; 
Lìa khỏi thân xác này, 
Tìm ở đâu có ngã? 


Lìa thân không có ngã, 
Sự thật đã hiện thành. 
Nếu nói thân là ngã, 
Vậy thì không có ngã. 


Riêng thân không thành ngã, 
Tướng thân sinh và diệt. 

Sự thọ sao có thể 

Tạo ra được người thọ? 


Nếu lìa thân có ngã 
Điêu này thực chăng đúng. 
Không thọ mà có ngã 


TRUNG LUẬN 279 


Nhi thực bất khả đắc. Thực tế, chẳng thấy đâu. 
27 Tụng 8 

Kim ngã bắt ly thọ Ngã nay chăng la thọ, 
Diệc bát tức thị thọ Cũng chăng phải là thọ. 
Phi vô thọ phi vô Chăng phải không có thọ, 


Thử tức quyết định nghĩa. Cũng chăng không hiện hữu. 
Đây là nghĩa quyết định. 


27 Bình § 


Nếu ông nói rằng ngã đã hiện hữu trong quá khứ thì chẳng 
đúng, vì sao? Ngã của một thời kỳ trước kia không tạo 
thành ngã trong hiện tại, vì đây sẽ mắc vào lỗi thường 
hằng. Nếu ông chấp nhận sự thường hằng, thì lỗi sẽ thành 
vô số, vì sao? Hãy lấy trường hợp một người, vì y đã làm 
những điều tốt, trở thành một vị trời và về sau trở lại thành 
người. Nếu cái ngã trước kia cũng là cái ngã hiện tại, thì 
trời ấy là người này. Hoặc nữa, giống như một người vì y 
đã làm những việc xấu, trở thành một chiên-đà-la 
(candala)!Š, và sau đó trở thành một bà-la-môn. Nếu cái 
ngã trước kia cũng là cải ngã bây giờ, thì người chiên-đả- 
la là người bà-la-môn. 


(ĐTK37a25) 


Thí dụ, như một người bà-la-môn tên là Để-bà-đạt-đa 
(Devadafa), từ Tì hẳt-la-phiệt (Šravasti) du hành đến thành 
Vương-xá (Rajagrha). Y vân là Đề-bà-đạt-ấa, y không thay 
đổi vì đến thành Vương xá. Nếu một người trước đã là trời 


z 


sau đó trở thành người, thì vị trời ấy cũng là người ấy, 





"“Chiên-đà-la (candäla) là người thuộc giai cấp thấp nhất ở xã hội Ấn 
độ thời cô, đổi lại với người thuộc giai cao nhất là bả-la-môn 
brahman). (ND). 


TRUNG LUẬN 280 


người bà-la-môn cũng là người chiên-đà-la, nhưng không 
phải vậy, vì sao? Một vị trời không phải là cùng một thứ 
với người, một người chiên-đả-là không phải cùng một thứ 
với người bà-la-môn, bởi vì đây mắc vào lỗi thường hằng. 


(ĐTK37bI) 


Ông có thể nói rằng cái ngã trước kia không phải là cái 
ngã hiện tại, giông như một người được gọi là người giặt 
đô khi y đang giặt quân áo, nhưng goi là người gặt hải khi 
y đang gặt hái. Không có gì khác nhau giữa người giặt đô 
và người gặt hái, tuy nhiên, người giặt đô không phải là 
cùng một thứ với người gặt hái. Cũng vậy, ông có thể nói 
rằng cải ngã thọ nhận thân của một vị trời thì gọi là trời, 
cái ngã thọ nhận thân của một người thì gọi là người. Cải 
ngã thì không khác chỉ: có thân khác thôi. Tuy nhiên, điễu 
này chẳng đúng, vì sao? Bởi vì nếu là đồng thì chúng ta 
không nói rằng trời trở thành người. 


(ĐTK37b6) 


Không có gì khác nhau giữa người giặt đô và người gặt 
hái, hay là có khác nhau? Nếu không có gì khác nhau thì 
người giặt đô là đông nhất với người gắt hải, và cũng vậy 
vị trời trước kia sẽ đồng nhất với người ấy, người chiên-đà- 
la cũng đông nhất với người bà-la-môn và ở đây lại mắc lỗi 
thường hằng. Nếu có sự khác nhau, thì người giặt đô không 
phải cùng một người với người gặt hái, vị trời kia cũng 
không phải là người ấy và cái ngã ấy không phải thường 
hằng. Là vô thường, nó không có tướng của ngã và do đó 
không thể nói là đông nhát. 


(ĐTK37b10) 


Hỏi: Ngã là động nhất, chỉ là chúng ta tạo ra phân biệt 
giữa “là trời” và “là người, ` bởi vì thọ. Thọ có nghĩa là 


TRUNG LUẬN 281 


thân năm uấn — qua nghiệp duyên chúng ta phân biệt giữa 
“là trời,” “là người”, “là chiên-đả-la,” “là bả-la-môn, ” 
nhưng trong thực tế, ngã chăng phải là trời cũng chẳng 
phải là người, chẳng phải chiên-đà-la cũng chẳng phải bà- 
la-môn. Do đó, không có những lỗi như thể. 


3) & 


(ĐTK37b14) 


Đáp: Điêu này chẳng đúng, vì sao? Nếu thân tạo thành trời 
hay người, chiên-ẩa-la hay bà-la-môn, nếu nó không phải 
là cái ngã ấy, thì phải có một cái ngã khác biệt hiện hữu 
biệt lập với thân. Bây giờ, tội và phước, sinh và tử, đi và 
đến, tất cả đêu là của thân, không phải của ngã. Bởi vì có 
tội, chúng ta rơi vào ba đường ác. Bởi vì những hành vi 
công đức, chúng ta được tải sinh trong ba đường lành. 
Nếu khổ và sướng, giận và vui, buôn và sợ, vân vân, đêu là 
hoàn toàn của thân, thì ngã có để làm gì? Ấy cũng giống 
nhự cự sĩ thì bị phán án tội ác mà tăng nhân thì miên tội. 
Với nhân và duyên của năm uấn tiếp nổi nhau, tội và phước 
không biến mắt, tuy nhiên có giải thoát. Nếu tất cả đây là 
của thân, không phải của ngã thì cần có ngã làm gì? 


(ĐTK37b2I) 


Hỏi: 7ô; và phước, vân vân, có căn bản nơi ngã và nương 
tựa vào ngã, vì ngã là cái mà nó biết, nhưng ở trong thân 
chẳng có cái gì biết. Chắc chắn cái biết là ngã. Nó khởi 
phát nhân và duyên của hành động, tội và phước là những 
điều được tạo tác. Chúng ta phải thừa nhận răng có tác 
nhân và tác nhân áy là ngã. Thân là phương tiện ngã sử 
dụng và là chỗ ngã trú ngụ. Gống như, chủ nhà xây cái nhà 
bằng rơi, số, bùn và vữa. Vì thân mình, y dựng ngôi nhà 
tốt hay xấu tùy theo những gì y dùng. Với ngã cũng vậy, vì 
nó có được thân hấp dẫn hay xấu xí tùy theo những điễu 
thiện hay ác nó làm. Sảu nẻo luân hồi tất cả là do ngã tạo 
ra và đáy là lý do mà thân có tội hay phước hoàn toản tùy 


TRUNG LUẬN 282 


thuộc vào ngã. Bằng tỉ dụ, giống như ngôi nhà, chỉ thuộc 
về chủ nhà, không thuộc về người nào khác. 


(ĐTK37b29) 


Đáp: Tỉ dụ này không có tác dụng, vì sao? Chủ nhà có thể 
xây cái nhà vì y có hình dạng, cụ thể và có sức mạnh. Vì 
ngã mà ông đang miêu tả thì vô hình và không thể sờ mó 
được, nó không có năng lực tạo tác. Vì không có sức tạo 
tác riêng, nó không thể khiến cho bất cứ cái gì khác hành 
động. Nếu có một pháp duy nhất trên thế gian mà dù vô 
hình, không thể sờ mó được, tuy nhiên có khả năng làm 
việc, thì chúng tôi có thể chấp nhận, tin và biết rằng có tác 
nhân, nhưng đây không phải như vậy. 


(ĐTK37c14) 


Nếu ông nói, “mặc dù tác nhân không phải là các căn mái, 
tai vân vân, tác nhân hiện hữu, ` thì sự việc do đứa con của 
người đàn bà nân làm, vì nếu như vậy tắt cả các căn sẽ 
hoàn toàn không có ngã. Nếu ông nói, mắt trái thấy nhưng 
mắt phải nhận biết và chúng ta phải chấp nhận rằng có 
người thấy, như vậy không đúng. Vì tay mặt thực hiện các 
động tác mà tay trái không thể làm và do đó không có tác 
nhân biệt lập. Nếu tác nhân biệt lập hiện hữu, tay trải cũng 
có thể thực hiện những hành động mà tay mặt đã làm, 
nhưng thực tế không thể xảy ra, do đó không có tác nhân 
hiện hữu. 


(ĐTK37c20) 


Lại nữa, nếu một người chủ trương có ngã hiện hữu nói 
rằng khi chúng ta thấy người khác ăn, trong miệng chúng 
ta chảy nước miễng và đây là một tướng của ngã, điều này 
chẳng đúng, vì sao? Vì đây là sức của niệm tưởng, chẳng 
phải sức của ngã. Hơn nữa, điểu này phú nhận nhân và 


TRUNG LUẬN 283 


duyên của ngã. Một người đông bạn có thể hồ thẹn vì chảy 
nước miếng, nhưng nước miếng vẫn chảy ra không thể kìm 
chế được, như vậy chúng ta biết rằng không có ngã. 


ĐTKC37c24) 


Lại nữa, còn có cái lỗi tệ hại vì cái thấy điên đảo là khi một 
người đã là cha trong đời trước trở thành con trong đời 
này, cái ngã của cha và con là một, chỉ có thân là khác. Áy 
giống như dọn nhà từ nhà này sang nhà khác; vì y là cha, 
mà cha thì không trở thành cải gì khác khi vào trong một 
cái nhà khác. Nếu có ngã, thì hai người đó (cha và con) sẽ 
là một, và như vậy mắc phải lỗi lớn. 


(ĐTK37c28) 


Nếu ông nói rằng lỗi này cũng áp dụng trong trường hợp 
sự tương tục của năm uẩn không có ngã, nói như vậy không 
đúng, vì sao? Dù cho năm uân có tương tục, đôi khi chúng 
vận hành và đôi khi chúng không vận hành. Ấy cũng giống 
nh nước trái nho, người giữ giới luật được phép uông. Y 
không nên uống rượu nho, nhưng nếu nó biến thành dấm 
thì y lại có thể được uống. Sự tương tục của năm uẩn cũng 
giống như vậy; khi thì vận hành khi thì không. 


(ĐTK38a3) 


Nếu ông nói rằng chỉ có một cái ngã từ đâu đến cuối, như 
vậy là sai. Vì trong sự tương tục của năm uẩn không có lỗi 
nào như thế. Chỉ do sự hòa hợp của năm uẩn tạm thời có 
chỉ danh là ngã, tuy nhiên nó không có tính quyết định. Ấy 
giống như những cây đà và đòn tay hợp thành hình ngôi 
nhà, mà không có ngôi nhà nào biệt lập tách rời với đà và 
đòn tay. Ngã hiện hữu qua sự hòa hợp của năm uẩn cũng 
theo cách này. Vì thực tế không có ngã nào tách rời với 


TRUNG LUẬN 284 


năm uấn, “ngã” chỉ là một chỉ danh tạm thời không có 
thực tại quyết định nào. 


(ĐTK38a8) 


Trước đây ông nói rằng có người thọ tách rời với sự thọ và 
chúng ta có thể phân biệt người thọ, tùy theo sự thọ của y, 
như là trời hay người, vân vân, nhưng điểu này hoàn toàn 
sai. Ông nên biết răng chỉ thọ hiện hữu, không có người 
thọ riêng biệt. Nếu ông nói rằng “ngã hiện hữu, phân biệt 
với thọ, ” điều này không đúng. Nếu có ngã biệt lập với thọ, 
làm sao chúng ta có thể nói đến các tướng của ngã như 
thế? Vì các tướng của nó không thể miêu tả được, không có 
ngã tách rời thọ. 


(ĐTK38al2) 


Nếu ông nói rằng không có ngã tách rời với thân, và ngã 
chỉ là thân, như vậy cũng chăng đúng, vì sao? Vì thân có 
các tướng sinh diệt và đây không phải là trường họp của 
ngã. 


Hơn nữa, làm sao ông có thể gọi cái gì đó là người thọ vì 
sự thọ?Nếu ông nói rằng có người thọ hiện hữu phân biệt 
với sự thọ, như vậy cũng không đúng. Nếu năm uẩn là 
không thọ, mà người thọ hiện hữu, đây không phải là một 
người thọ riêng biệt tách rời với sự thọ và các căn mắt, vân 
vân, phải đến được nó, nhưng thực tẾ các căn không đến 
được nó. Do đó, ngã không biệt lập với thọ, cũng không 
phải là thọ, lại cũng không phải không hiện hữu. Đáy là 
những định nghĩa, như thế ông phải thừa nhận chúng. 


Nói rằng ngã hiện hữu trong quá khứ thì không đúng, vì 
sao? 


27 Tụng 9 


TRUNG LUẬN 285 


Quá khứ ngã bắt tác 
Thị sự tức bất nhiên 
Quá khứ thế trung ngã 
Dị kim diệc bắt nhiên. 


27 Tụng 10 


Nhược vị hữu đị giả 
Ly bỉ ưng hữu kim 

Ngã trụ quá khứ thể 
Nhi kim ngã tự sinh. 


27 Tụng II 


Như thị tắc đoạn diệt 
Thất ư nghiệp quả báo 
Bỉ tác nhỉ thử thọ 

Hữu như thị đẳng quá. 


27 Tụng 12 

Tiên vô nhỉ kim hữu 
Thử trung diệc hữu quá 
Ngã tắc thị tác pháp 


Diệc vì thị vô nhân. 


27 Bình 12 


Quá khứ, ngã chăng tạo 
Điều này ắt không đúng. 
Rằng ngã đời quá khứ 

Khác nay, cũng chăng đúng. 


Nếu nói chúng khác nhau, 
Ngã này lìa ngã kia. 

Ngã trong quá khứ trụ, 
Ngã hiện tại tự sinh. 


Thì đây là đoạn diệt, 
Mắt nghiệp và mất báo. 
Đây làm mà kia chịu 
Và còn rất nhiều lỗi. 


Trước không, bây giờ có 
Đây cũng là có lỗi. 

Ngã tạo nên các pháp, 
Đây cũng là không nhân. 


“Ngã trong quả khứ không tạo thành ngã hiện tại” là 
không đúng, vì sao? Ngã quả khứ không khác với ngã hiện 
tại. Nếu ngã hiện tại khác với ngã quá khứ, thì ngã hiện tại 
phải hiện hữu hoàn toàn biệt lập với ngã khác đó. Cũng 
vậy, ngã quá khứ trong (thân) đó và thân này phải tự sanh 
ra mới, như thể, điều này rơi vào cực đoan đoạn, mất tắt cả 


nghiệp và bảo. 


TRUNG LUẬN 286 


Cũng vậy, người kia phạm tội, trong khi người này nhận 
quả báo và sẽ có vô số lỗi khác như thế. Cũng vậy ngã này, 
trước kia đã không hiện hữu, báy giờ hiện hữu, đây cũng là 
lỗi nữa. Ngã tạo ra các pháp và đây là không có nhân. Do 
đó, nói rằng ngã quá khứ không tạo thành ngã hiện tại là 


không đúng. 

Hơn nữa: 

27 Tụng 13 

Như quá khứ thể trung Cũng như trong quá khứ 
Hữu ngã vô ngã kiến Thây có ngã, không ngã. 
Nhược cộng nhược bất cộng Cả hai, không cả hai. 

Thị sự giai bất nhiên. Tất cả đều không đúng. 
27 Bình 13 


Cũng như tìm ngã trong quá khứ, có những cải thấy Sai 
rằng ngã hiện hữu, ngã không hiện hữu, các cái thấy ngã 
vừa hiện hữu vừa không hiện hữu, hoặc chẳng hiện hữu 
cũng chẳng không hiện hữu, cũng là thấy sai. Tất cả những 
các thấy này đểu sai, vì có cùng lý do như đã luận giải 
trước đáy. 


27 Tụng 14 

Ngã tr vị lai thể Hoặc ngã có hành tác 

Vĩ tác vì bắt tác Hay không trong vị lai; 
Như thị chỉ kiến giả Những cái thây như vậy 
Giai đồng quá khứ thể. Đêu giông như quá khứ. 
27 Bình 14 


Bốn mệnh đề hoặc ngã sẽ hành tác hay không hành tác 
trong vị lai giống các lôi liên hệ với quá khứ và sẽ được 
bàn đến cùng với nhau. 


TRUNG LUẬN 287 


Hơn nữa: 

27 Tụng 1Š 

Nhược thiên tức thị nhân Nếu trời tức là người, 
1ăc đọa thường biên Đây là rơi vào thường. 
Thiên tắc vi vô sinh Trời sẽ không có sinh, 


Thường pháp bất sinh có. — Pháp thường hằng không sinh. 
27 Bình 15 


Nếu ông chủ trương rằng trời đồng với người, đây là 
thường hằng, vì trừ phi trời tái sinh làm người, làm sao 
ông có thể gọi trời là người? Vì các pháp thường hằng 
không sinh, thường hằng cũng không đúng. 


Hon nữa: 

27 Tụng 16 

Nhược thiên dị nhân Nếu trời khác với người, 
Thị tắc vì vô thường Thì đây là vô thường. 
Nhược thiên đị nhân giả Nêu trời khác biệt người, 
Thị tặc vô tương tục. Thì chăng có tương tục. 
27 Bình 1ó 


Nếu trời khác với người thì đây thành vô thường và vô 
thường ám chỉ các lỗi về đoạn và diệt, vân vân. Giống như 
các lôi đã luận giải trước. Nếu trời và người khác biệt 
nhau, thì không có sự tương tục giữa trời và người; vả lại 
nếu có sự tương tục thì không thể nói trời và người khác 
nhau. 

Hơn nữa: 


27 Tụng l7 


TRUNG LUẬN 288 


Nhược bản thiên bán nhân Nêu nửa trời, nửa người 


Tắc đọa ư nhị biên Thì rơi vào hai biên 
Thường cập + vô thường Là thường và vô thường 
Thị sự tặc bát nhiên. Và điêu này chăng đúng. 
27 Bình 17 


Giả sử nửa thân của chúng sinh là trời và nửa thân kia là 
người. Nếu như vậy thì sẽ là vừa thường vừa vô thường, 
nửa trời là thường và nửa người là vô thường. Nhưng điểu 
này chẳng đúng, vì sao? Vì lỗi một thân có hai tướng. 

Hơn nữa: 


27 Tụng 18 

Nhược thường cập vô thường Nếu thường và vô thường 
Thị nhị cầu thành giả Cả hai mà cùng thành, 
Như thị tặc ưng thành Như vậy ắt “chăng thường, 


Phi thường phi vô thường. — Chăng vô thường” sẽ thành. 
27 Bình 18 


Nếu thường và vô thường cùng thành với nhau thì tự nhiên 
“chẳng thường cũng chăng vô thường” theo đó mà thành. 
Nhưng vì thường và vô thường là những cái đối nghịch, 
thường và vô thường thực tế chẳng bao giờ cùng thành với 
nhau, do đó, “chẳng thường cũng chẳng vô thường” không 
cùng thành với nhau. 


Hơn nữa, nói răng sinh và tử không có khởi đâu cũng 
không đúng, vì sao? 


27 Tụng 19 


Pháp nhược định hữu lai Pháp nếu quyết định có 
Cập định hữu khứ giả Kẻ đên và kẻ đi. 


TRUNG LUẬN 289 


Sinh tử tắc vô thí Sinh tử không khởi đầu 
Nhi thực vô thử sự. Thực tê chăng phải vậy. 
27 Bình 19 


Nếu các pháp quyết định có chỗ để kẻ đến và đi, thì sinh và 
tử không có khởi đâu. Nhưng nếu chúng ta quán sát các 
pháp này bằng trí bát-nhã, chúng ta không thể tìm thấy họ 
từ đâu đến hoặc đi về đâu. Do đó, nói rằng sinh và tử 
không có khởi đầu là không đúng. 

Hơn nữa: 


27 Tụng 20 


Kim nhược vô hữu thường — Giờ nêu không có thường, 
Ván hà hữu vô thường Làm sao có vô thường, 
Diệc thưởng diệc vô thưởng Vừa thường vừa vô thường, 
Phi thường phi vô thường. — Chăng thường chẳng vô 
thường? 


27 Bình 20 


Như vậy, nếu có dùng trí bảt-nhã quán xét, chúng ta không 
tìm thấy pháp nào có thể là thường, còn vô thường thì thể 
nào, vì vô thường chỉ có vì có thường? Nếu hai cái này đều 
không có, làm sao có thể có “vừa thường vừa vô thường, ” 
và nêu không có “vừa thường vừa vô thường, ” làm sao có 
thể có “chẳng thường cũng chẳng vô thường?” 


Do đó, bốn mệnh đề về thường, vân vân, đặt căn bản và 
nương tựa vào quá khứ là không thể được. Cũng vậy, bốn 
mệnh đê đặt căn bản và nương tựa vào vị lai về thế giới có 
biên hay không có biên, vân vân, mà chúng tôi sẽ luận giải 
bây giờ, cũng không thể được. Tại sao vậy? 


27 Tụng 2l 


TRUNG LUẬN 290 


Nhược thế gian hữu biên — Thê gian nếu có biên 
Vân hà hữu hậu thê Làm sao có đời sau? 
Nhược thê gian vô biên Thê gian nêu không biên 
Vân hà hữu hậu thể. Làm sao có đời sau? 

27 Bình 21 


Nếu thế gian có biên, không thể có đời sau, nhưng trong 
thực tế có các đời sau. Do đó, nói rằng thể gian có biên là 
không đúng. Nếu thế gian không có biên thì cũng không có 
đời sau, nhưng trong thực tế có các đời sau. Do đó, nói 
rằng thế gian không có biên là không đúng. Hơn nữa, cả 
hai cực đoan này không thể có được, vì sao? 


27 Tụng 22 

Ngũ ấm thường fương tục Năm uâẫn thường tương tục 
Do như đăng hóa điêm Giông như một ngọn đèn. 

Dĩ thị cô thề gian Vì vậy mà thê gian 

Bát ưng biên vô biên. Chăng phải biên, không biên. 
27 Bình 22 


Từ năm uẩn lại sinh ra năm uẩn. Năm uấn nồi tếp nhau 
theo thứ tự, giống như ngọn đèn hiện hữu do sự hòa hợp 
của các duyên. Nếu duyên không tận, ngọn đèn không tắt, 
nhưng nêu duyên tận thì đèn tắt. Do đó, không thể nói rằng 
thế gian hoặc có biên hoặc không có biên. 


Hơn nữa: 

27 Tụng 23 

Nhược tiên ngũ âm hoại Nêu năm uân trước hoại, 
Bát nhân thị ngũ âm Năm uân không là nhân, 
Cảnh sinh hậu ngũ âm Mà các uân sau sinh. 


Thể gian tắc hữu biên. Thế gian ắt có biên. 


TRUNG LUẬN 291 


27 Tụng 24 

Nhược tiên ấm bắt hoại Nếu uấn trước không hoại, 

Diệc bát nhân thị âm Các uân không là nhân, 

Nhi sinh hậu ngũ âm Mà năm uân sau sinh. 

Thê gian tặc vô biên. Thê gian ăt không biên. 

27 Tụng 24b 

Chán pháp cập thuyết giá — Chánh pháp và chơn sư, 

Thính giả nan đác cô Người nghe thật khó được. 

Như thị tặc sinh tử Sinh tử cũng như thê, 

Phi hữu biên vô biên. Chăng biên, chăng không 
biên. ” 

27 Bình 24 


Nếu sau khi năm uấn trước đã diệt, năm uấẫn sau sinh ra, 
độc lập với năm uẩn trước, thì thế gian sẽ có biên. Chỗ nào 
không có năm uẩn nữa sinh ra sau khi năm uấn trước đã 
diệt, đây gọi là biên. “Biên” có nghĩa là thân cuối cùng. 


(ĐTK39a11) 
Nếu năm uẩn trước chưa diệt, năm uẩn sau đã sinh một 
cách độc lập với năm uẩấn này, thì thế gian sẽ không có 





Theo Brian Bocking, người dịch Trung Luận từ Hán văn sang tiếng 
Anh, thì Tụng 24b này vốn không có trong nguyên tác Phạn ngữ của 
Nãgãrjuna (Long Thọ) mà chỉ thấy trong bản dịch Hán văn của Cưu- 
ma-la-thập (Kumärajiva). Brian Bocking cho rằng Cưu-ma-la-thập lấy 
từ Bốn Trăm Tụng (Bách Luận?) của Ẩryadeva (Đê-bà), đệ tử của 
Long Thọ, và đưa vào Phẩm này của Trung Luận. Đối chiếu với các 
bản dịch tiếng Anh từ nguyên tác Phạn ngữ, như của Kenneth K. Inada, 
của David J. Kalupahana, và của Richard H. Jones, người địch cũng 
không tìm thấy tụng này, và trong bản dịch tiếng Anh của Jay L. 
Garfieldl từ bản bịch Tạng ngữ cũng không có tụng này. Hơn nữa, 
Brian Bocking chỉ để nó trong phân Lời Bình rút ra từ Đại Tạng Kinh 
mà không để nó trong chánh văn như các tụng ngôn khác. ND. 


TRUNG LUẬN 292 


biên, và đáy là thường hằng. Nhưng thực tế không phải như 
vậy, do đó chủ trương rằng thể gian không có biển là 
không đúng. Tỉ hé gian có hai loại: thể gian của các nước và 
thế gian của chúng sinh. Đây chỉ thể gian của chúng sinh. 
Hơn nữa, như đã nói trong luận “Bồn Trăm Quản”. 


(ĐTK39a16) 


“Chánh Pháp và Chơn sư, 

Người nghe thật khó được. 

Sanh tử cũng như thể, 

Chẳng biên, chẳng không biên. 
(Bán Trăm Quán) 


” 


Bởi vì chúng ta không đạt chánh Pháp, sự sinh và tứ, đi và 
đến của chúng ta không có biên giới. Vì có khi chúng ta có 
thể nghe được chánh Pháp và đạt Đạo, chúng ta không thể 
nói răng thế gian có biên giới. Bây giờ chúng tôi sẽ bác bỏ 


” 


“vừa có biên vừa không có biên `. 


27 Tụng 25 

Nhược thị bán hữu biên Thế gian nửa có biên 

Thê gian bán vô biên Và nửa kia không biên. 

Thị tác diệc hữu biên Thì nó vừa có biên 

Diệc vô biên bát nhiên. Vừa không biên, không đúng. 
27 Bình 25 


Nếu thế gian nửa có biên nửa không có biên thì nó sẽ là 
vừa có biên vừa không có biên, nêu là như vậy, thì một 
pháp có hai tướng và điễu này không đúng. Tại sao vậy? 

27 Tụng 26 


Bi thọ ngũ ấm giả Sao kẻ thọ năm uẫn 


TRUNG LUẬN 293 


Vân hà nhất phân phá Một phần thì bị phá, 

Nhát phân nhỉ bát phá Còn phân kia không phá? 
Thị sự tắc bát nhiên. Như vậy là chăng đúng. 

27 Tụng 27 

Thọ diệc phục như thị Sự thọ cũng như vậy, 

Vân hà nhất phân phá Sao một phân bị phá 

Nhất phân nhỉ bát phá Còn một phân không phá? 
Thị sự diệc bát nhiên. Như vậy cũng chăng đúng. 
27 Bình 27 


Làm sao có thể một nửa người thọ nhận năm uẩn thì bị húy 
diệt còn nửa kia không bị hủy diệt? Một vật không thể vừa 
thường vừa vô thường. Với thọ nhận cũng vậy; làm sao có 
thể một nửa thì bị hủy diệt trong khi nửa kia không bị hủúy 
diệt, vì đây sẽ mắc phải lỗi hai tướng thường và vô thường? 
Do đó, nói rằng thế gian vừa có biên vừa không biên là 
không đúng. 


Báy giờ chúng tôi sẽ bác bỏ cái thấy rằng thế gian chẳng 
phải có biên cũng chăng phải không biên: 


27 Tụng 28 


Nhược diệc hữu vô biên — Vừa biên vừa không biên 

Thị nhị đắc thành giả Có thể cùng nhau thành 

Phi hữu phi vô biên Chẳng biên, chẳng không biên 
Thị tắc diệc ưng thành. Cũng sẽ cùng nhau thành. 


27 Bình 28 

“Không biên” sở đĩ có là vì có cái đối nghịch là “có biên, ` 
cũng vậy có ngắn là vì có cái đối nghịch là dài. Cái đối 
nghịch của có hay không có là “vừa có vừa không có ” và 
cái đối nghịch của “vừa có vừa không có” là “chẳng có 


, 


TRUNG LUẬN 294 


cũng chăng không có. ` Nêu “vừa có biên vừa không biên ” 
nhất định thành thì sẽ có “chăng có biên cũng chăng không 
biên”, vì sao? Bởi vì chúng tương tùy. 


Trong các phân đã qua, trước khi chúng tôi bác bỏ mệnh 
đề thứ ba “vừa có biên vừa không biên, ” như vậy làm sao 
có thể có “chẳng có biên cũng chẳng không biên, ” vì không 
CÓ Sự tương tùy nào? 


Do quán sát, chúng ta thấy rằng bốn cái thấy thế gian có 
biên, vân vân, mà chúng dựa vào vị lai, là hoàn toàn bắt 
khả đắc. 

Hơn nữa: 


27 Tụng 29 


Nhất thiết pháp không cỗ Vì các pháp là không, 
Thể gian thường đẳng kiến Thấy thế gian là thường, v.v. 


Hà xư ư hà thời Vào lúc nào, ở đâu, 
Thùy khởi thị chư kiên. AI sinh thây như vậy? 
27 Bình 29 


Trên kia, luận chủ (Long Thọ) đã bác bỏ tất cả những cái 
thấy trong Pháp Thanh văn và bây giờ luận chủ tuyên bố 
rằng trong Pháp Đại thừa, tất cả các pháp ngay từ khởi 
thủy đã có bản tánh hoàn toàn không. Bên trong tánh 
không này của các pháp, chẳng có người cũng chẳng có 
pháp, như thế không thể có sự sinh ra các tà kiến hoặc 
chánh kiến. “Ở đâu” có nghĩa là nơi chốn. “Lúc cnào” có 
nghĩa là ngày, tháng hay năm cá biệt. “4i” có nghĩa là 
người. “Như vậy” có nghĩa là bản chất của tất cả những 
cái thấy. 


(ĐTK39b18) 


TRUNG LUẬN 295 


Nếu có những cái thấy quyết định về thường, vô thường, 
vân vân thì phải có người phát sinh ra những cái thấy này. 
Khi ngã diệt thì không có những cái thấy như thế do người 
sinh ra. Phải có chỗ cho các pháp được quán sát rõ ràng 
mà phủ nhận; còn thời gian thì thế nào? Nếu tắt cả những 
cái thấy này hiện hữu, chúng sẽ có thực tế quyết định, 
nhưng nếu là có định tánh thì chúng không thể bị hủy diệt, 
và chúng tôi đã phủ nhận chúng bằng những luận cứ khác 
nhau trong các phân trước. Do đó, ông nên biết rằng 
những cái thấy không có bản tánh quyết định, làm sao có 
thể sinh ra được? Như tụng nói: “Vào lúc nào, ở đáu, Ai 
sinh thấy như vậy?” 


27 Tụng 30 


Cù Đàm Đại Thánh Chủ Đức Cồ Đàm Đại Thánh 
Lân mân thuyết thị pháp Từ bi dạy Pháp này, 


Tắt đoạn nhất thiết kiến Dứt sạch tất cả thấy. 
Ngã kim khê thủ lê. Con cúi đầu kính lễ. 
27 Bình 30 


“Tất cả thấy” có nghĩa là, nếu tóm lược lời dạy, thì năm 
cái thấy, nêu chỉ tiết thì sảu mươi hai cái thấy. Để dứt tắt 
cả những cái thấy này đức Phật đã giảng Pháp ấy. Đại 
Thánh Sư Cô Đàm có trí tuệ vô lượng, vô biên và không thể 
nghĩ biết, và đây là lý do chúng ta cúi đầu lễ Phật. 


TRUNG LUẬN 


HỎI TRANH LUẬN 


(Vigrahavyävartam) 


296 


TRUNG LUẬN 297 


Các tụng ngôn (kãrikãäs) từ I đến 20 trình bày các phản 
luận của đối phương đối với lời tuyên bố rằng các pháp 
hoàn toàn thiểu tự tánh. Các tụng ngôn từ 21 đến 70 là giải 
đáp của luận chủ Long Thọ. 


(Đối phương:j 

Tụng l: Nếu tự tánh các pháp, 
Không tìm thấy chỗ nảo. 
Lời ông không tự tánh. 
Chăng chôi được tự tánh. 


Bình 1: Hoặc frong nhân, trong duyên, trong hòa hợp của 
nhân và duyên, hoặc trong vật khác, không một nơi nào có 
sự hiện hữu của tự tánh các pháp, dù bất cứ pháp gì. Do đó 
nên nói rằng tất cả các pháp là không. Thí dụ, mâm chẳng 
phải ở trong hạt, hay nhân của nó, cũng không ở nơi các 
vật khác như là duyên của nó, tức là đất, nước, gió, lửa, 

v... xét từng cái một, cũng không ở trong tổng thể của các 
duyên, cũng không ở trong sự hòa hợp của các nhán và 
duyên, cũng không phải là một pháp nào khác với nhân và 
duyên. Vì không có tự túnh ở bất cứ nơi nào, nên cải mâm 
không có tự tánh. Vì không có tự tánh nên nó là không. 
Như cái mâm không có tự tánh và là không, tất cả các vật 
khác cũng vậy, là không vì chúng không có tự tánh. 


Ở đây chúng tôi xét thấy: Nếu là như vậy, lời ông tuyên bố 
rằng tát cả các pháp là không thì lời ấy cũng là không. Vì 
sao? Bởi vì lời ông không ở trong nhân — các đại, xét theo. 
tập thể hay riêng biệt, — cũng không ở trong duyên, các nỗ 
lực tạo thành nó như lông ngực, cô họng, môi, lưỡi, hàm, 
khẩu cái, mũi, đâu và v.v... cũng không ở trong cả hai 
[mhán và duyên]; lại nữa cũng không phải là cái gì biệt lập 
với nhân và duyên. Vì nó không ở một nơi nào, nên nó 
chẳng có tự tánh, nó là không. Vì vậy, không thể phú nhận 


TRUNG LUẬN 298 


tự tánh của tắt cả các pháp. Lửa không hiện hữu thì không 
thể đốt được, đao kiếm không hiện hữu thì không thể chém 
chặt được, nước không hiện hữu không thể làm ướt được; 
tương tự, một lời nói không hiện hữu không thể phủ nhận 
được tự tánh của tất cả các pháp. Trong tình huống như thể 
này, lời ông tuyên bó về tự tánh của tất cả các pháp đã bị 
phú nhận, là không có gia trị. 


Tụng 2: Nếu lời ông có tánh, 
Lời kia bị hủy diệt. 
Trừ phi ông nói rõ, 
Hai trường hợp khác nhau, 
Lý luận ông khiếm khuyết. 


Bình 2: Bây giờ ông có thể nghĩ rằng, để tránh sự khiếm 
khuyết này: câu này được phú cho tự tánh, và vì được phú 
cho tự tánh, nó chẳng phải không; như vậy tự tánh của tắt 
cả các pháp đã bị nó phú định. Chúng tôi trả lời như vầy: 
Nếu như vậy, mệnh để trước kia của ông 'Tất cả các pháp 
là không đã bị phá bỏ. ` 


Hơn nữa: 


lời tuyên bố của Ông cũng gốm trong tắt cả các pháp. Nếu 
tất cả các pháp là không, thì vì lý do gì lời tuyên bố của 
Ông chẳng không, — lời tuyên bố nhằm phủ định tự tánh của 
tắt cả các pháp bởi vì nó chẳng không. Như vậy là khởi 
sinh biện thuyết tranh luận về sáu điển: Điều ấy thế nào? 
À, (U Nếu tắt cả các pháp là không, thì lời tuyên bố của 
ông cũng là không. Phú định bằng cái trồng rồng thì không 
thể nào hợp lý luận. Như vậy, lời phủ nhận rằng tất cả các 
pháp là không, là không có giá trị. (2) Mặt khác, nếu lời 
phủ định rằng tất cả các pháp là không mà có giá trị, thì 
lời tuyên bô của ông chẳng không. Nếu sự phú định ấy mà 
thành bởi vì nó chẳng không, thì nó không có giá trị. (3) 
Bây giờ, nếu tất cả các pháp là không, nhưng lời tuyên bố 


TRUNG LUẬN 299 


của ông, do bị ảnh hưởng, sự phú định ấy chẳng không, thì 
lời tuyên bố của ông không bao gôm trong tất cả các pháp. 
Vậy thì mệnh đề của ông mâu thuấn với thí dụ kia. (4) Trái 
lại, nếu lời tuyên bố của ông bao gồm trong tất cả các 
pháp, và nếu tắt cả các pháp là không, thì lời tuyên bồ của 
ông cũng là không; vì là không, nó không thể thiết lập được 
sự phủ định. (5) Bây giờ, chúng ta hãy giả định răng nó là 
không và có sự phủ định do nó mà thành: Tất cả các pháp 
là không. Nhưng trong trường hợp này, tất cả các pháp, dù 
là không, lại có khả năng thực hiện hành động — thì phi lý. 
(6) Rồi cứ cho rằng tất cả các pháp là không và chúng 
không có khả năng thực hiện hành động; và cứ cho rằng 
mệnh đề ấy không mâu thuẫn với thí dụ kia. Song trong 
trường hợp này, sự phú định tự tánh của tất cả các pháp, 
do lời tuyên bố không của ông, là không có giá trị. 


Vả lại: 


Như vậy, nếu lời tuyên bố của ông hiện hữu, thì sẽ có sự 
không phù hợp sau đáy: Một vài pháp là không, và một vài 
pháp chẳng không. Ông phải nói ra lý do đặc biệt vì sao có 
sự không phù hợp này, giải thích tại sao một vài pháp thì 
không, trong khi một vài pháp khác lại chẳng không. Tuy 
nhiên, ông đã không nói ra lý do đó. Như vậy, lời tuyên bố 
của ông rằng tắt cả các pháp là không, là không có giá trị. 


Hơn nữa: 


Tụng 3: Lời phủ định của ông, 
Giống như có người nói, 
“Chớ gây ra tiếng động.” 
Như vậy không thê được. 
Vì khi người ấy nói, 
“Chớ gây ra tiếng động,” 
Là dùng tiếng hiện có 
Ngăn tiếng động vị lai. 


TRUNG LUẬN 300 


Bình 3: Ông có thể nghĩ rằng: Khi một người nào đó nói: 

“Chớ gây ra tiếng động, ” thì chính y đã gây tiếng động rồi, 
và tiếng động đó nhằm ngăn ngừa tiếng động khác. Lời 
tuyên bố không “Tất cả các pháp là không” cũng nhằm 
ngăn chận tự tánh của các pháp theo cách đó. Đối với vấn 
đê này, chúng tôi trả lời như vây: Nghĩ như vậy cũng không 
có giá trị. Vì sao? Bởi vì ở đây tiếng động hiện có phủ nhận 
tiếng động vị lai. Tuy nhiên, trong trường hợp của ông, nó 
chẳng phải là lời tuyên bố hiện hữu phú định tự tánh của 
tất các các pháp. Vì theo quan niệm của ông, thì lời tuyên 
bố ấy không hiện hữu, tự tánh của, tát cả các pháp không 
hiện hữu. Như vậy, “Chớ gáy ra tiếng động, ” là một mệnh 
đê khiếm khuyết. 


Hơn nữa: 


Tụng 4: Nếu như ông nói rằng, 
Lời của tôi phủ nhận 
Lời phủ nhận của ông, 
Đầu có cùng một lỗi. 
Như vậy cũng chăng đúng. 
Chỉ có câu của ông, 
Là bị lỗi loại này. 
Câu của tôi không lỗi. 


Bình 4: Ông có thể nghĩ rằng, “Cứ theo phương pháp 
này, phủ định của phủ định cũng là bất khả; như vậy, 
sự phú định của ông trong lời tuyển bố phủ định tự tánh 
của tắt cả các pháp là bất khả. ” Về điểm này, chúng tôi 
trả lời: Đây cũng là sai. Vì sao? Bởi vì sự phản đối chỉ 
áp dụng cho đặc tính mệnh đề của ông, không phải cho 
mệnh đề của tôi. Chính ông là người nói tát cả các 
pháp là không, chẳng phải tôi. Luận đề tiên khởi không 
phải là của tôi. Trong tình trạng đó, lời tuyên bố của 


TRUNG LUẬN 301 


ông, đúng là như vậy, rằng phủ định của phủ định cũng 
là bát khả, là không có giá trị. 
Hơn nữa: 


Tụng 5: Nếu bây giờ ông nói 
Ông phủ nhận vật thực, 
Sau khi nhận thức chúng. 
Chúng tôi trả lời rằng, 
Theo như ông đã nói, 
Không có sự nhận thức 
Mà vật được nhận thức. 


Bình 5: Ông không thể nói rằng ông phủ định tất cả các 
pháp trong câu nói, “Tất cả các pháp là không, ” sau khi đã 
biết rõ chúng qua nhận thức. Vì sao? Bởi vì, ngay cả nhận 
thức, một khí cụ của chân trì thức (pramana), cũng là 
không, bao gôm trong tắt cả các pháp. Người biết rõ các 
pháp cũng là không. Như vậy, chẳng có một cái gì là sự 
biết rõ qua nhận thức, một khí cụ của chân trì thức, và sự 
phủ định về cái không biết rõ ấy là một sự bắt khả của luận 
lý. Như vậy, lời ông tuyên bô rằng tất cả các pháp là 
không, là không có giá trị. 

Có lẽ ông nghĩ rằng ông phủ định tất cả các pháp sau khi 
đã biết rõ chúng qua suy lý, ngôn chứng hay so sánh. 


Về điểm này, chúng tôi trả lời như sau: 


Tụng 6: Hơn nữa đối với ông, 
Suy lý và ngôn chứng, 
Lý luận theo loại suy, 
Cũng như các đối tượng, 
Nhờ đó mà được thành; 
Chung phận như nhận thức. 


Bình 6: Chúng tôi đã bác bỏ suy lý, ngôn chứng và loại suy 


TRUNG LUẬN đi 


” 


trong khi bác bỏ “phương tiện của chân trì thức, ` tức 
nhận thức. Giống như nhận thức, một khí cụ của chán tri 
thức, là không, bởi vì tất cả các pháp là không; suy lý, 
ngôn chứng và loại suy cũng là không, bởi vì tắt cả các 
pháp là không. Những sự thể do suy lý, ngôn chứng và loại 
suy mà thành cũng là không, bởi vì tất cả các pháp là 
không. Người biết rõ các pháp qua suy lý, ngôn chứng và 
loại suy cũng là không. Như thể, chẳng có sự biết rõ các 
pháp, sự phủ định tự tánh của các pháp không được biết rõ 
là một bất khả của luận lý. Như vậy, lời tuyên bố của ông 
rằng các pháp là không, là không có giá trị. 


Hơn nữa: 


Tụng 7: Những ai biết tướng trạng 
Các pháp, chủ trương rằng 
Pháp lành tự tánh tốt, 
Pháp dữ tự tánh xấu, v.v... 


Bình 7: /Lời bình về tụng ngôn này là một bản liệt kê dài 
về 119 thiện pháp và các pháp khác, không có ích lợi đặc 
biệt gì trong một luận thư về nhân minh luận (biện chứng 
pháp Phật giáo). Hơn nữa, một số các thuật ngữ dùng còn 
bắt định. K. B. ] 


Tụng 8: Pháp đưa đến giải thoát 
Có tự tánh đưa đến. 
Tương tự những pháp nào, 
Không đưa đến giải thoát, 
Và các pháp nói đến 
Liên quan các dạng thái 
Khác nhau của các pháp. 
Có tánh không đưa đến. 





” Kamaleswar Bhatacharya, người dịch Vigrahavyàvartani sang tiếng 
Anh, (Hán dịch: Hồi Tranh Luận). 


TRUNG LUẬN Z 


Bình 8: /Lời bình tụng ngôn này đưa ra một số các pháp, 
rồi nói, như ở cuối lời bình tụng ngôn trước, [K. B.]: Như 
thế, vì tự tánh của các pháp được thấy theo cách này thì 
thuộc những loại khác, lời tuyên bố của ông rằng tất cả các 
pháp không có tự tánh, chúng là không, là không có giả trị. 


Hơn nữa: 

Tụng 9: Pháp nêu không tự tánh, 
Thì chữ “không tự tánh” 
Cũng sẽ không hiện hữu. 


Vì không có tên nào 
Không có vật nó chỉ. 


Bình 9: Nếu tát cả các pháp không có tự tánh, dù vậy, vẫn 
còn có sự thiếu vắng tự tánh. Rôi ngay cả cái tên gọi "thiếu 
vắng tự tánh` cũng là không hiện hữu. Vì sao? Bởi vì không 
một tên gọi nào không có vật nó chỉ. Như thế, vì có tên gọi 
thì có tự tánh của các pháp; và vì có tự tánh, tắt cả các 
pháp chẳng không. Do đó, lời ông tuyên bó rằng tất cả các 
pháp không có tự tảnh và vì không có tự tảnh nên chúng là 
không, là không có giá trị. 


Hơn nữa: 


Tụng 10: Bây giờ ông có thể 
Bảo rằng: Có tự tánh. 
Nhưng không thể tìm được 
Tự tánh trong các pháp. 
Song nếu lìa các pháp, 
Mà tìm thấy tự tánh, 
Thì pháp nào liên hệ 
Với tự tánh nói kia, 
Cần được xác định rõ. 


TRUNG LUẬN 304 


Bình 10: Bây giờ ông có thể vọng tưởng rằng: Hãy cho 
rằng không một cái tên gọi nào mà không có vật nó chỉ; có 
một tự tánh nhưng nó không thuộc về các pháp; như vậy, 
cái không của các pháp, bởi vì chúng không có tự tánh, sẽ 
thành và cái tên gọi áy sẽ không phải là không có vật [nó 
chữ. Vẻ điểm này chúng tôi đáp: Ông phải giải thích vật 
ấy, tách rời với các pháp, tự tánh ấy bây giờ thuộc về cái 
nào. Tuy nhiên, ông đã không giải thích điêu đó. Do đó, giả 
định của ông: “có tự tánh nhưng nó không thuộc về các 
pháp” bị xóa bỏ. 

Hơn nữa: 


Tụng 11: Phủ định chỉ có thể 
Phủ định vật hiện hữu. 
Như trong câu nói này, 
“Trong nhà không có bình.” 
Vậy phủ định của ông 
Là phủ định tự tánh 
Mà nó đang hiện hữu. 


Bình 11: 4y chỉ là phủ định một vật hiện hữu, chẳng phải 

phủ định một vật không hiện hữu. Chẳng hạn như khi nói: 
“Không có cái bình trong nhà,” ấy là một cái bình hiện 
hữu bị phú định, không phải một cải bình không hiện hữu. 
Sự phủ định sau đây cũng giống như thế, “Các pháp không 
có tự tánh, ` là sự phủ định một tự tánh hiện hữu của các 
pháp, không phải phú định một tự tánh không hiện hữu. 
Trong tình huồng này, lời tuyên bố rằng tất cả các pháp 
không có tự tánh là không có giá trị. Do chính sự kiện này 
mà một phú định khả hữu, tự tánh của tất cả các pháp 


không bị phủ định. 
Lại nữa: 
Tụng 12: Nếu không có tự tánh, 


Thì với câu ông nói, 
Các pháp không tự tánh, 


TRUNG LUẬN Ânẽ 


Ông phủ định cái gì? 
Phủ định vật chăng có, 
Sẽ thành băng không lời. 


Bình 12: Nếu tự tánh đó không hiện hữu gì cả, thì ông phú 
định cái gì bằng cách tuyên bố rằng: Các pháp không có 
tự tảnh? Phú định một vật không hiện hữu cũng giống như 

phú định sự mát mẻ của lửa, hay sự nóng bức của nước, nó 
thành bằng cách không nói gì cả. 

Hơn nữa: 


Tụng 13: Có lẽ ông sẽ nói: 
Chỉ vì kẻ vô minh, 
Nhận lầm bóng là nước, 
Cho nên tôi phủ nhận 
Thấy sai vật không có. 


Bình 13: Ki; những người vô mình nhận lâm bóng của 
nước là nước thật, một người thông thải, muốn gỡ bỏ cải 
thấy sai ấy, nói: “Nhưng cái bóng nước đó chăng CÓ nước. ” 
Cũng vậy, ông có thể nghĩ rằng lời tuyên bố “Tất cả các 
pháp không có tự tánh ” có nghĩa là để gỡ bỏ cho người ta 
khỏi sự nhận thức về một tự tánh mà trong các pháp không 
Có tự tánh. 


Về điểm này, chúng tôi đáp: 


Tụng 14: Nhưng nếu là như vậy, 
Sẽ có sự kết hợp 
Của sáu điều sau đây: 
Nhận thức, vật nhận thức, 
Người nhận thức vật đó; 
Phủ định, vật phủ định, 
Người phủ định [vật đó]. 


Bình 14: Nóu là như vậy, thì sự nhận thức của con người, 


TRUNG LUẬN 306 


đối tượng để nhận thức, người nhận thức nó, sự phú định 
nhận thức sai đó, đối tượng để phủ định, tức sự nhận thức 
sai đó, và những người như ông phủ định sự nhận thức đó, 
tất cả đều hiện hữu. Do đó, sự kết hợp của sáu cái đó 
thành. Sự kết hợp của sáu cái thành, lời ông tuyên bồ rằng 
tắt cả các pháp là không, là không có giá trị. 


Tụng 15. Nếu không có nhận thức, 
Không vật để nhận thức, 
Không có người nhận thức; 
Thì không có phủ định, 
Không vật để phủ định, 
Cũng không người phủ định. 


Bình 15: Để ánh khuyết điểm này, nếu Ông nói rằng 
không có nhận thức, không có vật để nhận thức, và không 
có người nhận thức, thì ngay cả sự phú định nhận thức áy, 
tức là lời tuyên bố rằng tắt cả các pháp không có tự tánh, 
cũng không hiện hữu. Đối tượng để phủ định cũng như 
người phủ định đều không hiện hữu. 


Tụng 16. Nếu không có phủ định, 
Không vật để phủ định, 
Cũng không người phủ định; 
Thì tất cả các pháp, 
Đương nhiên là được thành, 
Và tự tánh cũng vậy. 


Bình 16: Và nếu không có sự phủ định, không có vật để 
phủ định và không có người phủ định, thì các pháp không 
bị phủ định, và chúng có tự tánh. 


Hơn nữa: 


Tụng l7. Ông đã không lập được 


TRUNG LUẬN 307 


Luận cứ ” cho lời ông; 

Quả vậy, ông làm sao 

Có thê trưng bằng chứng. 

Vì theo như ông nói, 

Các pháp không tự tánh? 

Và vì không luận cứ, 

Không thê trưng bằng chứng 
Cho câu nói của ông. 


Bình 17: Luận cứ cho luận đề của ông rằng tất cả các 
pháp không có tự tánh, không thể nào thành được. Vì sao? 
Bởi vì tất cả các pháp, không có tự tánh, là không. Do đó, 
làm sao có thể có luận cứ được? Nếu không có luận cứ, 
quả thực làm sao luận để không có luận cứ, nghĩa là tất cả 
các pháp là không, có thể thành được? Trong tình huống 
như vậy, lời ông tuyên bồ rằng tất cả các pháp là không, là 
không có giá trị. 


Hơn nữa: 

Tụng 18. Nếu lời ông phủ định 
Tự tánh có thê thành 
Khi thiêu văng luận cứ, 
Thì lời tôi khăng định 


Có tự tánh, cũng thành 
Theo cùng cách như vậy. 


Bình 18: /Lời bình tụng ngôn này chỉ diễn tả tụng ngôn 
băng những từ ngữ khác. B.K. ] 


Tụng 19. Ông cũng không thể nÓI, 
Chính vì sự thiếu văng 
Tự tánh nơi các pháp, 





” Hetu: luận cứ hay lý do, tức 'nhân' trong Nhân Ninh học. Đối thủ của 
Long Thọ ở đây là một nhà Nhân Minh Luận Lý học (Naiyayikq). 
” Kamaleswar Bhattacharya. 


TRUNG LUẬN 308 


Mà luận cứ của ông 
Được chứng minh là có. 
Vì trên thế gian này, 
Không gì có tự tánh. 


Bình 19: Nếu ông nghĩ rằng sự kiện các pháp không có tự 
tảnh là sự hiện hữu của luận cứ; thì biện luận ấy không có 
giá trị. Vì sao? Bởi vì trên thế gian này không có gì hiện 
hữu mà không có tự tánh. 


Hơn nữa: 


Tụng 20. Ông cũng không thể nói, 
Sự phủ định đến trước 
Vật phủ định đến sau. 
Cũng không thể nói rằng, 
Vật phủ định đến trước 
Sự phủ định đến sau, 
Hay cả hai cùng đến. 
Vì vậy có tự tánh. 


Bình 20: Không thể chủ trương rằng sự phú định đến rước, 
rôi vật để phủ định đến sau. Vì nếu vật đề phú định không 
hiện hữu thì phú định cái gì? Cũng không thể Chủ trương 
rằng sự phú định đến sau vật để phủ định. Vì nếu vật để 
phủ định đã thành thì sự phú định dùng để làm gì? Bây giờ, 
sự phủ định và vật để phú định đông thời đến, thì dù như 
vậy, sự phú định cũng không phải là nhân của đổi tượng để 
phủ định, và đối tượng để phủ định cũng không là nhân của 
sự phủ định, giống như hai cái sừng đông thời mọc, sừng 
bên phải không phải là nhân của sừng bên trải, và sừng 
bên trải cũng không phải là nhân của sừng bên phải. Nhự 
vậy, lời ông tuyên bó rằng tắt cả các pháp là không, là 
không có giá trị. 


TRUNG LUẬN 309 


Ỹ 

[Long Thọ trả lời:] 

Tụng 21. Nếu lời tôi tuyên bố 
Không ở trong hay ngoài 
Sự hòa hợp nhân duyên, 
Thì tánh không các pháp 
Thành vì không tự tánh. 


Bình 21:  /Zác bỏ phản luận Ij 


Nếu lời tuyên bố của tôi không hiện hữu trong nhân hay 
trong sự hòa hợp của các duyên..., nó chẳng có tự tánh, và 
vì không có tự tánh, nó là không. Vậy thì lời tuyên bố này 
của tôi thành vì nó không có tự tánh. Chính lời tuyên bố 
này của tôi là không vì nó không có tự tánh, cũng vậy, tất 
cả các pháp là không vì chúng không CÓ tự tánh. Trong tình 
huống này, câu nói của ông: “Vì lời tuyên bố của ông là 
không, nó không thể thành được tánh không của tất cả các 
pháp, ” là không có giá trị. 

Hơn nữa: 


Tụng 22. Do tùy thuộc mà có, 
Nên gọi là tánh không. 
Do tùy thuộc mà có, 
Nên nói không có tánh. 


Bình 22: Ông đã không hiểu tánh không của các pháp. 
Nên ông bắt đầu phê bình tôi bằng cách nói rằng: “Vì lời 
tuyên bố của ông không có tự tánh, nên sự phủ nhận tự 
tảnh của các pháp không có giá trị.” Bản tánh của các 
pháp tùy thuộc là không. Vì sao? Bởi vì nó không có tự 
tảnh. Những pháp do tùy thuộc phát sinh, thực ra, không 
được phú cho tự tảnh; vì chúng không có tự tánh. Vì sao? 
Bởi vì chúng tùy thuộc vào nhân và duyên. Nếu các pháp có 
là do tự tánh, thì dù không có sự hòa họp của nhân và 


TRUNG LUẬN 310 


duyên, chúng vẫn có. Nhưng không phải như vậy. Do đó, 
nói chúng không có tự tánh, là không. Cũng vậy, lời tôi 
tuyên bố, do duyên sinh, là không có tự tánh, là không. 
Nhưng những vật như cải xe, cải bình, tắm vải, vân vân, 
mặc dù không có tự tánh, do duyên sinh, nên mỗi cái có 
chức năng của nó, nghĩa là, chở củi, cỏ và đất, chứa mật, 
nước và sữa, bảo vệ chống lại lạnh, gió và nóng. Tương tự, 
lời tuyên bố của tôi, dù không có tự tánh bởi vì do duyên 
sinh, tham dự vào việc thiết lập cái không tự tánh của sử 
pháp. Trong tình huống như vậy, lời ông tuyên . bố: 

tuyển bỗ của ông, không có tự tánh, là trồng rông, và vì 
trồng rồng, nó không thể phủ nhận tự tánh của tất cả các 
pháp, ” là không giá trị. 


Tụng 23. Giống như một người ảo 
Phủ nhận người ảo khác; 
Hoặc như một người huyễn 
Phủ nhận người huyễn khác 
Do huyễn sư tạo ra. 
Lời phủ định của tôi 
Là trong trường hợp đó. 


Bình 23: Giá sứ một người ảo sẽ ngăn cản một người ảo 
khác không cho chiếm hữu một vật gì đó; hoặc một người 
huyễn do huyền sư lqo ra sẽ ngăn cản một người huyễn 
khác do huyền thuật của chính huyễn sư tạo ra không cho 
chiếm hữu một vật gì đó. Ở đấy, người ảo bị ngăn cản là 
không, và người do ngăn cản cũng là không. Sự phú nhận 
tự tánh của tất cả các pháp do lời tuyên bố của tôi cũng 
khả hữu như theo cách này. Dù cho lời tuyên bố này là 
không. Trong những tình huống này, lời ông tuyên bố: “Vì 
tánh không trong lời tuyên bố của Ông, sự phủ nhận tự tảnh 
của tát cả các pháp là bất khả hữu,” là không có gía trị. 
Bằng cách này cũng ngăn cản được sự tranh biện về sáu 
điển mà ông đã nói đến. Vì là như vậy, chẳng phải lời 
tuyên bó của tôi không bao gôm trong tất cả các pháp; 


TRUNG LUẬN 311 


không có gì chẳng không, tất cả các pháp cũng không phải 
chăng không. 


Bây giờ về lời tuyên bó của ông [Tụng 2.] 


Tụng 24. Lời này không tự tánh, 
Do vậy không hại chi 
Đến lời tôi tuyên bố. 
Không có gì khiếm khuyết, 
Không có gì khác biệt, 
Phải tuyên bồ lý đo. 


Bình 24: Lời tuyên bó này của tôi, do tùy thuộc phát sinh, 
không có tự tánh. Nhự đã nói, vì không được phú cho tự 
tánh, nó là không. Vì lời tuyên bố này của tôi là không, 
giống như tất cả các pháp khác là không, không có sự 
không phù hợp. Sẽ có sự không phù hợp, nếu chúng tôi 
nói: Lời tuyên bố này chẳng không, trong khi tất cả các 
pháp khác đều không. Tuy nhiên, chúng tôi không nói như 
vậy. Do đó, không có sự không phù hợp. Vì sự không phù 
hợp sau đây — lời tuyên bố này chẳng không trong khi tất 
cả các pháp khác đêu không — không hiện hữu, chúng tôi 
không cân phải nói ra lý do đặc biệt: vì lý do này, lời tuyên 
bố này chẳng không trong khi tắt cả các pháp khác đễu 
không. Trong tình huống như vậy, lời tuyên bố của ông: 
“Về phân ông, ông đã bỏ vị trí, có sự không phù hợp, phải 
tuyên bố lý do, ” là không có giá trị. 


[Bác bỏ phản luận 2: Xem Tụng 3.] 


Tụng 25. Thí dụ ông đưa ra, 
Như “Chớ gây tiếng động,” 
Thực là không thích hợp. 
Vì trong thí dụ đó 
Tiếng này ngừa tiếng nọ. 
Còn lời tôi tuyên bố 


TRUNG LUẬN 312 


Lại là vân đê khác. 


Bình 25: Hơn nữa, thí dụ này không phải của chúng lôi. 
Lời tuyên bố trồng rỗng đó không ngăn ngừa sự trồng rỗng 
nhự khi một người nói: “Chớ gây tiếng động,” y gây ra 
tiếng động đông thời ngăn ngừa tiếng động. Vì sao? Vì 
trong thí dụ này, một âm thanh bị một âm thanh khác ngăn 
ngừa. Nhưng ở đáy không phải là trường hợp đó. Chúng tôi 
nói: tất cả các pháp không có tự tánh, do đó là không. Vì 
sao? 


Tụng 26. Nếu pháp không tự tánh 
Ngăn được pháp không tánh. 
Thì tự tánh sẽ thành 
Do hết thiếu tự tánh. 


Bình 26: 7Ú dụ này sẽ thích hợp nếu lời tuyên bố không tự 
tánh ngăn ngừa được các pháp không tự tánh — như tiếng 
động: “Chớ gây tiếng động. ” Tuy nhiên ở đây, tự tánh của 
các pháp bị lời nói không tự tánh phủ nhận. Nếu tự tánh bị 
lời tuyên bó không tự tánh phủ nhận thành các pháp không 
có tự tánh, thì các pháp, do sự kiện bị phủ nhận theo cách 
không có tự tánh, sẽ được ban cho tự tánh. Do được ban 
cho tự tánh, chúng sẽ chẳng không. Tuy nhiên chúng tôi 
tuyên bố rằng các pháp là không, chẳng phải chúng chẳng 
không. Do đó, đây là một thí dụ không thích họp. 


Tụng 27. Lời tuyên bố của tôi, 
Cũng giống như ảo ảnh 
Diệt tà kiến người nam 
Đối với bóng người nữ: 
“Đây là một nữ nhân.” 


Bình 27: Hoặc giả sử răng nơi một nữ nhán giả, không có 
tự tánh, một nam nhân nào đó có ý niệm sai lâm răng đó 


TRUNG LUẬN KH, 


thực là một nữ nhân, và kết quả vì ý niệm sai lầm như vậy, 
nam nhân kia cảm thấy ham muốn nữ nhân đó. Đức Như 
Lai hay một đệ tử của đức Nhưự Lai tạo ra một nam nhân 
giả, nhờ thân lực của Như Lai hay đệ tử của Như Lai, nam 
nhân giả này đảnh tan ý niệm sai lầm của nam nhân kia. 
Lời tuyên bố không của tôi, có thể ví với nam nhân giả đó, 
ngăn cản ý niệm về tự tánh nơi tất cả các pháp không có tự 
tánh và có thể vi với nữ nhân giả đó. Như vậy, đây là một 
thí dụ thích hợp cho việc thành lập tánh không, chẳng phải 
thí dụ kia. 


Tụng 28. Bây giờ, lý do này 
Thì tương tự với điều 
Cần phải được chứng minh. 
Vì thực ra âm thanh 
Là cái không hiện hữu. 
Nhưng chúng tôi không nói 
Mà không theo tục đề. 


Bình 28: Lý do “Như “Chớ gây tiếng động, ”° có cùng tỉnh 
chất như luận đề được thiết lập. Vì sao? Bởi vì tắt cả các 
pháp, không có tự tánh, thì giống như tiếng động ấy, do tùy 
thuộc phát sinh, thực ra không hiện hữu do tự tánh. Vì 
không hiện hữu do tự tánh, lời tuyên bố của ông: “Vì ở đây 
một tiếng động hiện hữu ngăn cản một tiếng động khác sẽ 
hiện hữu, ” đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, không phải là không 
dựa vào chân lý qui ước của thể gian (iục đê), chẳng phải 
bác bỏ tục đề mà chúng tôi nói: Tất cả các pháp là không. 
Vì không thể dạy (pháp) đệ nhất nghĩa mà không dựa vào 
tục để. Như đã nói: 


Nếu không nương tục để 
Không đạt đệ nhất nghĩa. 
Không đạt đệ nhất nghĩa 

Ất không đạt niễt-bàn. 

(Trung Luận, Ch. 24, Tụng 10) 


TRUNG LUẬN 314 


Như vậy, tất cả pháp là không, như lời tôi tuyên bố, và tất 
cả các pháp không có tự tánh, theo cả hai cách. [tức lý do 
và đề thành luận để]. 


Bây giờ về lời tuyên bố của ông [Tụng 4j. 


Tụng 29. Nếu tôi có mệnh đề, 
Khuyết điểm ấy về tôi. 
Nhưng tôi không hề có, 
Nên tôi không có lỗi. 


Bình 29: Nếu tôi có bất cứ một mệnh đề nào thì khuyết 
điểm ấy, như ông đã tuyên bố, là của tôi, bởi vì nó sẽ ảnh 
hưởng đến đặc tính mệnh đê của tôi. Tôi chẳng có mệnh đề 
nào cả. Như vậy: Khi tắt cả pháp là không, đã làm dịu i 
một cách tuyệt hảo và do bản tánh đã bị cô lập, làm sao có 
thể có mệnh đề? Làm sao một cái gì đó có thể ảnh hưởng 
đến đặc tính của một mệnh đê? Làm sao có thể có khuyết 
điểm do sự kiện ảnh hưởng đến đặc tính của một mệnh đề 
gây ra? Trong tình huống như thế, lời ông tuyên bố: 

“Khuyết điểm chỉ là của ông vì nó ảnh hưởng đến đặc tính 
mệnh đê của ông, ” là không có giá trị. 


[Bác bỏ phản luận 3 ; xem Tụng 5,6 j 


Tụng 30. Nếu mà qua nhận thức 
Tôi hiểu được điều 8ì 
Tôi sẽ nhận hay chối. 
Nhưng không có như thẻ, 
Cho nên chăng có lỗi. 


Bình 30: Nếu tồi hiểu điểu gì với sự trợ giúp của bốn 
phương tiện của tri thức, tức là nhận thức, suy lý, loại suy 





° Pratijnanä: mệnh đê hay luận đề, tức 'tôn' theo Nhân Minh Luận Lý 
Học. ND. 


TRUNG LUẬN 315 


và ngôn chứng, hay với sự trợ giúp của một trong bốn cái 
này, tôi sẽ chỉ khẳng định hay phú định. Vì tôi không hiểu 
một điều nào thuộc bất cứ loại Øì), tôi không khẳng định 
cũng không phủ định. Trong tình huống như vậy, lời phê 
bình của ông: “Ông phú nhận vật thực, Sau khi nhận thức 
chúng, Qua phương tiện trì thực..., ` [chúng tôi đáp:] các 
phương tiện trì thức đó không hiển hữu cũng như các đổi 
tượng để nhận thức không hiện hữu qua các phương tiện 
nhận thức chẳng can hệ gì đến tôi. 


Hơn nữa: 


Tụng 31. Theo như lời ông nói 
Các đối tượng được thành 
Qua phương tiện tri thức; ” 
Xin hãy cho tôi biết: 
Các phương tiện tri thức 
Được thành như thế nào? 


Bình 31: Nóu ông nghĩ rằng các “đổi tượng của trì thức ” 
như thế và như thế được thành qua “các phương tiện tri 
thức, ” chính là các pháp được đo lường sẽ thành qua các 
phương tiện đo lường. Làm sao các phương tiện trí thức 
đó, tức là, nhận thức, suy đoán, loại suy và ngôn chứng, 
thành được? Nếu các phương tiện tri thức thành không qua 
sự trợ giúp của các phương tiện tri thức, thì mệnh đề các 
đổi tượng thành qua các phương tiện tri thức đã bị bỏ rơi. 


Tụng 32. Nếu như ông nói rằng, 
Phương tiện tri thức thành 
Qua phương tiện tri thức. 
Nếu như vậy sẽ là 


ˆ Thuật ngữ Phạn gọi là pramanas, Hán dịch là “lượng”. Lượng có 
ba loại: hiện lượng, tỷ lượng, và Thánh giáo lượng. Anh dịch: “the 
means 0ƒ knowledge” hay “the means oƒtrue cognition”. ND. 


TRUNG LUẬN 316 


Sự thối lui vô tận. 

Và trong trường hợp này 
Đầu, chính giữa, và cuối 
Không cái nào thành được. 


Bình 32: Nếu ông nghĩ rằng “đối tượng của nhận thức” 
thành qua “phương tiện trì thức” và “phương tiện trì 
thức” đó thành qua “phương tiện trì thức ` khác, thì sẽ kéo 
theo một chuỗi vô tận. 


Nếu có một chuỗi vô tận thì có hại gì Nếu có một chuỗi vô 
tận, thì khởi đầu không thể thành. Vì sao? Bởi vì phương 
tiện tri thức đó thành qua phương tiện trì thức khác. Như 
thế sẽ không có khởi đâu. Nếu không có khởi đâu, làm sao 
có thể có ở giữa? Làm sao có thể có chấm dứt? 

Kết quả, lời tuyên bố rằng phương tiện trì thức đó thành 
qua phương tiện trì thức khác, là không có giả trị. 


Tụng 33. Bây giờ nếu ông nói, 
Phương tiện tri thức thành 
Không (có) phương tiện tri thức; 
Ông bỏ vị trí mình. 

Đây là một cái lỗi 

Ông cần phải giải thích 

Lý do sự khác nhau. 

Nghĩa là các đối tượng 
Được thành qua nhận thức 
Nhưng phương tiện tri thức 
Tại sao không tự thành? 


Bình 33: Bảy giờ nếu phương tiện trí thức đó thành mà 
không có phương tiện tri thức, tuy nhiên đối tượng đề nhận 
thức thành là do phương tiện tri thức, thì vị trí của ông ở 
chỗ nói rằng đối tượng để nhận thức thành là do phương 
tiện tri thức đã bị bỏ rơi. Hơn nữa, còn có sự không phù 
hợp nhau nữa, nghĩa là một số đối tượng nhận thức thành 


TRUNG LUẬN Ă. 


qua phương tiện trì thức, trong khi một số khác thì không. 
Ông phải nói ra lý do tại sao một số đối tượng nhận thức 
thành qua phương tiện trì thức, trong khi một số khác thì 
không. Nhưng ông đã không nói điều đó. Như vậy, giả định 
này cũng không có giả trị. 


Ở đây chúng tôi nhận thấy: 


Tụng 34. Nếu như ông nói rằng 
Các phương tiện tri thức 
Là chính chúng tự thành. 
Cũng giống như lửa kia 
Tự chiếu, chiếu vật khác. 
Khắẳng định này có lỗi, 
Vì lửa không tự chiếu. 
Không nhận thức về lửa 
Không giống không nhận thức 
Cái bình trong bóng tối. 


Bình 34: Mệnh đề của ông nói rằng: 


Các phương tiện tri thức 
Là chính chúng tự thành. 
Cũng giống như lửa kia 

Tự chiếu, chiếu vật khác, 


là có khuyết điểm. Vì lửa không tự chiếu sáng nó. Một cái 
bình, không có lửa chiếu sáng, trước nó ở trong bóng lồi 
không được người ta nhận biết. Rồi khi được lửa chiếu 
sáng, nó được người ta nhận biết. Cũng vậy, lửa không 
được chiếu sáng, trước nó hiện hữu trong bóng tôi, rồi khi 
được chiếu sáng, có thể nói: nó tự chiếu sáng nó. Tuy nhiên 
trường hợp này chẳng phải. Như vậy, giả định này cũng 
không có giá trị. 


Hơn nữa: 


TRUNG LUẬN 318 


Tụng 35. Nếu như ông nói rằng, 
Lửa tự chiếu sáng nó, 
Cũng chiếu sáng vật khác. 
Lửa cũng đốt cháy nó 
Và đốt cháy vật khác. 


Bình 35: Nếu như ông nói rằng lửa tự chiếu sáng nó cũng 
như chiếu sáng vật khác, rồi nó tự đốt cháy nó cũng đốt 
cháy vật khác. Tuy nhiên, trường hợp này chẳng phải. 
Trong tình huống như thế, lời tuyên bố của ông rằng lửa tự 
chiếu sáng nó cũng chiếu sáng vật khác, là không có giá 
trị. 


Vả lại: 

Tụng 36. Nếu như ông nói rằng, 
Lửa tự chiêu chính nó, 
Cũng như chiêu vật khác. 


Cũng giống như bóng tối 
Tự tôi, tôi vật khác. 
Nhưng đây không phải vậy. 


Bình 36: Theo quan niệm của ông, nếu lửa chiếu sáng các 
vật khác và chính nó, thì cái đối nghịch của nó là bóng tối 
cũng che phú các vật khác và chính nó. Tuy nhiên, điểu này 
chẳng ai thấy. Trong tình huống như vậy, lời ông tuyên bố 
rằng lửa chiếu sáng các vật khác và chính nó là không có 
giá trị. 


Tụng 37. Bóng tối không hiện hữu 
Trong lửa hay vật khác 
Là chỗ đang có lửa; 
Làm sao có chiếu sáng? 
Chiếu sáng tức diệt tối. 


TRUNG LUẬN 319 


Bình 37: Ở đây, trong lứa, không có bóng. tôi. Chỗ nào có 
lứa cũng không có bóng tôi. Bây giò, chiếu sáng thành ra 
cho bóng tôi. Nhưng vì không có bóng tôi trong lửa cũng 
như ở chỗ có lửa, vậy thì bóng tối ấy là cái gì mà bị lửa trở 
ngại, và ai trở ngại nó chiếu sáng các vật khác và chính 
nó? 

Đối phương trả lời: Nhưng không phải là lửa chiếu sáng cả 
các vật khác và chính nó, và vì chính lý do này nên không 
có bóng tôi trong lửa và ở chỗ có lửa sao? Vì trong chính 
quá trình phát sinh, lửa làm trở ngại bóng tối. Nếu không 
có bóng tối trong lửa và ở chỗ có lửa, là vì chính trong quá 
trình phát sinh, lửa chiếu sáng cả các vật khác và chính nó. 


Ở đây chúng tôi nhận thấy: 


Tụng 38. Nói rằng lửa chiếu sáng 
Khi nó được sinh ra, 
Nói như vậy không đúng. 
Vì khi vừa sinh ra 
Lửa không tiếp xúc tối. 


Bình 38: Quan niệm rằng trong chính quá trình phát sinh, 
lửa chiếu sáng các vật khác và chính nó là bắt khả đắc. Vì 
sao? Bởi vì trong chính quá trình phát sinh, lửa không đến 
tiếp xúc với bóng tối; vì không đến tiếp xúc với bóng tôi, nó 
không có diệt bóng tôi; vì bóng tôi không bị diệt, không có 
sự chiếu sáng. 


Tụng 39. Nếu không tiếp xúc tối 
Mà lửa diệt được tối, 
Một ngọn lửa ở đây 
Diệt được tối mọi nơi 
Cùng khắp các thế giới. 


Bình 39: Néóu ông nghĩ rằng lửa diệt được bóng tôi ngay 
cả khi nó không đên tiếp xúc với bóng tôi, thì một ngọn lửa 


TRUNG LUẬN 320 


ở đây, ngay lúc này, sẽ đông thời diệt bóng tôi hiện hữu 
trong khắp cả các thế giới, dù không đến tiếp xúc với bóng 
tôi. Như vậy, quan niệm của ông cho rằng lửa diệt bóng tôi 
dù nó không đến tiếp xúc với bóng tối là không có giá trị. 
Hơn nữa: 


Tụng 40. Nếu như lời ông nói 
Các phương tiện tri thức 
Chính chúng tự lập thành, 
Thì chúng thành tự lập 
Đối với vật nhận thức. 
Vì khi đã tự thành 
Thì chẳng tùy vật khác. 


Bình 40: /Lời bình tụng ngôn này chỉ là lặp lại lời tụng 
bằng những từ ngữ khác. K. B. `) 

Đối phương trả lời: Có gì khiếm khuyết nếu phương tiện 
của chân tri thức không đòi hỏi có đối trợng để nhận thức? 


Ở đây chúng tôi nhận thấy: 


Tụng 41. Nếu như ông nói rằng 
Các phương tiện tri thức 
Là độc lâp tự thành 
Đối với vật nhận thức. 
Thì một cái gì đó 
Là phương tiện tri thức 
Không của một cái gì. 


Bình 41: Néu phương tiện tri thức độc lập tự thành đối với 
đổi tượng trì thức, thì phương tiện trì thức là phương tiện 
tri thức về không cái gì cả. Như vậy, có khiếm khuyết. Tuy 
nhiên, nếu phương tiện trì thức là phương tiện trì thức về 





” Tiến sĩ Kamaleswar Bhattacharya, dịch giả của bản dịch tiếng Anh. 


TRUNG LUẬN 321 


một cải gì đó, thì nó không thành phương tiện trì thức độc 
lập với đổi tượng nhận thức. 


Tụng 42. Và nếu như ông nói: 
Các phương tiện tri thức 
Chúng độc lập tự thành 
Thì sẽ có lỗi gì? 
Trường hợp này, xin đáp, 
Cái đã thành lại thành. 
Vì thực ra một vật 
Chưa thành nên mới cần 
Một vật khác đề thành. 


Bình 42: Nóu chấp nhận rằng phương tiện tri thức thành 
có liên hệ với đối tượng trì thức, thì bốn phương tiện tri 
thức, vốn đã thành lại thành nữa. Một vật đã thành sẽ 
không đòi hỏi có vật khác đề thành. Không thể chấp nhận 
rằng một vật đã thành rồi sẽ thành nữa. Không ai làm một 
việc đã được làm xong. 


Vả lại: 


Tụng 43. Nếu phương tiện tri thức 
Chỉ thành trên căn bản 
Của vật được nhận thức; 
Thì vật được nhận thức 
Sẽ thành không tùy thuộc 
Vào phương tiện tri thức. 


Bình 43: Nếu phương tiện tri thức thành có liên hệ với đối 
tượng được nhận thức, thì đối tượng tri thức sẽ thành 
không liên hệ đến phương tiện trì thức. Vì sao? Bởi vì đối 
tượng được thành không trở thành khí cụ mà nhờ đó nó 
được thành. Tuy nhiên, người ta nói rằng phương tiện của 
trị thức là khí cụ nhờ đó mà đối tượng của trì thức được 
thành. 


TRUNG LUẬN 322 


Tụng 44. Nếu vật được nhận thức 
Mà độc lập tự thành 
Với phương tiện tri thức; 
Phương tiện tri thức thành 
Như vậy sẽ được gì? 
Vì mục đích của nó 
Thì đã được thành rồi. 


Bình 44: (Lời bình tụng ngôn này chỉ lặp lại tụng ngôn 
băng những từ ngữ khác. K. B) 


Tụng 45. Nếu ông lập căn bản 
Các phương tiện tri thức 
Trên vật được nhận thức; 
Thì trật tự của chúng 
Chắc chắn bị đảo lộn. 


Bình 45: Hơn nữa, để tránh khuyết điểm đã nêu {Tụng 
41], nếu ông nghĩ rằng phương tiện tri thức chỉ hiện hữu 
trong quan hệ với đối tượng trí thức, thì sẽ có sự thay đổi 
lẫn nhau giữa phương tiện tri thức và đối tượng trì thức. 
Phương tiện tri thức của ông trở thành đối tượng tri thức, 
bởi vì nó thành là do đối tượng tri thức. Và đối tượng của 
trị thức trở thành phương tiện trì thức, bởi vì nó thành là 
do phương tiện tri thức. 


Tụng 4ó. Nếu ông lại bảo rằng 
Phương tiện tri thức thành 
Do vật được nhận thức; 
Vật được nhận thức thành 
Do phương tiện tri thức. 
Cả hai đều chẳng được. 


Bình 46: Báy giờ, nếu ông nghĩ rằng đối tượng nhận thức 
thành qua sự thành của phương tiện trì thức, bởi vì đổi 


TRUNG LUẬN 323 


tượng nhận thức đòi hỏi phương tiện trỉ thức; và rằng 
phương tiện trì thức thành qua sự thành của đối tượng 
nhận thức, bởi vì phương tiện trì thức đòi hỏi đối tượng 
nhận thức — vậy thì, đối tượng nhận thức cũng như phương 
tiện trì thức không cái nào thành cả. Vì sao? 


Tụng 47. Nếu phương tiện tri thức 
Thành do vật nhận thức. 
Vật được nhận thức thành 
Do phương tiện tri thức. 
Thì vật được nhận thức 
Sẽ thành được cái gì? 


Bình 47: Nếu phương tiện của trì thức tùy thuộc vào sự 
thành của đối tượng nhận thức, và nếu đối tượng nhận thức 
thành là do chính phương tiện trì thức đó, thì phương tiện 
tri thức không thành, đối tượng nhận thức không thành, vì 
nhân của chúng không thành. Vậy thì làm sao đối tượng 
nhận thức sẽ thành phương tiện trì thức? 


Tụng 48. Nếu vật nhận thức thành 
Do phương tiện tri thức. 
Phương tiện tri thức thành 
Do vật được nhận thức. 
Thì phương tiện tri thức 
Sẽ thành được cái gì? 


Bình 48: ởi vì, nếu đối tượng nhận thức tùy thuộc vào sự 
thành của phương tiện tri thức, và nếu phương tiện tri thức 
thành là do chính đối tượng nhận thức đó, thì đối tượng tri 
thức không thành, phương tiện trì thức không thành, vì 
nhân của chúng không thành. Vậy thì làm sao phương tiện 
tri thức thành được đối tượng nhận thức? 


Tụng 49. Nếu con do cha sinh 
Rôi cha do con sinh 


TRUNG LUẬN 324 


Hãy nói cho tôi biết: 
Vậy thì ai sinh a1? 


Bình 49: Giá sứ có người nói: Người con ấy là do người 
cha ấy sinh ra và người cha ấy là do chính người con ấy 
sinh ra, hãy nói tôi nghe ai sinh ra ai? Cách nói của ông 
cũng giống y như vậy: đối tượng nhận thức thành là do 
phương tiện tri thức, và chính phương tiện trì thức đó 
thành là do chính đối tượng nhận thức đó. Bây giờ, theo 
ông thì cải nào thành do cải nào? 


Tụng 50. Hãy nói cho tôi biết: 
Vậy thì ai là cha, 
Đồng thời ai là con? 
Vì trong trường hợp đó 
Mỗi người đều mang tướng 
Của cả cha và con. 
Do vậy có hoài nghi. 


Bình 50: Về cha và con, như vừa nói ở trên, ai là con và ai 
là cha? Cả hai, khi là người sinh, đều mang tướng của cha, 
và khi là người được sinh, đều mang tướng của con. Ở đây 
chúng ta có sự nghỉ vấn: người nào là cha và người nào là 
con? Phương tiện trì thức và đối tượng nhận thức của ông 
cũng y như vậy, cái nào là phương tiện trì thức và cải nào 
là đối tượng nhận thức? Vì cả hai, khi thành, đều là 
phương tiện tri thức, và khi được thành, đêu là đối tượng 
nhận thức. Ở đây chúng tôi có sự hoài nghỉ về cái nào là 
phương tiện tri thức và cái nào là đối tượng nhận thức. 


Tụng 5T. Các phương tiện tri thức 
Không riêng mình tự thành 
Không tùy nhau mà thành, 
Cũng không thành tùy vào 


TRUNG LUẬN 325 


Phương tiện tri thức khác” 
Hay tùy vật nhận thức. 

Và chúng cũng không thành 
Dù không có căn bản. 


Bình 51: Nhận thức không thành do chính nhận thức đó, 
suy lý không thành do chính suy lý đó, loại suy không thành 
do chính loại suy đó, và ngôn chứng không thành do chính 
ngôn chứng đó. Chúng cũng không thành cho lẫn nhau, 
nghĩa là, nhận thức do suy lý, loại suy và ngôn chứng, suy 
lý do nhận thức, loại suy và ngôn chứng, loại suy do nhận 
thức, suy lý, và ngôn chứng, và ngôn chứng do nhận thức, 
suy lý và loại suy. Nhận thức, suy lý, loại suy, và ngôn 
chứng cũng không thành, theo trình tự, do nhận thức khác, 
suy lý khác, loại suy khác, và ngôn chứng khác. Phương 
tiện của tri thức cũng không thành do đối tượng của nhận 
thức, dù xét chung hay xét riêng, bao gôm trong lãnh vực 
riêng của chúng hay trong lãnh vực của phương tiện tri 
thức khác. Chúng cũng không thành một cách ngầu nhiên. 
Chúng cũng không thành do sự hòa hợp của các nhân đã 
nói trước kia, dù cho số của chúng là bao nhiêu: hai mươi, 
ba mươi, bốn mươi hay hai mươi sáu. Trong tình huỗng 
nhưự thế này, lời tuyên bố của ông: “Bởi vì đối tượng để 
nhận thức được nhận thức qua phương tiện trì thức, đối 
tượng được nhận thức đó cũng hiện hữu như là phương 
tiện tri thức, là không có giả trị. ” 


[Bác bỏ phản luận 4, xem Tụng 7 ở trên]. 


Tụng 52. Ai biết được tướng trạng 
Các pháp mà nói rằng, 
Pháp lành tự tánh tốt, 
Thì nên giải thích rõ 
Từng trường hợp nêu ra. 





” Tức là các nhận thức, suy luận, loại suy khác. 


TRUNG LUẬN 326 


Bình 52: Những người chấp vào tướng trạng của các pháp 
nghĩ rằng pháp thiện có tự tánh thiện. Nhưng đó là điễu 
ông phải nói cho rõ ràng: đáy là tự tánh thiện đó, những 
pháp này là những pháp thiện đó, đây là ý thức tốt đó, đây 
là tự tánh của ý thức tốt đó, và vân vân. Như vậy, lời ông 
tuyên bố rằng “tự tánh của từng pháp một đã được giải 
thích ” là không có giá trị. 


Tụng 53. Hơn nữa, nếu nói rằng 
Tự tánh tốt các pháp 
Tùy thuộc mà phát sinh 
Ay sẽ là tha tánh 
Của các pháp tốt khác. 
Sao là tự tánh được? 


Bình 53: Néu ứự tánh của các pháp thiện phát sinh tùy 
thuộc vào sự kết hợp của nhân và duyên, nếu sinh từ tự 
tánh, làm sao nó có thể là tự tánh của các pháp thiện 
được? Đối với các pháp ác và các pháp khác cũng vậy. 
Trong tình huồng này, lời ông tuyên bố rằng “tự tánh thiện 
của các pháp thiện cũng như tự tánh ác của các pháp ác, 
và vân vân, đã được giải thích ”` là không có giá trị. 


Tụng 54. Bây giờ nếu ông nói, 
Tánh tốt của pháp tốt 
Phát sinh không tùy thuộc, 
Sẽ không có chỗ trú 
Trong cuộc sống phạm hạnh. 


Bình 54: Đáy giờ nếu ông nói rằng tự tánh tốt của các 
pháp thiện phát sinh không tùy thuộc vào bất cứ vật gì, tự 
tánh xấu của các pháp ác và tự tánh bất định của các pháp 
bắt định cũng vậy, thì sẽ không có sự fu tập cuộc sống đạo 
hạnh gì cả. Vì sao? Bởi vì, nếu như vậy, người ta sẽ bác bỏ 
từ Tùy Thuộc Phát Sinh. Do bác bỏ Tùy Thuộc Phát Sinh, 
người ta sẽ bác bỏ cái thấy Tùy Thuộc Phát Sinh. Vì nếu 


TRUNG LUẬN 37 


Tùy Thuộc Phát Sinh không hiện hữu, thì không có vấn đề 
thấy Tùy Thuộc Phát Sinh. Nếu không có thấy Tùy Thuộc 
Phát Sinh, thì không có thấy Pháp. Vì đức Thế Tôn đã nói: 
“Chư tì-kheo, ai thấy Tùy Thuộc Phát Sinh tức thấy Pháp. ” 
Nếu không thấy Pháp, thì chẳng có sự tu tập cuộc sống đạo 
hạnh. 


Hoặc, bác bỏ Tùy Thuộc Phát Sinh, người ta sẽ bác bỏ sự 
phát sinh của phiên não. Vì Tùy Thuộc Phát Sinh là sự phát 
sinh phiên não. Do bác bỏ sự phát sinh phiên não, người ta 
sẽ bác bỏ phiên não. Vì nếu không có sự phát sinh, làm sao 
phiên não phát sinh? Nếu phiên não và sự phát sinh ra nó 
bị bác bỏ, thì sự diệt phiển não sẽ bị bác bỏ. Vì nễu không 
có sự sinh phiên não, thì cái gì sẽ diệt qua sự dứt bỏ? Nếu 
sự diệt phiển não bị bác bỏ, thì Đạo bị bác bỏ. Vì nếu 
không có sự diệt phiền não, thì con đường dẫn đến diệt 
phiên não có để đạt cái gì” Như vậy, bốn Thánh Đề sẽ 
ngừng hiện hữu. Nếu bón Thánh Đề ngừng hiện hữu, thì 
không có cuộc sống tu trì. Vì qua thấy các Đề, các quả của 
cuộc sống tụ trì được thành tựu. Nếu các quả của cuộc 
sống tu trì không hiện hữu, thì không có sự thực hành cuộc 
sống đạo hạnh. 


Hơn nữa: 


Tụng 5Š. Sẽ không có công đức 

Không có phi công đức, 
Không có các tu tập 

Của phàm phu, thế gian. 
Các pháp có tự tánh 

Sẽ là pháp thường hằng, 
Và là pháp thường hằng 
Thì không có nhân sinh. 


Bình 55: Nếu là như vậy, thì khiếm khuyết gì theo sau vì 
ông bác bỏ Tùy Thuộc Phát Sinh? Không có công đức. 


TRUNG LUẬN 328 


Không có phi công đức. Qui ước thế gian (tục để) cũng 
không có. Vì sao? Bởi vì tất cả do tùy thuộc phái sinh; sẽ 
ra sao, nếu không có tùy thuộc phát sinh? Hơn nữa, nếu 
được phú cho tự tảnh, không do tùy thuộc phát sinh và 
không có nhân, nó sẽ là thường hằng. Vì sao? Bởi vì đức 
Thế Tôn đã dạy rằng tất cả các pháp do Tùy thuộc phát 
sinh đều vô thường. Chúng trở thành thường hằng bởi vì 
được phú cho tự tánh nên là thường hằng. 


Tụng 56. Với các pháp không tốt, 
Các pháp loại bất định, 
Và các pháp giải thoát, v. v... 
Đều có cùng khiếm khuyết. 
Như vậy, đôi với ông 
Tất cả pháp duyên sinh 
Đều là pháp không duyên. 


Bình 56: Cùng một phương thức như đã chỉ, về các pháp 
thiện, cũng áp dụng cho các pháp ác, các pháp bất định, 
các pháp đưa đến giải thoát, và vân vân. Như thế, tắt cả 
dù là do tùy thuộc phát sinh cũng trở thành không do tùy 
thuộc phát sinh đối với ông. Vì sao? Bởi vì không có nhân, 
không có sinh, không tôn tại và không hoại diệt. Không 
sinh, không tồn tại và không hoại diệt, tắt cả do tùy thuộc 
phát sinh trở thành không do tùy thuộc phát sinh, bởi vì 
thiểu vắng các tướng đặc thù của pháp do tùy thuộc phái 
sinh. Trong tình huồng như vậy, lời ông tuyên bố rằng “tất 
cả các pháp là chẳng không, bởi vì các pháp thiện và các 
pháp khác có tự tánh ` là không có giả trị. 


[Bác bỏ phản luận 5; xem Tụng 9 ở trên]. 


Tụng 57. Những ai chủ trương rằng 
Danh là cái có thực 
Thì hợp câu ông đáp, 
“Có tự tánh các pháp.” 


TRUNG LUẬN 329 


Chúng tôi không nói vậy. 


Bình 57: 41 nói rằng danh là cái có thực thì thích hợp với 
câu trả lời của ông: Có tự tánh. Tự tánh đó, được chỉ định 
bằng cái tên hiện hữu, và vì lý do đó, nó phải hiện hữu. Vì 
một tự tánh không hiện hữu không thể có cái tên hiện hữu. 
Tuy nhiên, chúng tôi không nói rằng cái tên hiện hữu. Vì 
các pháp không có tự tánh, cái tên cũng không có tự tánh. 
Vì lý do đó, nó là không, vì là không, nó không hiện hữu. 
Trong tình huống như vậy, lời ông tuyên bố rằng “vì cái 
tên hiện hữu, tự tảnh ấy hiện hữu, ` là không có giả trị. 

Hơn nữa: 


Tụng 58. Vậy thì chữ “Không có” 
Chỉ “có” hay chỉ “không”? 
Trong cả hai trường hợp 
Lời ông đều bị bỏ. 


Bình 5§: C7# “không có” chỉ cái gì đó hiện hữu hay 
không hiện hữu? Dù nó là tên của một cái hiện hữu hay 
của một cái không hiện hữu, trong cả hai cách, mệnh đề đã 
bị bỏ rơi. “Không hiện hữu” bị bỏ rơi. VÌ cùng một vật 
không thể bây giờ hiện hữu, bây giờ không hiện hữu. Rồi, 
nếu không hiện hữu, cái không hiện hữu thì không có tên. 
Như vậy, mệnh đê ông đưa ra rằng cái tên có tự tánh hiện 
hữu bị bỏ rồi. 


Hơn nữa: 

Tụng 59. Chúng tôi đã tuyên bố 
Tánh không của các pháp. 
Nên lời ông phê bình 


Nhằm vào không mệnh đề. 


Bình 59: Ở đây chúng tôi đã mình định một cách chỉ tiết 
tảnh không của tát cả các pháp. Ngay cả cái tên cũng đã 


TRUNG LUẬN 330 


được tuyên bó là không. Bây giờ ông, giả định tánh- chẳng- 
không, đã trở lại vấn đề: Nếu các pháp không có tự tánh, 
ngay cả danh từ “sự thiểu vắng tự tánh” cũng không hiện 
hữu. Do đó, lời phê bình của ông trở thành lời phê bình về 
cái gì đó không phải là một mệnh đề. Quả thực, chúng tôi 
không nói cải tên hiện hữu. 


Bây giò, lời tuyên bố của ông [xem Tụng 10J. 


Tụng 60. Về câu tuyên bố rằng: 
“Có một cái tự tánh, 
Nhưng chẳng thuộc các pháp;” 
Thì cái nghi của ông 
Có thê bị giải trừ 
Vì không áp dụng được 
Vào trường hợp chúng tôi. 


Bình 60: 7e ra chúng tôi không phú nhận tự tảnh của 
các pháp. Chúng tôi cũng không xác nhận một vật nào đó 
biệt lập với các pháp. Như vậy, bây giờ lời phê bình của 
ông: “Nếu các pháp không có tự tánh, ông phải giải thích 
vật gì khác đó, biệt lập với các pháp, bây giờ bỗng thuộc về 
tự tánh, ” bị vất đi xa. Ấy chẳng phải là phê bình gì cả. 


[Bác bỏ phản luận 6; xem Tụng 10.] 


Tụng 6]. Nhưng thực ra tánh không 
Đã thành trong trường hợp 
Chỉ phủ nhận pháp có, 
Vì ông đang phủ nhận 
Sự thiếu vắng tự tánh 
Của tất cả các pháp. 


Bình 61: Nó phủ định là phủ nhận vật hiện hữu và không 
phải phú nhận vật không hiện hữu, và nêu ông phủ định sự 
không có tự tảnh của tất cả các pháp, thì sự không có tự 


TRUNG LUẬN Ăn 


tánh của các pháp được thành. Vì theo lời ông tuyên bố, sự 
phủ định hiện hữu, và vì sự không có tự tánh của tát cả các 
pháp đã bị phủ định, nên tánh không được thành. 


Tụng 62. Nhưng nếu ông phủ nhận 
Tánh không không hiện hữu; 
Thì ông bỏ mệnh đề 
Chỉ phủ nhận hiện hữu. 


Bình 62: Hoặc, nếu ông phú nhận sự không có tự tánh của 
tất cả các pháp, tức là tánh không, và tánh không ấy không 
hiện hữu, thì mệnh đề của ông nói rằng “phủ định một vật 
hiện hữu và không phải phú định một vật không hiện hữu, ” 
bị phé bỏ. 


Vả lại: 


Tụng 63. Tôi không phủ nhận gì, 
Có gì để phủ nhận? 
Ông nói oan cho tôi, 
Trình bày tôi sai lầm, 
Nói rằng tôi phủ nhận 
Bắt cứ một pháp nào. 


Bình 63: Có /hể ông đã nói đúng, nếu tôi đã phủ nhận một 
cái gì đó. Tuy nhiên, tôi không phú nhận bắt cứ cái gì, vì 
không có gì để phủ nhận. Như vậy, trong tất cả các pháp là 
không, thì chẳng có gì để phủ nhận, cũng không có sự phủ 
nhận, ông tạo lời vu cáo phi lý cho tôi khi ông nói: “Ông 
phú nhận. ” 


Bây giờ về lời ông tuyên bố: (xem Tụng 12) 
Tụng 64. Về lời ông cả quyết, 


Sự tuyên bố phủ định 
Một pháp không hiện hữu 


TRUNG LUẬN . 


Sẽ thành bằng không lời; 
Chúng tôi nhận xét rằng: 
Lời tuyên bố ở đây 
Khiến người ta biết đến 
Tự tánh không hiện hữu, 
Không phải phủ nhận nó. 


Bình 64: Về lời ông tuyên bó: “Sự phú định một cái không 
hiện hữu được thành bằng không lời; ” do đó, lời ông tuyên 
bố rằng, “Tất cả các pháp không có tự tánh” phục vụ cho 
mục đích gì? Chúng tôi nhận xét: Lời tuyên bố: “Tất cả các 
pháp không có tự tánh” không làm cho tát cả các pháp 
không có tự tánh. Nhưng vì chẳng có tự tánh, nó cho biết 
rằng các pháp không có tự tánh. Đây là một thí dụ: Trong 
khi Đê-bà-đạt-đa (Devadatta) không có ở trong nhà, có 
người nói rằng “Để-bà-đạt-đa có ở trong nhà.” Trong 
trường hợp đó, có người nào khác bảo người đó: “Anh ía 
không [có ở trong nhà] ”. Lời nói ấy không làm cho Để-bà- 
đạt-đa không hiện hữu mà chỉ khiến cho người ta biết sự 
không hiện hữu của Đê-bà-đạt-đa. Tương tự, câu nói “Tất 
cả các pháp không có tự tánh” không làm cho các pháp 
không có tự tánh mà chỉ bảo cho biết sự thiểu vắng tự tánh 
trong tắt cả các pháp. Trong tình huống như vậy, lời tuyên 
bố của ông (Nếu không có tự tánh, lời ông tuyên bố 
“Không có tự tánh” phục vụ cho mục đích gì? Sự thiếu 
vắng tự tánh được thành bằng không lời,' là không thích 
đáng. 


[Bác bỏ phản luận 7]. 
Bây giò, về bốn tụng ngôn(13-16) của ông: 
Tụng 65. Ông cũng đã đưa ra 

Như một vân nạn lớn 


Với thí dụ bóng nước: 
Hãy lăng nghe phán định 


TRUNG LUẬN . 


Và xem thí dụ ấy. 
Thích hợp như thê nào? 


Bình 65: /Lời bình tụng ngôn này chỉ lặp lại lời tụng bằng 
những từ ngữ khác - K. B.]. 


Tụng 66. Nếu nhận thức bóng nước 
Là do tự tánh nó, 
Thì nó không hiện hữu 
Tuỳ thuộc [vào vật khác |. 
Nếu chính nhận thức ấy 
Mà hiện hữu tùy thuộc 
Thì chỉ là tánh không. 


Bình 66: Nếu nhận thức bóng của nước là nước do tự tảnh 
của nó, không do tùy thuộc phái sinh. Tuy nhiên, vì nó hiện 
hữu tùy thuộc vào cái bóng, cái thấy sai và sự chú ý bị 
đánh lạc, nó do tùy thuộc phát sinh. Và vì do tùy thuộc phát 
sinh, quả thực nó không có tự tảnh, như đã nói trước. 


Hơn nữa: 


Tụng 67. Nếu nhận thức bóng nước 
Là do tự tánh nó, 
Thì ai xóa bỏ được? 
Với tất cả pháp khác 
Cũng xét theo luật ấy. 
Nên điều ông nêu ra 
Chăng phê bình gì cả. 


Bình 67: Néu nhận thức về nước trong cái bóng là do tự 
tánh của nó, thì ai có thể xóa bỏ được nó. Vì không thể xóa 
bỏ được tự tảnh: nghĩa là, tánh nóng của lửa, tánh lỏng 
của nước, tánh rồng của hư không. Tuy nhiên, sự xóa bỏ 
nhận thức kia thì thấy được. Do đó, tự tánh của nhận thức 
ấy là không. Với tắt cả những điểu còn lại cũng phải hiểu 


TRUNG LUẬN 334 


theo cùng một cách, tức là tức năm điều bắt đâu với đối 
tượng nhận thức. Trong tình huỗng như vậy, lời ông tuyên 
bố rằng “tất cả các pháp chẳng không bởi vì sự kết hợp 
của sảu cải hiện hữu, ` là không có giá trị. 


[Bác bỏ phản luận 6; xem Tụng 17]. 


Tụng 68. Bởi vì hai trường hợp 
Cũng tương tự như nhau, 
Chúng tôi vừa khăng định 
Luật bác bỏ thí dụ 
Bóng nước, đã bác lời 
Ông phản đối trước kia 
Về sự thiếu lý do. 


Bình 68: Do luận cứu kỹ như trên nên hiểu rằng chúng tôi 
cũng đã trả lời về sự thiếu vắng lý do. Đối với sự phủ nhận 
về sự kết hợp của sáu điêu, thì luận cứu nói trên cũng phải 
xét đến ở đây. ` 





"Tại sao tắt cả các pháp là không`hay không có tự tánh `? Nhà Trung 
quản (Màdhyamika) ']ý luận' rằng chúng tùy thuộc phát sinh.` Nếu 
đưa vào dạng thức tiêu chuẩn 'suy lý luận lý' của Nhân Minh luận lỷ 
học (Naiyayika) thì như vây: 


(1) Tôn: Tắt cả các pháp không có tự tánh. 

(2) Nhân: Vì do tùy thuộc phát sinh (duyên sinh). 

(3) Dụ: Cái gì do tùy thuộc phát sinh thì thấy không 
có tự tánh: ví dụ, nhận thức về nước rong 
cái bóng. 

(49) Dụng: Tắt cả các vật tùy thuộc phát sinh cũng vậy. 

(5) Kết: Do đó, vì là tùy thuộc phát sinh, tất cả các 


pháp đều không có tự tánh. 


Không giống như Thanh Biện (Bhãvaviveka), một nhà Trung quán về 
sau, Long Thọ không tỏ ra ưu ái 'quỉ kết không tùy thuộc" 
(svafantränumäna), vì ông không có lập trường' nào để bảo vệ. Thực 
ra, lập trường" của Long Thọ là 'không lập trường. ` Ông diễn đạt cải 
Không thể diễn đạt. Và đối với Long Thọ, cách tốt nhất để bác bỏ phê 
phán của đối phương là chỉ ra sự mâu thuẫn nội tại trong cách => 


TRUNG LUẬN 15 


[Bác bỏ phản luận 9, xem Tụng 20]. 


Tụng 69. Do cả hai trường hợp 
Cũng tương tự như nhau, 
Chúng tôi đã trả lời 
Phản luận trước của ông 
Về lý do phủ nhận 
Ba thời [của chúng tôi. ] 
Do đó, đã thành được 
Ba thời phản lý do 
Với người theo tánh không. 


Bình 69: Cững nên hiểu rằng câu hỏi tại sao sự phú nhận 
khả hữu trong ba thời đã nhận được câu trả lời rồi. Vì sao? 
Bởi vì lý do có cùng bản chất như luận đề để lập. Giải 
thích: Vì lời ông tuyên bố, sự phủ nhận là bất khả trong ba 
thời, và giống như sự phủ nhận, vật phủ nhận cũng không 
hiện hữu. Như vậy, không có sự phú nhận, không có vật để 
phủ nhận, quan niệm của ông cho rằng sự phủ nhận đã bị 
phủ nhận, là bất khả đắc. Chính lý do phát biểu sự phủ 
nhận ba thời thành đối với những người chủ trương giáo 
pháp tánh không, vì họ phủ nhận tự tánh của tất cả các 
pháp — không phải đối với ông. 


Hoặc, nó đã được trả lời theo cách sau đây: 


'“Tôi không phủ nhận øì, 
Có gì để phủ nhận? 

Ông nói oan cho tôi, 
Trình bày tôi sai lầm, 
Nói rằng tôi phủ nhận 





suy tư của họ. Long Thọ là một präsangika (nhà qui kết phi lý) không 
phải là một svätantrika (nhà qui kết không tùy thuộc). Tuy nhiên, người 
ta không thể lên án ông vì ông không mình định lập trường của mình 
theo lập trường của Nhân Minh Luận chính thức. 


TRUNG LUẬN 336 


Bắt cứ một pháp nào.” 


Bây giò, nếu ông nghĩ rằng: sự phủ nhận được thành trong 
ba thời; chúng tôi thấy nhân đi trước, nhân đến sau, và 
nhân đông thời: nhân đi trước, tức là cha là nhân của con, 
nhân đến sau, tức là đệ tử là nhân của thấy, nhân đồng 
thời, tức là đèn là nhán của ánh sáng, — chúng tôi trả lời: 
đây không phải như vậy. Vì ba khiểm khuyết trước kia đã 
được trình bày theo cách này. Hơn nữa, nếu là như vậy, 
Ông chấp nhận sự phủ nhận hiện hữu và bỏ rơi mệnh đề 
của ông; sự phủ nhận tự tánh cũng thành theo cách này. 


Tụng 70. Mọi sự đều thù thắng 
Cho người nào tánh không 
Thủ thắng nơi người ây. 
Tất cả không thù thắng 
Cho người nào tánh không 
Không thắng nơi người ấy. 


Bình 70: Đối với người nào mà tánh không thù thắng, thì 
tắt cả các pháp - thể tục và phi thế tục — cũng thù thắng. Vì 
sao? Bởi vì Tùy Thuộc Phát Sinh thù thắng đối với người 
mà tánh không cũng thù thắng. Bốn Thánh Đề thù thắng 
đổi với người mà Tùy Thuộc Phát Sinh thù thắng. Tam Bảo, 
tức là Phật, Pháp và Tăng, thù thắng đổi với người mà tắt 
cả thành tựu đặc biệt thù thắng. Đối với người mà Tùy 
Thuộc Phát Sinh thù thắng thì công đức, nhân của công 
đức, quả của công đức, phi công đức, nhân của phi công 
đức, quả của phi công đức, — tất cả những cái đó đều thù 
thắng. Đối với người mà công đức và phi công đức, nhân 
của công đức và phi công đức, quả của công đức và phi 
công đức thù thắng thì nhiễm thù thẳng, sự sinh ra nhiễm, 
các nên tảng khách quan của nhiễm thù thắng. Đối với 
người mà tất cả cái đó thù thắng, thì pháp về các cảnh giới 
lạc và phi lạc, sự đạt các cảnh giới ây, con đường dân đến 
các cảnh giới ấy, hành động vượt qua các cảnh giới ấy, 


TRUNG LUẬN TT 


phương tiện vượt qua các cảnh giới ấy, và tất cả các qui 
ước thể gian đếu thành. Môi người phải hiệu từng điểu một 
theo chiêu hướng này: dạy băng lời thì chỉ được phân nào 
thôi. 


Nơi đây, con đảnh lễ 

Đức Phật, đẳng Vô song, 
Người dạy thuyết Tánh không, 
Duyên khởi cùng Trung đạo, 
Cả ba bình đăng nhau. 


TRUNG LUẬN 338 


THƯ MỤC 


Bhattacharya, Kamaleaswa, 7e Dialectical Method oƒ 
Nagarjuna: Vigrahavyavariam, translated from Sanskrit. 
Motlial Barnasidass Publishers, New Delhi, India, 1998. 


Bocking, Brlan, Nagaãr7una in Chiana, 4 Translation oƒ the 
Middle Treafise, translated from Chinese. The EdwIn 
Mellen Press, Ltd. Lewiston, New York, 1995. 


Brunnhölzl, Karl, ? Praise oƒ. Dharmadhafu, translated 
from Tibetan, Snow Lion Publications, lcatha, New York 
2007. 


Cheng, Hseuh-l, Emøíy Logic: Madhyamika Buddhism 
ƒ#rom Chinese Sources. Philosophical Library, New York, 
1984. 


Conze, Edward, 75 Large Suftra on Perfect Wisdom with 
the Division oƒ the Abhisamayalanhara translated from 
Sanskrit. Universtty of California Press, Berkley, CA, 
1075. 


Garfield, lay L., The Fundamemtal Wisdom oƒ the Middle 
May, Nagajunas MiulammadhyamaRa, translated from 
Tibetan and Commenfary. Oxford ỦUnIversity Press, New 
York, N.Y., 1995. 


HopkIns, Jeffrey, 

-lhe Precous QŒarlandl of Advice ƒor the King 
(Rđjaparikattha-Ratnamala) oƒ Nagarjuna and the Song oƒ 
Mindfiness oƒ the Seventh Dalai Lama, translated from 
Tibetan. Snow Lion Publications, Ithaca, New York, 1987. 
-Meditaion on Emptines, Wisdom Publications, 
Somerville, MA,1996. 


TRUNG LUẬN 339 


-Emptiness in the Mind Only School oƒ Buddhism, The 
Esssence oƒ Eloquence, translated from Tibetan, UnIversity 
Of California Press, Los Ageles, 1999, 


Inada, Kenneth K., Nagãnuna: A4 Translafion of. Hs 
Mùlamadhyamaka-kariha, translated from Sanskrit. Sri 
Satguru Publications, Delhi, India, 1993. 


JamIeson, R. C., 4 S7udy of Nagaãrjuna s Twenfy Verses on 
the Great Vehicle (Mahäyänavimsikä) and His Werses on 
the Heart oƒ Dependent Originafion (Pratiyasamutpäda- 
hrdaya-karikä). Peter Lang Publishing, Inc., New York, 
2000. 


Jones, Richard H., Nagar7una, Buddhism s Most lmportant 
Philosopher, translated from Sanskrit with Commentarles. 
Jackson Square Books, New York, 2010. 


Lindtner, Chr., Master oƒ Wisdom, Writings oƒ the Buddhist 
Master Nagarjuna, translated from Tibetan and Studies. 
Dharma Press, Berkley, CA, 1997, 


Murii, T. R. V., 75e Cenfral Philosophy oƒ Buddhism, A 
Study oƒ the Madhyamika System. George Allen and UnwIn 
Ltd., London,1968. 


Ng Yu-Kwan, 7 7en-fai Buddhien and Early Madhiya- 
mika. Sr1 Satguru Publications, Delhi, India, 1995. 


Ramanan, Ventaka K., Nagarunas Philosophy as 
Presemed in the Maha Prajnaparamia Sufra  Mottial 
Barnasidass PIblishers, Dehli, India, 1998. 


Robinson, Richard H., Earlÿ Madhyamika in India and 
Chỉna. Samuel Weliser, Inc., New York, 1978. 


TRUNG LUẬN 340 


Sonam, Ruth, Yogic Deeds of Bodhisatvas, Gyel-fsap on 
Aryadevas Four Hundred, translated and edited from 
Tibetan, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, 1994. 


Sprung, Mervyn, Lcid Exposition oƒ the Middle Way, The 
Essemial Chapters from Prasanpanada oƒ. Candrakirti, 
translated from Sanskrit. Prajna Press, Boulder, Colorado, 
1979. 


Stcherbatsky, Theodore, 7e Concepion oƒ` Buddhist 
Nưwvana (wlh Sanskrit Text oƒ` Madhyamaka-karikd). 
Motial Barnasidass Publishers, Dehli, India, 1999. 


Tachikawa, Mushasl, 4n Inữroduction to Philosophy oƒ 
Nagaãnuna. Motial Barnasidass Piblishers, Dehli, India, 
1997. 


Takakusu, JunJiro, 7e Essemtial oƒ Buddhist Philosophy. 
Mottal Barnasidass Piblishers, Dehli, India, 1997. 


Thurman, Robert A. F., 7he Central Philosophy oƒ Tibet, A 
Study and Translation oƒ Jey Tlsong Khapa s Essence oƒ 
True Eloquence. Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 1984. 


Wallace, Alan B., Realizing Emptiness: Madhyamika 
Imsight Meditation, translated from Tibetan. Snow Lion 
Publications, Ithaca, New York, 1999. 


Walleser, M., 75e Lực oƒ Nagaãnuna from Tibetan and 
Chinese Sources. Asian Educational Services, New Delhi, 


India, 1990. 


Woods, Thomas E., 


TRUNG LUẬN 341 


- Naganunag Disbufafions: A4  Philosophical Journey 
throueh an Indian Looking-Glass. UnIversity of Hawan 
Press, Honolulu, 1994. 

- Mind Only: A4 Philosophical and Doctrinal Analysis oƒ the 
Vỳñanavada, Mottal Barnasidass Piblishers, Dehli, India, 
1999, 


Tuệ SŠ, 

-Triết Học về Táúnh Không, Phật Học Viện Quốc 
Tế xuất bản, 1998. 

-Các Tông Phái cúa Đạo Phát, dịch từ tiếng Anh, 
Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, 1987. 


Thích Thiện Siêu, Lối Vào Nhân Minh Học, Phật Học Viện 
Quốc Tế xuất bản, 1997. 


Thích Trí Tịnh, Kinh Ma-ha Bái- nhã Ba-la-mậï-đa, dịch từ 
Hán văn của Cưu-ma-la-thập, Phật Học Viện Quôc Tê xuât 
bản, 1989. 


Thích Trung Quán, Luận Đại Trí Đó, dịch từ Hán văn của 
Cưu-ma-la-thập. Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, 1990. 


Thích Viên Lý, 

-T1rung Luận, Viện Triết Lý Việt Nam &Thế Giới xuất 
bản, 1998. 

-Thập Nhị Môn Luận, dịch từ Hán văn của Cưu-ma-la-thập, 
Viện Triết Lý Việt Nam & Thế Giới xuất bản, 1999, 


